TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ 
Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ biên bao gồm 
các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách nghiên 
cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu giường 
cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ gia 
đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quỷ Phật tử muốn ân tông kinh sách Phật giáo, các 
đại lý cân nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 


NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: 0958-430-222; (08) 3839-4121; (08) 3833-5914 
www.daophatngaynay.com 
www.tusachphathoc.com 





TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


MICHAEL CARROLL, 


TĨNH THỨC 
TRONG CÔNG VIỆC 


ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG THỬ THÁCH . 
TRONG CUỘC ĐỜI, TRONG CÔNG VIỆC 


Awake 4t Work Facing The Challenges oƒ LỰc Ón The Job 


chuyển ngữ 
Diệu Liên Lý Thu Linh 
Diệu Ngộ Mỹ Thanh 
Giác Nghiêm Nguyễn Tấn Nam 


NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG - 2012 


Shambhala Publications, Ine. 
ISBN 1-57062-983-8 
(2004 Michael Carroll 


Copyright @ 2011 Michael Carroll 
Copyright arranged with: Shambhala Publications, Inc. 
300 Massachusetts Avenue, Boston, MA 02115 
Through Tuttle-MorI Agency Co., Ltd. 


Sách được chuyền ngữ theo hợp đồng bản quyền với NXB Shambhala 

(thông qua công ty TNHH Turtle Mori). Muốn sử dụng bản dịch đưới 

hình thức nào, xin vui lòng liên hệ Cô Diệu Liên ltl3107(@yahoo.com 
XIm cảm ơn. 


Gửi đến mẹ tôi, Elaine, người đã chỉ đường tôi đi 
Đến cha, Thomas, người đâu tiên dạy tôi chớ làm hại 
Đến thây tôi, Chogyam Trungpa Rinpoche, người đưa tôi về 


với thực tại. 
Michael Carroll 


MỤC LỤC 


TÚI GIỎ 107 2322221222002 0002320002a0906900091020000 a2 se 1X 
5V I0 00,17, T |/vssyyasbanaifeSiosthasstosaprf0tovoaojisusSwg90a9836Vussbvivveal XII 
đ 01 1TỀ (g0: 1566604002662920346613023302t01s0i603039090x064006,4032302c0i5t Xv 
Tới TIGTTLH LH Ífcassssiaysoaobyaoassaoadtsl22 lieabseoaSaaolbssualsdavios xvI 
iiGG THẾ. Dao ssrseei0gila1g0g86084016189180040uX0116182406481301300 0030866 l 
Phần Một: Bốn khẩu hiệu chủ lực.........................----- -- 23 
1. Cân bằng hai nỗ lực....................---- 2-52 e+c+xecxsrserxee 27 
St li 7C H 1T TÌ THÍ xae7)a22xeo495ã615ag:444ố8Gouxdfiadiossliadsloasu804 3 
3. Trau đồi li (đạo lý)....................---¿-cs- eccsxcErkerrerkerksred 45 
4. Công việc luôn bộn bề.............................---ccsccsccsceccee 53 
Phần Hai: Phát triển thái độ điềm tĩnh........................ - 59 
5. Không có gì bảo đảm, ngoài giây phút hiện tại......... 63 
6. Cái thùng và ngón ID LÍ bai ssstadesadkesas4sakeeajaesiikbdd,iagpás 69 
7. Bạn có thể mất việc làm ....................--.-- 2-52 ©5++secxscs2 'l 
8. Vượt lên sự im lặng của sợ hãi......................... .. ---- --«- T7 
9. Quyền lực thật đáng sợ........................----- 2 2 cc+csresred 83 
T(ƒ, TTHV Hi: TØ THÍ sa txzsssedsssxbnejsskksedsiakbsdxLAasgobds3a)0s454244 s6 S9 
11. Suy gẫm về tiền bạc.........................-- --scceccsckscesrrseeee nã 
12. Lúc nguy cơ, hãy phát huy sự tĩnh lặng .................. ø7 
13. Trau dôi tâm lý “Bồn rửa chén” ........................----- 103 
14. Hãy tử tế với bản thân........................--- 2-2 ©5s+secxszsees 107 
[3.117 011 TH TU sa 2vs122s022021626ia6x01á228ssol9laki36ss60-Ắ III 
Phần Ba: Giao tiếp với người.........................-----cccccsec: 117 
16. Chấp nhận kẻ độc đoán .......................-- 2 2 2s s2: 121 


L7. Hòa giải trước, đối đầu sau...........................-- sec: J7 


VIIÏ e TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


18. Không đồ lỗi cho người....................--- ¿2-52 2 5szs2 157 
19. Thực hành “Không khoa trương”...................... ..--- 141 
20. Trau đồi nghệ thuật giao tiếp.......................----- --: 149 
21. Tránh sự tử tế không đúng chỗ.........................--- 155 
22. Quán niệm sáu sai lầm .......................-- 265cc xe: ló1 
5 1: hát Hit DO RWTRÍsssssaexsssissoibiduessaideesaedaggbi 171 
24. Ai cũng muốn thành công ........................----- 2: l7; 
25. Đối xử với người như khách ........................----- --: 181 
20::4XHILf TY RSH ĐỊT E)s2g10ss6;g91ay9i42eabeljsaidabsaaad4u60iak6isina 185 
Phần Bốn: Hành động chính xác .................................------ 189 
s02 EtdV (UP HỮ EIHTS  Ệ sáykeaj0ossssasvbatbdlgssysadiu.osaaasdslodsdk2i loa 193 
28. Chào buổi sáng tinh mơ ........................--:- 2 2s 5+: 197 
29. Chấp nhận sự nhàn rỗi....................--¿ 2 2 + +s+s+s£+£+zzx2 201 
SỈ): 1 0Ì TÌCHTĐ TRE PHDTTssossilaságexsobedisasbidstbiipudssoi tdáeabối 205 
31. Biết không-bit...................... ---- 25s Sex cEcxecrerxee 211 
32. Dẫu có tham vọng, vẫn khiêm cung...................... 217 
33. Quán sát và giảm tốc độ làm việc .........................- 221 
34. ( Miãm sát: Và. THÍCH: HN su sszxxocss2 111 44s32161xs3x64 tac d2á4 2i 
35. Hãy giữ chỗ ngồi của mình ......................----- s5: 231 
TH TÚ (ác 144 Gia 1ex6s G036460agss6oesS8401/4393630044u3ãa04Exbgi 237 
Hướng dẫn hành thiền chánh niệm-tỉnh giác .............. 239 
Hướng dẫn quán tưởng về các phương châm.............. 243 
Quán-tưởng-trong-hành-động về tài sản...................... 247 


Năm điều quán tưởng để trau đồi l¡ (đạo lý) .............. 253 


Su 
" LỜI GIỚI THIỆU 











*Tĩnh thức trong công việc” của tác giả Michael Carroll 
là tuyên tập nhiều bài viết ngắn cùng chủ đề, được chia làm 
bốn phần, mỗi phần đề cập đến các phương diện chánh niệm 
trong kinh doanh. Là một người có kinh nghiệm kinh doanh 
trên 25 năm, và đã từng giữ vai trò điều hành của nhiều tập đoàn 
và công ty lớn tại Hoa Kỳ, tác giả chia sẻ các kỹ năng đối mặt 
với các thử thách trong công việc cũng như trong cuộc đời. 

Nhờ trải nghiệm nên tảng giáo dục Phật giáo Tây Tạng 
trong 6 năm, tác giả đã tự mình ứng dụng chánh niệm như 
nghệ thuật vượt qua các thử thách. Theo tác giả, tỉnh thức 
trong công việc phải được quan niệm như một cam kết, bây 
giờ và tại đây. Các phản ứng tâm lý căng thắng bao gồm: 
Lo âu, sợ hãi, buồn phiền, giận dữ... thường làm con người 
chùn bước trước các thách đó cuộc đời. Các phản ứng chán 
nản, thất vọng, tuyệt vọng, bỏ cuộc... thường dẫn đến thái độ 
chấp nhận số phận an bài — một rào cản nguy hiểm của tiến 
bộ. Các phản ứng tích cực có được từ chính niệm thể hiện 
qua sự điềm tĩnh khi sự cố và các thách đồ diễn ra, có khả 
năng giúp đương sự khám phá được chính mình, vượt lên 
chính mình, để có cuộc sống hạnh phúc hơn. 


Bằng cách dẫn truyện nhẹ nhàng, có sức truyền cảm từ 
những chuyện đời có thật, tác giả giúp ta phát triên lôi sông 


X s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


điềm tĩnh, ngay cả trong tình huồng ta đang gặp các thách đồ 
lớn như thất tình, thất nghiệp, thất bại và đối diện trước vực 
thắm của cuộc đời. Tử tế với bản thân trong tình huồng này 
một mặt thể hiện sự biết ơn của ta với thân như cô xe của sự 
sống, mặt khác giúp ta sáng suốt, tập thư giãn buông bỏ gánh 
nặng cảm xúc và khổ đau. 


Đề duy trì chánh niệm trong công việc, tác giả đề nghị 
người làm việc nên tránh sáu sai lầm sau đây. Thứ nhất, “xem 
công việc như gánh nặng” sẽ làm ta mệt mỏi cảm xúc, căng 
thắng tỉnh thần, đang khi công việc bề bộn không đến nỗi 
thể. Thứ hai, “vem công việc là sự đấu tranh” với các cung 
bậc thành — bại, được — mất, vinh quang — nhục nhã... Thái 
độ đầu tranh và chiến thắng bằng mọi giá biến ta thành kẻ thù 
của người khác, không thê giúp ta sống bình an được. Thứ 
ba, “nghiện công việc” như một thói quen, không rời khỏi 
trách nhiệm ngay không gian và thời gian chưa cần "hoặc 
không cần đến nó nữa. Nghiện công việc sẽ làm tâm rối bời 
bởi vòng lân quần lặp đi lặp lại của công việc như một quy 
trình, tạo ra cảm giác nghèo nàn và thiếu sáng tạo. Thứ tư, 
“xem công việc là trò giải trf” nên dễ bị kẹt vào chủ nghĩa 
khoa trương, quảng cáo và hướng thụ, dẫn đến các thất bại. 
Thứ năm, “xem công việc là sự rắc rói” nên đễ gặp cảm giác 
phiền phức với tha nhân và cường điệu hóa từ phiền toái với 
các ám ảnh và mệt mỏi. Thứ sáu, “xem công việc là vấn nạn”, 
đang khi công việc là một diễn tiến với các thuận duyên và 
nghịch duyên khác nhau. Từ bỏ sáu thái độ tiêu cực đối với 
công việc vừa nêu, người thực tập chánh niệm có khả năng 
khám phá, phát minh, tạo hiệu quả và hiệu suất cho công việc. 

Thực tập chánh niệm không làm ta mất thời gian, đang 
khi con người có khuynh hướng xem thời gian là vàng bạc. 
Trải nghiệm chánh niệm trong công việc dĩ nhiên cũng không 


LỜI GIỚI THIỆU s XỈ 


làm cho công việc trở nên ít hơn. Cuộc sống gắn liền với các 
công việc gôm cá nhân, gia đình, công ty, cộng đồng, quốc 
gia và thế giới. Người thất nghiệp cũng phải đối diện với 
công việc của riêng họ. Nhờ chánh niệm trong giây phút hiện 
tại, công việc bề bộn không trở thành một áp lực lớn. 


Sống với chánh niệm, ta tập thói quen mới “giờ nào công 
việc đó”. Theo công thức này, đang khi làm công việc A tại 
địa điểm B trong thời gian C, ta không nên bận tâm, lo lắng, 
bao biện về công việc nào khác, vì nó chỉ có liên hệ với một 
không gian và thời gian khác. 

Khi có mặt ở công sở, người chánh niệm trong công việc 
sẽ không lo nghĩ gì về công việc ở gia đình, làng xóm, cộng 
đồng và xã hội. Khi có mặt ở nhà, người chánh niệm trong 
công việc sẽ không đeo mang công việc dang dở ở văn phòng 
về mâm cơm, nhà tắm, giường ngủ.. . Khi giao tiếp, người 
chánh niệm không lang man về bất kỳ việc gì khác, ngoài đối 
vật và nội dung đang diễn ra. Nhờ sông chánh niệm, ta không 
tự gây áp lực cho chính mình và tha nhân, trở nên điềm tĩnh, 
có sức chịu đựng, chân thật trong giao tế, đủ khôn ngoan giải 
quyết vẫn nạn, và hiệu quả trong công việc. 


Duy trì chánh niệm của công việc giúp ta trở thành người 
rộng mở trong giao tế với người. Lối sống phóng khoáng 
giúp ta loại bỏ tính độc đoán, đỗ lỗi, khoa trương, bản ngã, 
đối đầu, loại trừ và tiêu diệt. Chánh niệm giúp ta trở thành 
người tử tế, có tinh thần hòa giải theo hướng đôi bên cùng 
có lợi. 

Nhờ chánh niệm, ta như đang “đạp thắng” và “giảm tốc 
độ” các công việc, nhờ đó, tránh được thái độ làm việc như 
thể ngày mai ta sẽ chết. Đem tâm về giây phút hiện tại giúp ta 
thư thái trong từng bước đi, lời nói, việc làm và giao tế. Dẫu 


XỈI s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


nhiêu việc, sông làm chủ các giác quan trong chánh niệm sẽ 
giúp ta không bị căng thăng và mệt mỏi. 


Chánh niệm còn có khả năng giúp ta nhanh chóng thích 
nghỉ với hoàn cảnh, dầu có nhiều diễn biến mang tính thách 
đó. Nhờ thích nghỉ, người chánh niệm không xem các thay 
đổi mang tính khách quan, ngoài ý muốn là một điều đáng 
trách hay tự trách. 


Chánh niệm có thê được thực tập trong các tư thế đi, 
đứng, nằm, ngồi, ở bất kỳ nơi nào. Chánh niệm trong tư thế 
ngồi với sự làm chủ hơi thở ra vào sẽ giúp ta nhanh chóng đạt 
được sự thư thái. Chọn không gian yên tĩnh, ngồi tĩnh lặng, 
ghi nhớ đối tượng thiền quán, theo dõi hơi thở ra vào, thấy 
rõ nội hàm của tâm, người thực tập sẽ phóng thích các căng 
thắng ra khỏi tâm trí và cơ bắp. Ngoài các thực tập mang tính 
bắt buộc nêu trên, người chánh niệm trong công việc cần có 
chánh kiến, chánh tư duy và lối sống đạo đức, tôn trọng luật 
pháp. nhờ đó vẫy tay chào các nỗi sợ hãi, lo âu, phiền muộn, 
giận dữ và tham đắm (vốn là kẻ thù của chánh niệm). 


Đọc tác phẩm này như cẩm nang sống, người làm việc 
trong bận rộn vẫn có được các giây phút thảnh thơi. Đề được 
hạnh phúc trong cuộc sống, đừng bỏ lỡ cơ hội chánh niệm 
trong công việc. Với niêm tin Tăng chánh niệm trong công 
việc có thê giúp mọi người sống hạnh phúc và chất lượng 
hơn, tôi trân trọng cảm ơn các dịch giả và kính giới thiệu tác 
phẩm đến với quý độc giả. 

Giác Ngộ, 2-5-2012 
TT. Thích Nhật Từ 
Tổng Biên tập 
Tạp chí và Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay 


\è “ 
à ⁄ _ II  VFÉTÁCGIẢÁ 








Michael Carroll, trong sự nghiệp kinh doanh suốt 25 năm 
của mình đã giữ các chức vụ điều hành ở nhiều công ty như 
American Express, Simon & Schuster và Walt Disney. Ông 
còn tư vấn và tập huấn về kinh doanh thương mại cho các công 
ty như Procter & Gamble, Starbucks, AstraZeneca, v.v... 


Michael đã nghiên cứu về Phật giáo Tây Tạng từ năm 
1976, đã hoàn tất chương trình Phật học năm 1982, và là một 
giáo thọ được truyền thừa trong dòng thiền của thiền sư Tây 
Tạng Chogyam Trunpa. 


Michael đã dạy ở các trường như đại học Columbia, đại 
học St. Mary, trường Cao Đăng Swarthmore, Tu viện Sơn 
Thiền (Zen Mountain) và nhiều trung tâm tu học khác ở khắp 
nước Mỹ, Canada và Âu Châu. 


ề “ 
N NW LỜI TRI ÂN 








Tôi cảm niệm sâu sắc ơn Thầy tôi, Chogyam Trungpa 
Rinpoche vì đã truyền dạy cho tôi với lòng từ bi đầy đủ giáo 
lý Shambhala và Kagyu-Nyingma, để một người như tôi có 
thể đạt được chút hiểu biết; đến Dudjom Rinpoche và Kar- 
mapa vì đã cho các em nhỏ đến chơi trong sân họ; đến Sa- 
kyong Mipham Rinpoche vì đã khuyên khích tất cả chúng 
tôi nên bước ra ngoài; đến Osel Tendzin, người đã nói cho 
tôi biết sự thật; đến Khenpo Khatar Rinpoche, người đã kiên 
trì dạy tôi về loJ ongt”; đến David Nichtern, người đã khuyên 
tôi nên viết quyền sách này; đến Susan Piver-Browne vì đã 
tham gia cuộc hành trình với tắm lòng sốt săng; đến Carol 
Williams vì đã cần thận giúp tôi trình bày quan điểm của 
mình; đến Peter Turner vì đã có lòng tin tưởng mà không 
chút do dự; đến Eileen Cope vì đã khuyến khích tôi; đến 
Josh Baran vì đã giúp đỡ người khác mà không mong đợi 
đáp trả; đến Eden Steinberg vì đã rất kỷ luật và kiên nhẫn; 
đến Alan Schoonmaker vì đã là một hiền triết, người có thể 
chế ngạo cả con đường của trí tuệ: đến Ben Roter, người đã 
truyền cho tôi bao bài học trên đường kinh doanh; đến Steve 
MecCurry vì đã hướng dẫn tôi làm thế nào du hành đến Tây 
Tạng; đến Dr. Flavia Cymbalista vì đã dạy tôi làm thế nào 


1. Một phương pháp luyện tâm của Phật giáo Tây Tạng: 


XVI s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


để lắng nghe một cách sâu xa trí tuệ của thân; đến Jonathan 
MeKeever, người chắng bao giờ để ngọn cờ rơi xuống đất; 
đến Ellie Byrom-Haley, người đã mang tỉnh tế đến cuộc vui; 
đến Katherine Handin, người mà lòng can đảm và sự nhanh 
nhạy chăng bao giờ phai nhạt; đến Hayden Gesar Carroll, 
con trai tôi, người đã sách tấn và đem lại cho tôi nụ cười mỗi 
sáng. Cuối cùng, tôi luôn mang ơn người bạn thân thiết nhất, 
Susanna Lack, người luôn dịu dàng, nhưng cương quyết, và 
không bao giờ cho phép tôi được xao nhãng. 


Michael Carroll 





N 


à / ế”” LừINGƯỜI DỊCH 





Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Chúng con xin cảm ơn duyên lành đưa chúng con đến với 
giáo Pháp của đức Phật. 

Chúng con xin cảm ơn phước báu từ bao đời tạo dựng để 
có được cơ hội đóng góp vào Phật sự này. 

Chúng con xin cảm ơn các vị thầy tâm linh đã hướng dẫn 
chúng con đi theo con đường đạo. 

Chúng con xin cảm ơn các đắng sinh thành đã tạo phương 
tiện cho chúng con có được thân tâm này. 

Chúng con xin cảm ơn quý đạo hữu đã giúp đỡ phương tiện 
vật chất, tâm linh để quyên sách này có thê đến tay quý độc giả. 

Chúng con xin sám hối về những sai sót khó thê tránh 
khỏi, mong nhận được sự chỉ giáo của các bậc tôn túc, quý 
học giả, bạn đọc xa gần (email liên lạc: It13 107@yahoo.com) 

Nguyện đem công đức này hướng về tất cả, đệ tử và 
chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. 

Nay Kính, 

Diệu Liên Lý Thu Linh 
Diệu Ngộ Mỹ Thanh 
Giác Nghiêm Nguyễn Tân Nam 
Tháng 4, 2012 








`* BƯỚC KHI ĐẦU 


LỜI KÊU GỌI TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Năm 1980, ở tuổi hai mươi sáu, tôi để qua một bên các 
tham vọng thế tục của mình — và đồ tất cả tiền tiết kiệm của 
mình - vào việc tham dự một khoá thiền Phật giáo ở Alberta, 
Canada, do một thiền sư Tây Tạng nồi tiếng hướng dẫn, ngài 
Rinpoche Chogyam Trungpa. Trong khóa thiền đó, chúng 
tôi ngồi thiền bảy đến tám tiếng mỗi ngày, học kinh điển Tây 
Tạng và Ấn Độ, thảo luận cùng nhau và với Rinpoche, về 
các giáo lý Phật giáo vượt thời gian. Việc tu tập thật cam go, 
rốt ráo, nhưng khoảng thời gian trải qua trên những dãy núi 
vươn đài ở Canada thật tuyệt vời. Đối với tôi, một người trẻ 
tuôi, đầy nhiệt huyết, đang trên con đường tìm kiếm tâm linh, 
tôi cảm thấy như tôi đã đạt đến thánh địa cuối cùng. Tôi đang 
sống một cuộc sông ẩn dật, tu tập giáo lý cỗ đại với một vị 
thầy danh tiếng. Rõ ràng đây là một giai đoạn quan trọng mà 
cuộc đời có thê mang đến cho tôi! Tôi đã bỏ lại phía sau thế 
giới vật chất, tôi đang tu học các phương pháp hành thiền đề 
tìm được an lạc và trí tuệ. Tuy nhiên, dẫu tham vọng của tôi 
cao tột, chăng lâu sau tôi khám phá rằng những gì tôi đang 
được rèn luyên thực tế và sâu xa hơn nhiều. 


Sau một thời gian tôi quyết định dứt khoát rằng tôi muốn 
dốc cả cuộc đời cho thiền và con đường tâm linh. Tôi hoạch 
định chi tiết của một cuộc phiêu lưu như thế. Rồi tôi sẽ sống 
ở đâu? Làm thế nào tôi có tiền trang trải cuộc sông? Và phải 


2 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


trang trải những gì? Tôi có phải lang thang từ nơi này đến nơi 
khác hay phải tìm tu viện nào chịu đón nhận tôi? Không biết 
rồi bạn gái tôi sẽ nghỉ thế nào về việc tôi sống đời tu sĩ? Tôi 
nghĩ, chắc là cô cũng thấy nhẹ nhỏm. Tất cả mọi hoạch định 
đều rất hứng thú. Tôi tin chắc là tôi đã có quyết định đúng. 


Cuối khóa tu, tôi xin được gặp riêng với Rinpoche, vì 
tôi dự định sẽ thưa với ngài về ý định của tôi. Không ai có 
thể chắc ngài sẽ nói gì, nhưng tôi khá tự tin là ngài sẽ có lời 
khuyên tôi làm thế nào để tiễn hành kế hoạch đã định. Có lẽ 
ngài sẽ khuyên tôi nên vào tu ở một tu viện hoặc hướng dẫn 
tôi tiếp tục dự các khóa thiền dài hạn. Có thể ngài sẽ nhìn ra 
được khả năng thực sự của tôi và gửi tôi đến Sikkim để tu 
học dưới trướng của Karmapa, một trong những vị thầy đáng 
tôn kính nhất của Phật giáo Tây Tạng! 


Khi khóa tu sắp chấm dứt, tất cả mọi người tụ họp lại để 
ăn mừng. Rinpoche cũng đến chia vui với chúng tôi. Ngài 
ngôi ở một góc trong căn phòng rộng lớn. Buổi tối hôm đó, 
với không khí bị rỊm của nhiều cuộc chia tay, mùa xuân ở 
Canada vừa đến, và buổi liên hoan kết thúc khóa tu, hòa 
quyện vào nhau thành một thời gian thật đáng nhớ trong 
đời tôi, bỗng một người trẻ tuổi đến báo tin: “Rinpoche, sẽ 
tiếp bạn báy giờ”. Tôi nghĩ, “Bây giỏ, say giữa buổi tiệc?” 
Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội được tiếp chuyện với ngài, 
nhưng tôi cảm thấy chưa chuẩn bị gì cả. 


Tôi được đưa đến gặp Rinpoche. Sau khi lễ bái theo 
phong tục, và tiếp theo là những khoảng khắc lúng túng, im 
lặng tiêu biều, tôi bắt đầu giải thích các kế hoạch đề trở thành 
một thiền giả thực thụ. Ngài kiên nhẫn lắng nghe tôi lý giải, 
mỉm CƯỜi, gật gù và quan sát nét mặt tôi. Tôi giải thích với 
ngài rằng tôi đã bỏ việc, bỏ nhà, và rút tất cả tiền dành dụm 
để đến dự khóa tu này. Tôi nguyện sẽ học hỏi đến tận cùng 


BƯỚC KHỞI ĐẦU s 3 


các giáo lý, nguyện sẽ tu thiền, và chuẩn bị đề sống cuộc đời 
còn lại hoàn toàn cho con đường Phật giáo. Giờ tôi chỉ cần 
một lời khuyên, một đôi điều nhắc nhở. Nên tôi hỏi: “7a, 
tôi sẽ tiền hành như thế nào?” 

“Hãy về, và đi tìm việc làm đi”, ngài trả lời ngay. Tôi lắp 
bắp, cố giữ thăng bằng; tâm tôi như nấy lửa. “Có thể ngài 
nghĩ tôi không xứng đáng làm người tu sĩ Hoặc ngài lầm 
tôi với ai đó. Điễu đó cũng không lạ; vì với quá nhiều thiển 
sinh, nên ngài cũng có thể lầm nhự thể”. Tôi cỗ gắng tìm một 
tình tiết nào đó — bất cứ tình tiết gì để giải thích. Tôi không 
hề ngờ ngài bảo tôi biến đi — đi mà tìm việc làm! Rồi tôi lại 
nghĩ, “Hay tôi chưa trình bày rõ ràng. Có thể ngài đã hiểu 
lâm tô”. Tôi cỗ trấn tĩnh và vẫn ngồi vững chải trên ghế lặp 
lại sự suy tính của mình lần nữa. Và lần nữa, Rinpoche câm 
ly uống ngụm nước, kiên nhẫn lắng nghe tôi lý giải. Cuối 
cùng, ngài ngồi dựa vào ghế, rồi với một nụ cười nở rộng, 
ranh mãnh, ngài nói, “Con làm được mà. Hãy thứ đi”. Vậy 
là buổi phỏng vấn đã kết thúc, và sự nghiệp tu hành của tôi 
COI tuồng khá gian nan. Mọi dự tính đã sụp đồ, và nhìn dưới 
nhiều khía cạnh, có thê nói tôi đã mắt trắng. Thế là với tâm 
trạng hoang mang, tôi từ giã Canada để trở về thành phố 
New York. Nhưng cuộc đàm thoại ngắn ngủi với thầy tôi đã 
đánh dấu một khởi đầu của cuộc phiêu lưu tâm linh đem lại 
nhiều thành quả hơn bất cứ gì mà tôi có thể tưởng tượng ra 
lúc đó. Thay vì chọn cuộc sống ở tu viện, tôi đã chọn sống 
ở New York, và đã tìm được chỗ đứng tâm linh vững vàng 
ngay trong lòng chính sách tư bản, tại Phố Wall. Ngay tại 
đây, tôi học được rằng những gì tôi đã coi là tầm thường, cái 
được gọi là thế giới quy ước, thực sự là thánh thiện; và những 
gì tôi đã coi là sâu sắc, “con đường tâm linh”, chỉ là ảo tưởng 
đại khờ của bản thân. Tôi đã phải học những bài học tâm linh 
ở nơi làm việc, không phải trong các tu viện. 


4 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Suốt hai mươi hai năm làm việc tại Phố Wall và sau này, 
trong ngành xuất bản, tôi dần hiểu được trí tuệ trong lời 
khuyên của thầy tôi. Sự cọ sát hằng ngày, những thành công 
và thất bại, công việc nhọc nhăn, căng thắng, tất cả dần dần 
mở ra như một giáo lý thâm sâu. Và trọng tâm của giáo lý 
đó là sự nhận thức rằng con đường tâm linh không gì khác 
hơn là sống chính cuộc sống của chúng ta, một cách tự tin và 
tràn đầy, ngay trong giây phút hiện tại — và không loại trừ thứ 
gì, nhất là công việc làm của chúng ta. Chùi sàn, soạn thảo 
thư từ, dẫn dắt một đất nước, hay chăm sóc một đứa trẻ đói 
nghèo, tất cả đều là những bước cao đẹp mà chúng ta đi trên 
con đường tìm kiếm một cách trọn vẹn việc chúng ta là aI, 
chúng ta đang có mặt ở đâu. Công việc làm trở thành cuộc 
hành trình tâm linh khi điểm đến của chúng ta không chỉ là 
để được thành công hơn, sung túc hơn, được lãnh lương, 
thăng chức, công việc được bảo đảm, mà chúng ta còn làm 
việc đề giải đáp câu hỏi cơ bản nhất: Chúng ta có thể sống tự 
tại trong cuộc sống — có thê cởi mở, chân thật, và thoải mái 
trong mọi tình huống, trong từng khoảnh khắc? 


Cảm thấy thoải mái với bản thân trong công việc, thật ra 
có thể là một thách thức, vì dầu có cố gắng đến mấy, chúng 
ta cũng không thể điều khiển công việc. Công việc là bộn bè, 
không chừng đổi và hỗn độn. Chúng ta có thê đam mê được 
trở thành một vị bác sĩ tuyệt vời hay một cô giáo tận tụy. Hoặc 
chúng ta có thê làm việc cật lực để trở thành một vị luật sư tài 
giỏi hay một nghệ sĩ múa tài hoa. Tuy nhiên, bằng cách nào 
đó rủi ro, khó khăn luôn tìm được đường đến với chúng ta: 
Bảo hiểm gian dối, học sinh quậy phá, bài thi ra trường luật 
quá khó, các dây chằn khớp đau mỏi. Công việc làm không 
thể nào diễn ra đúng như chúng ta mong mỏi, và có thể thành 
công trong công việc không bao giờ là việc đơn giản như ta 


BƯỚC KHỞI ĐẦU s 5 


nghĩ. Những vấn đề phức tạp rắc rối của công việc có thể 
làm chúng ta nản lòng, nhiều khi rất nghiêm trọng. Công 
việc của chúng ta khai triển giữa bao điều không lường và 
rắc rối khiến phần đông chúng ta không khỏi cảm thấy thất 
vọng, căng thăng, và đôi khi cả bất lực. Văn hóa kinh doanh 
ngày nay khiến chúng ta nghĩ rằng những rắc rối đó chỉ là 
các chướng ngại trên đường để giúp ta đạt được cái thực sự 
đáng kể: Tiền lương, thăng chức, lợi nhuận. Thực ra, việc kinh 
doanh thường có những đòi hỏi khắc khe rằng con đường đến 
thành công phải càng êm ái càng tốt. Nhưng điều đó chắng bao 
giờ xảy ra. Thành công thường khó nắm bắt và công việc, 
do tính chất của nó, thường khó điều khiên, và nhiều khi bất 
công — tự trong thâm tâm chúng ta cũng biết điều đó. Chúng 
ta biết rằng những khó khăn trong nghề nghiệp và xung đột 
là những điều không thể tránh khỏi, răng những cá tính càng 
bướng và quyết định sai lầm là một phần của công việc. Vậy 
mà oái oăm thay, chúng ta vẫn tiếp tục xem các khó khăn đó 
là những bước ngoặt phiền toái và là những sự xâm phạm 
không chờ đợi. Nếu chúng ta muốn công việc không chỉ là 
một sự áp đặt khó chịu trong cuộc đời, nếu chúng ta muốn 
được khích lệ bởi tiềm năng của việc vừa được thành công 
vừa tham dự vào công việc một cách tâm linh, chúng ta cần 
dừng lại và quán sát thái độ cơ bản của ta đối với công việc. 
Có thê là chúng ta thiếu sót điều gì đó. Có thê các vấn đề phát 
sinh trong công việc không phải là sự đình trệ, hay cản trở, 
mà là những lời mời gọi đề đạt được trí tuệ thực sự. Có thê, 
ở một mức độ nào đó, những “rắc rối” trong công việc chính 
là điều mà chúng ta cần có. 

Thoạt nghe, ý kiến đó có vẻ lạ lùng. Tuy nhiên, nếu chúng 
ta quán sát công việc một cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ nhận 
thấy rằng bất cứ khi nào công việc của ta trở nên rắc rỗi là ta 


6 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


phải chậm lại và chú tâm. Có thể nói là những gì khó khăn, 
rắc rỗi được ta đặt lên hàng đầu, được ta quan tâm giải quyết 
ngay. Nhưng điều thường xảy ra là thay vì hành động với sự 
chú tâm đầy bản lĩnh mà hoàn cảnh đòi hỏi, chúng ta lại lao 
vào đề chống đối. 


Đôi khi chúng ta chống đối bằng những phương cách nhẹ 
nhàng. Có thê chúng ta tránh mặt một đồng nghiệp khó tính, 
hay nghiễn răng nói thầm, “Kìa, anh chàng cứng đầu kia 
rồi”. Đôi khi sự chống đối của ta trở nên rất nặng nề: Một vụ 
kiện trở thành một cuộc chiến dai dẵng, hoặc một lời châm 
chọc vu vơ trở thành một sự oán hận suốt đời. Khi tránh né, 
chùn bước trước những vấn đề trong công việc, chúng ta 
không thể tránh thấy mình rơi vào một môi trường không 
thân thiện — thường cảm thấy cô đơn, gò bó, lúng túng, ngay 
cả chiến đấu với công việc của mình, bảo vệ bản thân không 
phải tham gia vào công việc - hơn là thành tựu các mục tiêu 
của nó. 

Sự thật chua cay mà ta phải đối mặt là đây: Không chấp 
nhận những khó khăn trong công việc nhưng hy vọng mọi 
thứ đều êm xuôi là điều không tưởng. Công việc, cũng như 
mọi thứ khác trong đời, thường không như ý và bấp bênh, và 
thật là hoài công khi ta mong muốn nó phải khác thế. Phản 
ứng lại với bất cứ khó khăn nào trong đời cũng chỉ làm tăng 
thêm sự khó chịu, và cuối cùng là ta chiến đấu với chính 
mình, không để cho bản thân được vên, tranh đấu với cuộc 
sống hơn là sống. 


Hiện tại tôi vẫn còn làm việc trong thế giới kinh doanh, 
nhưng tôi cũng dạy thiền Phật giáo và hướng dẫn các hội thảo 
về công việc như là sự thực hành tâm linh. Tôi thường bắt 
đầu các buôi hội thảo bằng cách yêu cầu các thành viên kê ra 
ba tính từ diễn tả đúng nhất về công việc của họ. Lúc nào các 


BƯỚC KHỞI ĐẦU s 7 
phản ứng cũng đều giống nhau: “Căng thăng”, “thất vọng”, 
“khó khăn”, “lo âu”, “bức xúc”. Thỉnh thoảng cũng có vài 
tính từ tích cực được đưa vào như “thách thức”, “kích thích”, 
hay “sáng tạo”. Nhưng đa số trải nghiệm công việc làm như 
là một gánh nặng, mối đe dọa, một sự bất tiện — nơi làm việc 
bị xem là nơi giam hãm chúng ta suốt đời thay vì ta được tự 
do đề tận hưởng cuộc sông. May mắn thay, giờ chúng ta có 
thê dừng cái cảm giác bị công việc giam hãm. Chúng ta có 
thê đừng hy vọng, mong mỏi một cuộc lướt sóng êm đềm, 
và chúng ta cũng có thê dừng trải nghiệm công việc làm như 
là một môi trường thiếu thân thiện. Thay vào đó, chúng ta 
có thể khám phá ra một cảm giác tự do và thỏa mãn sâu sắc 
trong công việc. Nhưng để có thể làm được việc đó, chúng ta 
cần một sự chuyên đổi đơn giản mà sâu sắc trong cách chúng 
ta tham gia vào công việc làm: Thay vì phản kháng, chúng ta 
cần chậm lại và thông thoáng, cởi mở ra. Thay vì chống báng 
những vấn đề trong công việc, xem chúng là những sự gián 
đoạn phiền hà, chúng ta nên chấp nhận công việc với tất cả 
những phức tạp kèm theo với chúng, xem đó là lời mời gọi 
chúng ta tỉnh thức và sống cuộc sống của ta một cách tròn 
đầy, chân thật. Dưới quan điểm đó, những vấn đề nây sinh 
trong công việc không còn là những rào cản tốc độ phiên toái 
hay những chiến trường đầy thất vọng, mà là những kinh 
nghiệm quý giá đáng cho ta khôn ngoan nắm bắt. Chúng ta 
có thể tập chấp nhận bất cứ điều gì phát sinh trước mắt —- dầu 
làm ta thất vọng, hồ hởi, lúng túng hay nhàm chán - một 
cách tự tin và viên mãn. Nếu ta dành đôi giây phút đê chậm 
lại và cởi mở trước các tình huống trong công việc, chúng ta 
sẽ khám phá rằng công việc luôn mời gọi ta đến để giúp đỡ, 
không phải trốn tránh; để lắng nghe một cách cởi mở, không 
phải để bưng kín; để kết nối, không phải lảng tránh; để hoàn 
thiện khả năng của chúng ta, chứ không phải để chất vấn. 


8 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Nhưng trong sự nôn nóng được thành công và được tốt hơn, 
nhanh hơn, nhiều lợi nhuận hơn, chúng ta đã bỏ qua sự thật 
là công việc với tất cả những áp lực và vấn đề của nó, luôn 
mời gọi ta cộng tác, chia sẻ và thức tỉnh — ngay tại đây, ngay 
bây giờ. Và có thể đó là điều ta hằng mong đợi: Đơn giản là 
được thức tỉnh trong công việc. 


Giải quyết công việc làm của chúng ta một cách thông 
minh và không phản kháng đòi hỏi chúng ta phải định nghĩa 
lại, xem xét lại thái độ của ta đối với cuộc sống một cách trọn 
vẹn. Chúng ta vẫn có thể tham dự, giải quyết công việc của 
mình một cách lý trí và cởi mở mà không cần phải buông bỏ 
ước muốn được thành công hay không màng đến tình cảm 
hay ước vọng của chúng ta. Điều công việc đòi hỏi ở chúng 
ta đơn giản, tầm thường một cách đáng ngạc nhiên: Chỉ cần 
là chính mình, ở ngay tại chỗ mình đang có mặt, chỉ cần 
chuyên từ đi đến nơi nào đó thật nhanh bằng có mặt ở nơi nào 
đó một cách trọn vẹn. Khi áp dụng phương cách đó, chúng ta 
khám phá ra không chỉ một cái nhìn rộng hơn về công việc 
mà còn có sự thật cơ bản về việc làm người: Bằng cách là 
chính mình một cách chân thật trong giây phút hiện tại, tự 
nhiên chúng ta sẽ trở nên cảnh giác, cởi mở và thiện xảo một 
cách không ngờ. Khi chúng ta sẵn sàng chuyên từ việc đến 
được nơi nào đó nhanh chóng sang có mặt ở nơi nào đó một 
cách trọn vẹn, ta sẽ khám phá ra rằng ta không chỉ kiếm sống 
mà ta sống cuộc sống của mình trong công việc ngay nơi đó, 
ngay phút này, trong sự trực tiếp (z»mediacy) sinh động và 
đáng ghi nhận của tất cả khoảnh khắc hiện tại. Khi hoàn toàn 
sống trong công việc, chúng ta không quên sống cuộc đời 
mình. Dẫu điều gì xảy ra chúng ta cũng không phủi tay, coi 
đó là một phiền nhiễu, chướng ngại hoặc chạy đuổi theo nó 
như là một sự giải thoát, an ủi, trên con đường tìm đến một 


BƯỚC KHỞI ĐẦU s 9 


nơi nào khác. Bât cứ điêu gì xảy ra trong cuộc đời, ta sẵn 
sàng châp nhận và trân trọng sự có mặt của nó. 


Tỉnh thức trong công việc là ghi nhận, đầu tiên có thể rất 
ngắn ngủi, rằng công việc chỉ mang đến cho ta khoảnh khắc 
hiện tại chóng qua, luôn biến đổi, và luôn bất ngờ. Công việc 
làm, với tất cả những áp lực, thành công và rắc rối, sẽ tự nó 
khai triển theo nhịp độ của nó, không phải của ta, và ta có thể 
tỉnh thức khi nó khai triển hoặc ta có thê chống đối - một sự 
lựa chọn mà ta có thể và sẽ thực hiện trong từng giây phút 
trong suốt cuộc đời mình. Dẫu ta giàu hay nghèo, Công giáo 
hay Hồi giáo, chủ tịch hay thợ làm tóc, tất cả chúng ta đều 
có thê đón nhận lời mời gọi tỉnh thức của công việc. Chúng 
ta có thể tập làm thế nào đề tham dự vào mọi khía cạnh của 
đời sống như là một sự thực tập tâm linh và nhờ đó sống 
một cuộc sống tự tin không sợ hãi hay lo âu. Nhưng để cho 
cuộc sông và công việc có thể là con đường tâm linh như 
thế, chứ không phải là thành trì, ngục tù hay một chuyến 
du lịch, chúng ta cần chuẩn bị cho một cuộc hành trình như 
thế. Quyền sách này là một lời mời gọi tham dự một cuộc 
hành trình như thế. Các trang sách này, dưới nhiều khía cạnh, 
chuyền giao lời mời gọi của thây tôi “đi tìm việc làm” — để 
nhẹ nhàng buông bỏ sự chống đối và khám phá ra chúng ta 
là ai trong công việc. Chúng ta được mời mang theo bất cứ 
hành lý nào mà chúng ta ưa chuộng: Các kỹ thuật điều hành, 
sự lựa chọn tôn giáo, các tham vọng nghề nghiệp, cấp bằng 
và khả năng. Có người du lịch nhẹ nhàng, kẻ lại mang theo 
cả một xe tải. Dọc đường, chúng ta có thể bỏ bớt đi một số 
đồ, hoặc ta có thể khám phá ra rằng một số đồ hữu dụng hơn ta 
tưởng. Chúng ta sẽ học những bài học như thế trên đường đi. 

Ngoài việc là một lời mời gọi, quyển sách này còn có 
thể được sử dụng như là sách hướng dẫn. Nhiều người đã 


10 ‹ TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


tham gia cuộc hành trình này trước đây và đã thành thuộc 
địa điểm; họ sẵn sảng chia sẻ những sự hiểu biết hữu ích. 
Vì thế, quyền sách này cũng trao truyền đôi lời khuyên, vài 
gợi ý. Giống như các sách hướng dẫn khác, sách này cũng 
có những lời cảnh báo về sự nguy hiểm trên đường, các đề 
nghị nên ở đâu và làm thế nào để lấy lại sức, kim chỉ nam 
làm thế nào để đối phó với những bất ngờ, và vài nhắc nhở 
về nơi chốn có thê tìm thấy những cảnh quang đẹp mắt nhất. 
Nhưng quan trọng hơn cả, quyền sách này dạy ta các quy luật 
để du hành trên đường. Đề có thể tiến bước trên đường với 
niềm hân hoan, khích lệ, chúng ta cần phải làm việc với các 
tâm của mình. Có nghĩa là ta phải có hành động nhẹ nhàng 
nhưng kiên định và đầy uy quyền đối với bản thân, không 
chỉ một lần mà xuyên suốt cuộc hành trình, một hành động 
để vun trồng sự tỉnh táo, an lạc trong từng bước trên đường 
đi. Hành động đó chính là chánh niệm, là điều cốt yếu trong 
khả năng tỉnh thức trong công việc của ta. Chánh niệm, trong 
Phật giáo và nhiều truyền thống tâm linh khác, cốt yêu là tập 
hoàn toàn cảnh giác và có mặt trong giây phút hiện tại. Dầu 
ta đang rót một tách trà, thay bóng đèn, thay tả em bé, hay 
cầm tay người bạn đang hấp. hối, chúng ta cũng ghi nhận với 
tâm chánh niệm rằng cuộc sông của ta đang diễn ra ngay bây 
giờ và không thể coi thường điều đó. Khi có chánh niệm, 
chúng ta đối mặt với tính tức thời bình dị, mới mẻ của sự trải 
nghiệm của ta và khám phá ra rằng chỉ việc được làm người 
đã là một điều sâu sắc vượt trên những hy vọng, nỗi sợ hãi 
và tư duy của ta. 


Tâm chánh niệm đó sẽ là chiếc xe chở ta du hành trên 
đường; nó sẽ hướng dẫn ta làm thế nào đề tiễn lên phía trước 
và giúp ta tin cậy vào bản thân từng bước một, từng giây 
phút một. 


BƯỚC KHỞI ĐẦU s l] 


Vì thế, hãy lên đường. Công việc là biên địa của ta, và 
chúng ta sẽ trở thành người khai phá của những điều chưa 
biết. Dần dần, chúng ta có thê ngưng đấu tranh với công việc 
và bắt đầu khám phá chúng như một lãnh địa chưa được khai 
phá. Ta có thể tập chấp nhận rằng bất cứ điều gì cũng có thê 
và thật sự xảy ra ở nơi làm việc — là điều có thể vừa gây sốc, 
vừa đem lại nhiều thú vị. Khi chuông điện thoại reo lên, 
chúng ta có thê ghi nhận tâm mới mẻ mà ta mang đến với 
một sự mời gọi đơn giản và tức thì như thế. Khi cấp trên 
bực bội, khó chịu, cuộc sống của ta trở nên không thoải 
mái. Nhưng ta cũng có thể ghi nhận rằng ta đang rất cảnh 
giác và thông minh trong những giây phút đó — nếu ta có 
chánh niệm. Và chỉ bằng việc có mặt ở nơi làm việc, chúng 
ta cũng có thể ghi nhận rằng chúng ta đã bắt đầu cuộc hành 
trình tâm linh và lời mời gọi tỉnh thức của công việc đang 
trực diện với ta. 


VUN TRỒNG CHÁNH NIỆM TRONG CÔNG VIỆC 


Huân tập chánh niệm trong công việc rất thực tế và đơn 
giản. Đó không phải chỉ là một ý tưởng; chúng ta không thể 
chỉ hy vọng rằng mình được tỉnh thức, rồi phú mọi thứ cho 
may rủi, với ý nghĩ mơ hồ về việc đạt được một trạng thái 
an lạc trong công việc. Mà nó cũng không phải là một loại 
“kỹ thuật hiện đại của tâm” mà ta hồ hởi vận vào bản thân và 
bạn đồng nghiệp của mình. Tỉnh thức trong công việc là tập 
buông bỏ sự chống đối và cảnh giác một cách thông minh, 
đầy năng lượng đối với cuộc sống của ta ở nơi làm việc. Tiến 
trình này rất riêng tư và cam go. Nó có nghĩa là tập sống cuộc 
sống của ta một cách cao đẹp, không sợ hãi, tận tình và tiếp 
xúc trực tiếp với trải nghiệm của mình. Điều này đòi hỏi nỗ 
lực và kỷ luật. 


12 ‹ TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Bạn có thể nghĩ đến kỷ luật như một loại tâm lý ở các 
trại lính hay một thứ hình phạt. Có thể nói đến kỷ luật, là 
bạn nghĩ đến việc phải từ bỏ món ăn mình ưa thích, phải 
chạy đường xa, phải chào cấp trên và thực hiện bồn phận của 
mình. Tuy nhiên, trong trường hợp này, kỷ luật không phải 
là hình phạt, sự cấm đoán hay sự bó buộc. Đúng hơn, kỷ luật 
đòi hỏi sự tỉnh thức trong công việc là tập cho ta hoàn toàn 
chân thật với bản thân và chế ngự bất cứ sự g1ả tạo, làm màu 
về những tình huống trong công việc. 


Sự chân thật như thế đòi hỏi ta phải tiếp cận công việc của 
mình với một trí tuệ sắc bén, và tâm trong sạch chứ không 
phải càn bướng hay dại khờ. Có kỷ luật trong công việc đòi 
hỏi chúng ta không được tự lừa dối bản thân — dừng cố gắng 
bảo vệ công việc, quyền lợi của mình, con đường bằng phẳng 
thắng đến thành công của mình - mà nguyện chú trọng đến 
và chân thành về kinh nghiệm thực sự của mình. Sự sẵn lòng 
này trang bị cho giai đoạn tham gia vào công việc một cách 
thiện xảo lúc công việc khai triển chứ không cố gắng để bảo 
vệ quyền lợi hay thu thập những sự đảm bảo nửa vời. Cái kỷ 
luật chân thật đó là cốt lõi của chánh niệm, và nó cũng không 
tự động xuất hiện mà ta phải vung trồng nó với thời gian. 


Phật giáo có một bề dày truyền thống về các phương pháp 
chánh niệm đã từng được phát triển và trao truyền từ thầy 
xuống đệ tử hằng bao thế kỷ. Phương pháp phổ thông nhất 
trong các hệ phái Phật giáo và một số truyền thống ngoài 
Phật giáo được gọi là thiền chánh niệm-tỉnh giác (mindƒul- 
ness-awareness). Lúc tọa thiền, chúng ta tập yên tĩnh, trải 
nghiệm tâm trí một cách trực tiếp trong giây phút hiện tại. 
Chúng ta khám phá một cách nhẹ nhàng và chính xác chúng 
ta là ai, và là gì, rồi dần dần nhìn xuyên qua được những sự 
tự lừa mị bản thân, đề trở nên tỉnh giác về trải nghiệm của ta 


BƯỚC KHỞI ĐẦU s 13 


và thoáng nhận ra một sự tỉnh thức cơ bản mà thực chất của 
nó là luôn có mặt. Nhờ tọa thiền, chúng ta bắt đầu liên hệ trực 
tiếp với quyền lực đơn giản và sự uyên chuyên của việc là 
chính mình, ngay tại đây, ngay bây giờ. 


Tọa thiền đơn giản một cách không ngờ: Chúng ta ngồi 
thắng, trong ghế hay trên tọa cụ trên sàn nhà, và duy trì sự chú 
tâm ở giây phút hiện tại. Mắt có thể mở, hai tay nhẹ nhàng đề 
trên đùi hay trong lòng, cái nhìn nhẹ, hơi cúi xuống. Chúng 
ta thở bình thường và ngồi yên. Căn bản, chúng ta chỉ cần 
làm thế. Chỉ ngồi. Điều đó có vẻ rất đơn giản, nhưng có rất 
nhiều chuyện xảy ra. 


Khi ngồi vên, chúng ta sẽ khó tránh việc nhận ra sự sinh 
động của giây phút hiện tại, dầu chỉ là trong tích tắc ngắn 
ngủi. Chúng ta có thê ghi nhận âm thanh của chiếc quạt hay 
các thới gỗ trên mặt sàn. Có thể chúng ta nhận ra tiếng vọng 
mơ hồ của xe cộ ở phía xa, hoặc cảm nhận sự âm ướt mắt 
lạnh của giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên mái nhà. Khi ngồi, 
chúng ta thoáng thấy cái bây giờ (mowness) đơn giản, rõ ràng 
của cảnh sắc, âm thanh và xúc cảm vật lý (thọ). Chúng ta 
cũng có thể nhận ra rằng chúng ta đang nghĩ suy. Chúng ta có 
thê nhớ lại một chương trình truyền hình ưa thích hay tưởng 
tượng ra cuộc trao đối không dễ dàng với người thân yêu sắp 
diễn ra. 


Tư tưởng của ta có thể lăng xăng, bực bội, uân khúc, tẻ 
nhạt hoặc đầy màu sắc và cuốn hút. Tính chất lăng xăng, biến 
đổi của tâm không phải là một vấn đề; đó là cái chúng ta phải 
giải quyết. Khi ngồi, chúng ta theo dõi sự nghĩ suy và cảm 
xúc bằng cách huân tập một sự chú tâm về hơi thở một cách 
nhẹ nhàng, nhưng chính xác. Khi nhận ra mình đang suy 
nghĩ, chúng ta nhẹ nhàng chuyên đổi. Chúng ta cố ý ghi nhận 
sự suy nghĩ của mình và nhẹ nhàng đem sự chú tâm trở về 


14 ‹ TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


với hơi thở. Khi ngồi thiền, ta tập dõi theo hơi thở một cách 
nhẹ nhàng như thế để thăng bằng sự chú tâm của ta trong 
khoảng khắc hiện tại. Bằng cách ngồi như thế đó, chúng ta 
cảm nhận được nhịp điệu của tâm, thâm nhập vào xúc cảm, 
nghĩ suy đủ loại. Tuy nhiên, thay vì để mình chìm vào trong 
tình cảm và sự nghĩ suy, chúng ta tập nhận biết các cảm xúc 
đó, rồi buông bỏ, đem sự chú tâm trở về với cuộc sống trong 
khoảng khắc tức thời, ngay tại đây, ngay bây giờ. 


Có thê bạn đã thử qua một phương pháp chánh niệm nào 
đó. Nếu đó là tọa thiền, thì có lẽ bạn sẽ thấy nhiều đề tài thảo 
luận trong quyền sách này khá quen thuộc. Nếu bạn chưa 
từng biết qua chánh niệm và hành thiền, thì cũng tốt thôi, vì 
giờ bạn sẽ có cơ hội đề nghĩ đến việc vun trồng chánh niệm 
trong đời bạn và nhất là trong công việc. 


Nếu bạn mong muốn liên hệ với công việc bằng một 
phương cách cởi mở, khôn ngoan, và nhẹ nhàng, tôi tin rằng 
bạn sẽ được nhiều ích lợi hơn khi thực hành tọa thiền thường 
xuyên. Rất nhiều người trước chúng ta đã thực hành thiền và 
đã khám phá một trí tuệ tự nhiên, giúp chuyền đổi cuộc đời 
họ, và những khả năng đó cũng có thê xảy đến cho chúng 
ta. Đối với những ai cảm thấy khao khát được bắt đầu hành 
thiền, nhiều hướng dẫn sâu hơn về thiền được chua thêm 
trong phần phụ lục “Ởướng dẫn Thiển Chánh niệm-Tỉnh 
Giác”. Nhưng dầu bạn có thực hành thiền hay không, tài liệu 
trong sách này sẽ giúp bạn tham dự vào công việc của mình 
với lòng can đảm và thăng thắng. Chánh niệm trong công 
việc sẽ giúp ta tin vào những khả năng tự nhiên và khám phá 
lại cảm giác an lạc ở nơi làm việc. 


Dĩ nhiên, chánh niệm sẽ không giúp cho công việc của ta 
bớt bộn bê. Khách hàng khó tính, máy tính bị nhiễm vi-rút, 
và một đông nghiệp quá cạnh tranh, sẽ không tự dưng biên 


BƯỚC KHỞI ĐẦU s L5 


mắt vì chúng ta chánh niệm, tỉnh giác trong giây phút hiện 
tại. Và sự chống đối của ta đối với những khó khăn trong 
công việc cũng thế. Chúng ta có thể vẫn cảm thấy bực bội bởi 
người bạn đồng nghiệp cứng đầu, luôn chỉ trích báo cáo kinh 
doanh của ta, hay cảm thấy bất ổn với viễn ảnh mắt việc hay 
lòng oán trách đối với cấp trên. Chánh niệm trong giây phút 
hiện tại sẽ không bao giờ có thê loại trừ được những vấn đề 
có thật và không bao giờ dừng của công việc hoặc tất cả sự 
chống báng của ta đối với công việc. 


Nhưng chánh niệm giúp ta tăng thêm sự hiếu kỳ về khó 
khăn của ta. Ta càng chú tâm đến công việc trong giây phút 
hiện tại, thì chánh niệm của ta càng bắt đầu phát triển tâm 
hiểu kỳ sắc bén. Chúng ta vẫn tiếp tục công việc mình 
làm, nhưng giờ chúng ta chủ tâm hơn với việc làm thế 
nào mà công việc thành ra bề bộn, và ta đã phản kháng 
như thế nào. Sự khó chịu của ta đối với khách hàng hay 
sự lưỡng lự khi muốn thắng thắng với cấp trên không còn 
giọng điệu bực bội mà đã trở thành rõ nét và thú vị đối 
với chúng ta. Điều đó giống như chúng ta bị ám ảnh bởi tính 
chánh niệm cao độ của mình. Ta tiếp tục chủ tâm hơn, dừng 
lại giữa bộn bề công việc, cởi mở với những trải nghiệm 
không như ý trong công việc, và trở nên ngày càng thăng 
thắng với bản thân. 


Do đó, phát triển chánh niệm thực sự là trách vụ chính 
của chúng ta ở nơi làm việc. Nhưng không phải vì chúng ta 
thích phát triển tâm linh cho bản thân hơn là hoàn thành công 
việc. Chánh niệm trong công việc không có nghĩa là biến nơi 
làm việc của ta thành một khóa tu ở Hy Mã Lạp Sơn hay một 
chỗ ngồi thiền. Thực ra, chánh niệm trở thành cốt lõi vì cuối 
cùng chúng ta cũng muốn thực hiện công việc làm của mình 
cho đúng hơn là bảo vệ bản thân khỏi những tiêu cực trong 


16 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


công việc. Chúng ta chánh niệm trong công việc — đúng vậy, 
suốt đời - vì một lần cho tất cả ta muốn sông một cuộc sông 
tốt đẹp, không lo lắng, sân hận. 


Trong quyền sách này, chúng ta sẽ vun trồng chánh niệm 
trong công việc bằng cách sử dụng ba mươi nguyên tắc hay 
phương châm được thiết lập đề giúp ta khám phá lại trí tuệ 
bắm sinh, tâm cởi mở, và tự tại hầu giải quyết những điều kiện 
làm việc hằng ngày. Các phương châm tôi đề ra trong sách 
lấy cảm hứng từ một bản kinh Phật giáo Tây Tạng cô điển có 
tên là Bản Văn Gốc của Bảy Điều Luyện Tâm (The Root Text 
oƒ the Seven Poinífs oƒ Training the Mind) và phương pháp 
chuyền hóa tâm gọi là lojong. Bản văn này do một vị đại sư 
Tây Tạng ở thế kỷ thứ XI tên là Atisha Dimpamkara Shri- 
jnana soạn, và nội dung sách nhằm giúp ta giảm bớt sự phản 
kháng đối với cuộc đời, sống chân thật, và mặc khải trạng 
thái tỉnh giác như là một trải nghiệm bình thường. Giáo lý 
truyền miệng của ngài Atisha được sắp xếp thành năm mươi 
chín khẩu hiệu ngắn gọn, là những lời dạy súc tích để vung 
trồng từ bi và tỉnh giác trong mọi hoàn cảnh. Phật giáo Tây 
Tạng đã sử dụng các phương châm này như một hình thức tu 
tập tâm linh hằng ngày hơn một ngàn năm nay, và nhiều vị 
thầy tâm linh vĩ đại của Tây Tạng đã chỉnh sửa thêm cho bản 
văn, khai triển và tô điểm thêm cho phương pháp này. 


Các khẩu hiệu lojong chỉ dạy những điều rất thực tế và 
cụ thê. Trong đó có “Hãy biẾt ơn mọi ngườïĩ”, một lời nhắc 
nhở rằng tất cả những người ta gặp trong cuộc đời là một quà 
tặng lớn cho ta, chứ không phải là chỗ để ta trút oán hờn hay 
kiêu mạn. Hai khẩu hiệu sâu sắc nữa là “Đừng phục kích” 
và “Đừng hành động lắc léo”. Những lời này khuyên chúng 
ta phải cảnh giác với chính sự giả tạo của mình, phải thắng 
thắng, lương thiện khi giao dịch với người. Và một trong 


BƯỚC KHỞI ĐẦU s L7 


những câu tôi ưa chuộng là “Luôn quán chiếu về điều khiến 
ta sân hận”, nhắc nhở chúng ta phải đặc biệt chú ý đến điều 
gì khiến chúng ta bực dọc và xem xét kỹ lưỡng điều gì khiến 
ta cảm thấy bị đe dọa hay hoang mang. 


Những người thực hành loJong thường học thuộc lòng 
tất cả năm mươi chín khẩu hiệu hay chép chúng lên gỗ, giấy 
hoặc đá, rồi đặt chúng khắp những nơi họ thường đề mắt tới. 
Với cách đó, các khẩu hiệu được nhắc nhở một cách tự nhiên 
suốt cả ngày để hướng dẫn mọi người. Khi để tâm đến các 
khẩu hiệu, những người thực hành lojong để cho các sự kiện 
diễn ra trong ngày gợi lên trí tuệ nằm trong các khẩu hiệu, 
biến các trải nghiệm bình thường thành những cơ hội đặc 
biệt đề tỉnh thức. 


Đã ứng dụng các giáo lý Phật giáo Tây Tạng cỗ xưa này 
trong công việc suốt hai mươi hai năm làm việc với các doanh 
nghiệp, tôi cảm thấy rất hứng thú, muốn phát triên một số khâu 
hiệu đặc biệt phù hợp với môi trường làm việc hiện đại. Cũng 
như với lojong nguyên thủy, các khẩu hiệu thực hành mà tôi 
nêu ra trong sách này tạo ra một phương cách để làm việc 
một cách lý trí, chân thật, để dần tập có lòng tin nơi trí tuệ 
bẫm sinh và sự an lạc khi ta thao tác công việc của mình. 
Ba mươi lăm khẩu hiệu mà tôi trình bày, thảo luận là những 
lời nhắc nhở ngắn gọn, đôi khi gợi mở, được đặt ra để giúp 
chúng ta tỉnh thức trong công việc. Tôi khuyến khích các 
bạn sử dụng các khâu hiệu này như một bài tập quán tưởng. 
Đọc và suy gầm về chúng tùy theo khả năng của mỗi người. 
Phân tích chủ đề và ý tưởng của chúng, đem chúng ra so 
sánh với những trải nghiệm của bản thân. Khi đang làm 
việc, bạn có thê nhận thấy mình đang liên tục nhớ lại một 
khẩu hiệu nào đó đề giúp bạn có trí tuệ hầu giải quyết một 
vấn đề trước mắt. 


18 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Lấy một thí dụ. Chúng ta có thể lấy phương châm “Chấp 
Nhận Kẻ Độc Đoán”. Cơ bản khẩu hiệu này nêu lên răng 
các bạn đồng nghiệp ở nơi làm việc nhiều khi có thể rất khó 
chịu, lấn lướt — ngay cả xúc phạm ta. Thường trong những 
trường hợp như thế, chúng ta có thể cảm thấy sôi sục giận 
hờn, ngậm nhắm sự xúc phạm và áp lực. Khẩu hiệu này cho 
rằng suy nghĩ như thế, chính chúng ta đã tạo ra một kẻ độc 
tài cho mình; chúng ta là tác giả của vấn đề. Khẩu hiệu này 
khuyên ta thay vì đối kháng với kẻ độc tài, chúng ta có thê 
chấp nhận họ, và khi hành động như thế, ta cũng học được 
những bài học quý báu về bản thân và thực hiện công việc 
của mình một cách tốt đẹp. 


Giờ, giả thử rằng ta đọc khẩu hiệu đó, có thể ở nhà hay 
trên đường đến nơi làm việc. Ta quán chiếu về ý nghĩa của 
câu nói để xem trải nghiệm của ta sánh với nó như thế nào. 
Có thể chúng ta nhớ lại vụ xung đột gay gắt với một đồng 
nghiệp hoặc nhớ lại ta đã giận dữ thế nào đối với một số bất 
công ở nơi làm việc. Có thể ta nghĩ là câu nói đó cũng phần 
nào đúng nhưng không thực sự quan trọng. Hoặc ta có thể tự 
nhủ, “Ở cơ quan tôi làm việc, đúng là như thế! Tôi đã tự tạo 
ra những kẻ độc tài cho bản thân 4n” . Chúng ta quán chiếu về 
cuộc sống nơi làm việc, suy gẫm về khẩu hiệu “Chấp nhận 
kẻ độc đoán”, so sánh kinh nghiệm của chúng ta, rồi bỏ qua, 
đi uống trà hay đọc báo. 

Tuy nhiên, có lúc nào đó, ta lại phải đối mặt với khó khăn 
trong công việc, đó có thê là một vị khách hàng khó tính, và 
ta chợt nhớ đến khẩu hiệu, “Chấp nhận kẻ độc đoán”. Câu 
nói chợt nây lên trong trí, hoặc một cảm xúc vật lý nào đó 
có thê nhắc nhở ta đến câu nói; dù là gì, khẩu hiệu đó cũng 
đã hòa trộn với trải nghiệm của ta. Nó cho thông tin và mài 
dũa tính hiếu kỳ của ta, và ta bắt đầu thử nghiệm, dầu lúc 


BƯỚC KHỞI ĐẦU s 9 


đầu có thể chỉ thoáng qua. Có thê thay vì nghiến răng, cắn 
lưỡi âm thầm giận đữ trước người khách hàng khó tính, 
đang than phiên, chúng ta hãy có chút tò mò tự nghĩ, “Ƒ/ 
này đang thực sự nổi nóng. Không biết tại sao? Hắn là có 
điều gì đó sâu xa hơn là việc chúng tôi gửi ngân phiếu trể 
mát bảy ngày”. Hoặc có thể, khi ta nhận biết mình đang 
nổi nóng, chúng ta nhớ đến phương châm “Hãy chấp nhận 
kẻ độc tài”, và bỗng nhiên cả bi kịch mất hăn kịch tính, 
ta được giải thoát khỏi cái bẫy đó dầu chỉ trong khoảng 
khắc. Bằng cách đó, sự thực hành câu khẩu hiệu trở thành 
hành-động-quán-tưởng, và công việc làm của ta thực sự 
trở thành con đường tâm lĩnh. 

Đến lúc này có lẽ chúng ta đã rõ là các khẩu hiệu này 
không phải chỉ để đọc như là những lời hướng dẫn đơn giản 
hay những lời khuyên-làm-thế-nào. Thay vào đó, chúng trở 
thành sinh động trong trải nghiệm hằng ngày, trở thành một 
phần của cuộc sống thay vì chỉ là cuốn câm nang nằm trong 
hộc tủ bàn làm việc. Các khâu hiệu, phương châm là nhằm 
thúc đây sự đổi thay, củng có chánh niệm và khuyến khích 
chúng ta chất vấn các giả định phổ biến khiến chúng ta đối 
kháng công việc và đánh mất cảm giác tự tại và an lạc bầm 
sinh. Do đó đôi khi chúng ta có thể thấy các phương châm 
này lặp đi, lặp lại, xem xét nhiều khía cạnh khác nhau nhưng 
giá trị của một vấn đề. Cũng có lúc chúng đường như khiêu 
khích ta hay có ý nghĩa sâu sắc một cách lạ thường. Các khâu 
hiệu, phương châm này không phải là sách hướng dẫn hay 
cầm nang về điều gì mà là những hành động tỉnh thức thiện 
xảo trong công việc — đây không phải là bài thực tập đạo đức. 
Mà các khâu hiệu, phương châm này rất thực tế. Chúng được 
dùng giống như một thứ hương thơm mà chúng ta thoa xức 
đề thực sự tỉnh thức trong công việc. 


20 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


QUÁN CHIẾU VỀ CÁC PHƯƠNG CHÂM TỈNH THỨC TRONG 
CÔNG VIỆC 


Sự thực hành các phương châm Tỉnh thức Trong Công 
việc không phải là việc chỉ làm một lần, và thế là xong. Đúng 
hơn, đó là một con đường tiệm tiến, một quá trình huân tập 
không ngừng để làm thế nào giải quyết công việc một cách 
thiện xảo ở thời điểm đó. Công đoạn thực hành phương châm 
được chia làm bốn phần: “Bốn phương châm chủ lực”, “Phát 
triển thái độ điềm tĩnh”, “Giao tiếp với người”, và “Hành 
động chính xác”. Tôi đề nghị sử dụng sách và thực hành các 
phương châm như sau: 


1. Nghiên cứu bốn phương châm chủ lực trước. Đó là 
“Cân bằng hai nỗ lực”, “Hãy chân thật”, “Vung trồng đạo 
lý”, và “Công việc luôn bộn bề”. Tôi rất mong quý vị đọc và 
chiêm nghiệm về bốn phương châm này trước khi nghĩ đến 
ba mươi mốt điều kia. 


2. Lựa chọn các phương châm khác một cách tùy thích, 
sau khi đã quen thuộc với bốn phương châm chủ lực. Bạn 
không cần phải đọc tất cả các phương châm theo thứ tự. Hãy 
xem qua mục lục rồi chọn một phương châm mà bạn cảm 
thấy hợp với mình, hoặc chỉ chọn lựa một cách ngẫu nhiên 
đề đọc chúng. Sau khi đọc xong một phương châm, bạn có thể 
đề sách xuống, dành đôi phút suy gầm về những gì bạn vừa đọc. 


3. Quan sát xem các phương châm đã không ngừng phát 
khởi ở nơi làm việc như thế nào. Trong lúc bạn đang tiến 
hành công việc của mình, các sự kiện xảy ra dễ khiến bạn 
nhớ đến một phương châm nào đó. Khi điều đó xảy ra, hãy 
chú tâm; hãy đề cho trí tò mò bẩm sinh của bạn dự phần vào 
hoàn cảnh khi nó khai mở. Hãy ghi nhận bất cứ cảm giác vật 
lý nào, hãy để chúng dẫn dắt sự suy nghĩ của bạn; quan sát 


BƯỚC KHỞI ĐẦU s 2] 


xem tình cảm, ý nghĩa phát sinh rồi qua đi như thế nào; hãy 
chánh niệm xem bạn và các đồng nghiệp đã hành xử như thế 
nào. Hãy thử nghiệm quan điểm mới mà phương châm đã 
gợi ra. Nó có tạo ra sự thay đôi nào trong hành vi của bạn? 
Bạn cảm thấy thế nào khi nhìn công việc dưới một khía cạnh 
khác? Bạn có hành động khác đi vì một phương châm nào đó 
không? Kết quả là gì và như thế nào? Sử dụng các phương 
châm trong công việc làm của bạn như thế là điều rất đáng 
khuyên khích. 

4. Quán chiếu các phương châm với chủ tâm. Bạn cũng có 
thể cố găng nghiên cứu chúng như thê một cách có hệ thống: 

+ Mỗi sáng chọn một phương châm, khẩu hiệu cho ngày 
đó. Đọc nó trước khi bắt đầu làm việc, sau đó tìm cách để 
ứng dụng nó vào công việc. 

+ Ghi nhật ký các trải nghiệm và quán chiếu của bạn về 
các phương châm. 

+ Ghi một câu phương châm trên lịch làm việc hằng ngày 
nơi bạn có thể luôn nhìn thấy nó suốt trong ngày. 





+ Sử dụng các phương châm, khẩu hiệu như một cách 
thực hành tâm linh có hệ thống theo hướng dẫn trong phụ lục 
“Hướng dẫn quán tưởng các phương châm”. 


+ Kết thúc các thời thiền bằng cách đọc và quán chiếu về 
một phương châm đã được chọn. 





+ Chép các câu phương châm lên các tờ giấy cứng nhỏ, 
cần thận đặt câu mà bạn chọn trên bàn làm việc, cạnh máy vị 
tính hay gần điện thoại như một cách đề bạn luôn có thể nhớ 
tới điều ích lợi của nó. 

+ Học thuộc lòng tất cả ba mươi lăm câu đề bạn có thê dễ 
dàng nhớ chúng nếu muốn. 


22 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Cuối cùng, điều quan trọng cần nhớ là sự thực hành các 
khẩu hiệu này chỉ là để kích thích trí tuệ bâm sinh của ta. 
Nó không nhằm đề ra một kỹ thuật quản lý mới, áp đặt một 
phương cách làm-thế-nào hoặc tuyên bố một “phương pháp 
tám-bước”. Nó kích thích, gọi mời, thách thức để ta chấp 
nhận, quý trọng công việc làm của mình một cách đầy đủ, 
rốt ráo — để biết chúng ta là ai, đang ở đâu ngay thời điểm đó. 


LOẶO 


PHẦN MỘT 
BỐN KHẨU HIỆU CHỦ LỰC 





CÂN BẰNG HAI NỖ LỰC s 25 


Các phương châm trong phần này hình thành cơ sở cho toàn 
bộ thực tập. Con đường tỉnh-thức-trong-công-việc dưới nhiễu khía 
cạnh có thê được tóm tất chỉ trong bôn phương châm này: 


» Cân bằng hai nỗ lực. 

* Hãy Chân thật. 

* Trau dôi li (đạo lý). 

» Công việc luôn bộn bê. 


Khi ứng dụng các phương châm này vào công việc hằng ngày, 
chúng ta đánh thức được lòng can đảm bẩm sinh để tham dự vào 
công việc của mình trong giây phút hiện tại không chút sợ hãi hay 
tự cao. Chúng ta tập tin tưởng vào bản tánh tử tế, công bằng của 
mình, và ta nhận ra rằng sự mong muốn được thành công trong 
công việc chỉ có thể thành hiện thực, nếu trước tiên, chúng ta sẵn 
sàng có mặt hết mình ở trong đó. Bồn phương châm chủ lực hướng 
đến thực tại rằng ta là ai, ta đang có mặt ở đâu, thật sâu sắc, hữu 
dụng. Sự thật này có mặt xuyên suốt toàn bộ quá trình hành trì các 
phương châm. 


LOẶO 





N_- h 





CÂN BẰNG HAI NỖ LỰC 


Đa số chúng ta có lẽ đều nhớ đến lần đầu tiên ta tập đi xe 
đạp. Lúc đó tôi khoảng bốn tuôi. Cha tôi đưa tôi ra con hẻm 
sau nhà, hướng dẫn tôi cách đạp xe, bẻ lái, và thắng. Vì xe 
có hai bánh phụ, nên tôi cảm thấy rất tự tin trong nỗ lực của 
mình, cứ như mình đã giữ được thăng bằng mà lướt tới. Cuối 
cùng cha tôi tháo bỏ hai bánh xe phụ. Ông chạy phía sau, vịn 
yên xe, giữ thăng bằng cho tôi và thúc giục tôi đạp tới — ông 
hơi thả yên xe ra, nhưng luôn sẵn sàng để chụp lại yên xe nêu 
tôi nghiêng phải hay trái. 


Một buổi sáng kia, sau điểm tâm, chúng tôi ra ngoài để 
tập đi xe đạp lần nữa. Chúng tôi bắt đầu ở cuối con hẻm. Cha 
tôi giữ yên xe và hướng dẫn tôi khi tôi tăng tốc độ. Tôi sẽ 
không bao giờ quên đã nói với cha rằng, “Ôi, lần này chúng 
ta thực sự đi rất nhanh?" Không nghe tiếng trả lời, tôi quay 
lại phía sau. Ông đang đứng đàng Xa Ở cuôi hẻm, ngắm nhìn 
tôi một cách đắc thắng. Giờ tôi hiểu ra rằng trong buổi sáng hôm 
đó, người thực sự buông tay không phải cha tôi. Mà là tôi. 

Đó chính là lần đầu tiên tôi biết buông bỏ. Buông bỏ 
Sự SỢ té, sự phụ thuộc vào hai bánh xe phụ, và ngay cả tâm 
muốn biết đi xe đạp. Tôi đã buông bỏ lòng hoài nghỉ, trở nên 
tự tin vào bản thân để có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện 
tại. Lần đầu tiên trong đời tôi hoàn toàn dựa vào bản thân 


28 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


mình — dựa vào cảm nhận bẩm sinh của tôi về sự linh hoạt, 
tỉnh táo, và uyên chuyên. Tôi đã tập giữ được sự thăng băng. 


Sự việc bình thường của lần đầu tiên đi xe đạp vẫn in đậm 
nét trong tâm trí tôi qua bao năm tháng, vì nó minh họa một 
cách hoàn hảo phương cách chúng ta có thể thực tập để giữ 
thăng bằng trong công việc - hoặc trong cuộc sống. 


Nễ lực đề đạt được điều gì đó, trong nghề nghiệp, trong 
cuộc sông, hay chỉ là để đi được xe đạp, phụ thuộc đầu tiên 
vào sự có mặt ở ngay đó, buông bỏ những sợ hãi, ước muốn, 
thói quen, thông lệ và hoàn toàn tin tưởng vào bản thân ngay 
trong giây phút hiện tại. Tin tưởng rằng ta có thể cưỡi xe đạp 
không cần bánh xe phụ, tin tưởng rằng ta có thê tạo dựng 
nghề nghiệp mà không hoài vọng, âu lo, tin tưởng rằng, ta có 
thể sông một cuộc sông không oán giận, than phiền. Đổi lại, 
ta có thê tìm được sự thăng bằng chỉ bằng sự có mặt, sự tỉnh 
táo đầy tự tại, uyễn chuyền, linh hoạt. Bằng cách buông bỏ 
tâm do dự đề tìm sự thăng bằng, chúng ta có được một trong 
những bài học lớn trong cuộc sống: Đề đạt được điều gì đó, 
trước tiên ta phải có mặt ở hiện tại. Công việc có nhiều cách 
để khiến cho chúng ta mất thăng bằng, làm cho ta chỉ nhắm 
đến tương lai, lo lắng không biết ta đi về đâu, không biết 
ta có đạt được mục đích mà không ảnh hưởng gì đến nghề 
nghiệp và lương bồng. Bị mắt cân bằng theo hướng đó -— chỉ 
chăm chú vào việc đạt được mục đích - có thể làm cho ta cảm 
thấy do dự, lo âu, và bồn chỗn. Chúng ta có thể cảm thấy tỉnh 
táo trong công việc nhưng không được tự do và cởi mở như 
chúng ta nghĩ mình có thê là. Ta có thể cảm thấy phấn khởi 
bởi thử thách, nhưng ta vẫn thận trọng, bất an. 

Câu hỏi quen thuộc “l?ệc gỉ khiến bạn mắt ngủ?”, khá 
hiển nhiên trong thương trường. Những âu lo như: Không 
biết cuối tuần này, hệ thông kiểm toán mới khởi động có được 


CÂN BẰNG HAI NỖ LỰC s 29 


thuận lợi không? Buổi thuyết trình cho chủ tịch bộ phận ngày 
mai sẽ tốt hay không? Không biết tôi có được thăng chức hay 
lại bị gạt sang một bên? Sự phức tạp của việc thành đạt, của 
đánh giá, của việc đáp ứng với các tình huống khẩn trương, 
của việc phải giải quyết điều gì đó nhanh chóng, có thê khiến 
cho ta sống trong sự dự đoán liên tục, tước đoạt của ta cảm 
giác tự tại, lòng nhiệt tình, biến công việc trở thành một gánh 
nặng, khiến ta mắt tập trung trong cuộc sông. 


Oái oăm thay, quá tập trung vào tương lai có thể chăng 
giúp ta đạt được mục tiêu như ta mong đợi. Khi những nỗ lực 
của chúng ta chỉ nhắm vào việc đạt được điều gì đó, chúng 
ta trở nên giống các vận động viên phát huy nỗ lực to lớn đề 
đạt những kết quả hạn hẹp. Nếu ta cử tạ và hít đất để phát 
triển sức mạnh phân thân trên, ta có thê trở thành chuyên gia 
về cử tạ; ta có thê có khả năng khiêng tủ lạnh hay kéo xe tải 
nhưng không thê đối phó với những thách thức to tác hơn. 
Nếu người ta yêu cầu ta chơi một bàn quần vợt hoặc bắn 
một mũi tên chính xác hoặc thực hiện một cú tung người lên 
trong màn vũ ballet, ta sẽ khốn đốn vì không được trang bị 
các khả năng đó. Chúng ta sẽ thiếu sự uyên chuyền, linh hoạt 
cơ bản. Tương tự, công việc cũng đặt ra cho ta những thách 
thức đòi hỏi nhiều năng lực khác hơn là tập trung không mệt 
mỏi để đạt được điều gì đó nhanh chóng. Chúng ta không 
thể chỉ dựa vào bắp thịt và ý chí khi đối phó với những thách 
thức trong công việc. Công việc làm thường đòi hỏi sự khéo 
léo và thời gian để mồ xẻ, đào sâu một tình huống, áp dụng 
sự tưởng tượng sáng tạo đề đối đầu với bề tắc, hoặc bắt nhịp 
cầu cảm thông giữa các đồng nghiệp. Chúng ta không thê có 
được những khả năng này bằng cách tăng tốc độ hướng về 
phía trước. Chúng ta phát triển những khả năng như thế bằng 
cách tập buông bỏ và hoàn toàn có mặt trong giây phút hiện tại. 


30 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Việc “buông xả” như thế đó không nhằm thỏa mãn một 
mong đợi hoặc tiêu chuẩn bên ngoài nào. Hành động buông 
xả không thực sự vất vả, như cử tạ hay kiểm tra một bản cân 
đối kế toán phức tạp. Thay vào đó, nó đòi hỏi chúng ta phải 
thoải mái, cởi mở với hoàn cảnh trước mắt, bất kế đó là gì, 
mà không thành kiến hoặc thiên vị. Nó buộc ta phải có đủ 
lòng tin vào bản thân để không bám víu vào những gì ta đã 
thành thuộc, thoải mái mà phải khám phá ra bản chất thăng 
bằng của ta. Bằng cách buông bỏ, chúng ta dừng việc đem 
những tình tiết, thói quen suy nghĩ mà ta thường đưa vào 
công việc mình làm và chỉ có mặt trong các tình huống trước 
mắt — dầu chúng có khó xử hay dễ xử đến thế nào. Chúng ta 
đem bản tánh tò mò vào công việc và để cho tình huống tự 
phơi bày theo nhịp độ và thời khắc của riêng nó. Sự buông 
bỏ không có nghị trình nào khác hơn là hiện diện một cách 
triệt để và thông minh đối với những tình huống trước mắt, 
một hành vi đòi hỏi sự linh hoạt, tỉnh táo, và uyên chuyền. 


Sự “buông bỏ” nghe có lẽ giống như một thái độ đầu 
hàng được tôn vinh. Chúng ta là những người rất bận rộn. 
Chúng ta có những danh sách dài về các “việc phải làm”, và 
sự buông bỏ không nằm trong danh sách đó. Chúng ta có thể 
buông xả ở những thời gian rảnh rỗi hoặc cuối tuần. Chúng 
ta có thê cưỡi xe đạp hoặc “dừng lại và ngắm hoa” trong kỳ 
nghỉ. Thật đáng ngạc nhiên, sự buông xả trong công việc có 
nhiều ý nghĩa hơn là việc bỏ thời gian để ngắm hoa trong 
cuộc sống. Trong nhiều trường hợp, đó có thể là một vấn đề 
sống chết. 


Khả năng tỉnh táo của người bác sĩ khi chấn đoán bệnh 
thường giúp ông tìm ra được sự khác biệt giữa cái sống và 
chết. Nhận ra một vết trầy dường như rất nhỏ hoặc một liều 
lượng bắt thường trong toa thuốc có thể khiến vị y sĩ quan 


CÂN BẰNG HAI NỖ LỰC s 3l 


tâm theo dõi kỹ hơn để khám phá ra rằng tình trạng sức khỏe 
của người bệnh có thể bị đe doạ. Các y sĩ được huấn luyện 
đề buông bỏ kiến thức học được cũng như nương tựa vào đó; 
luôn có mặt trong mọi tình huống khi chúng xảy ra là bổn 
phận của người y sĩ. Có những nghề nghiệp khác cũng đòi 
hỏi sự buông bỏ định kiến, và sự có mặt trọn vẹn trong mọi 
tình huống khi chúng xảy ra là một vấn đề sống còn: Thí dụ 
người điều khiên giao thông hàng không, nhân viên cứu hỏa, 
nhân viên cấp cứu y tẾ, giáo viên. Thật ra, việc trau dồi khả 
năng buông bỏ rất quan trọng, dầu nghề nghiệp của chúng ta 
là gì, nếu chúng ta muốn tận dụng tất cả khả năng trong công 
việc. Tất cả chúng ta đều có khả năng, ví dụ, nói hay làm 
đúng lúc hoặc bất ngờ đề ra những ý tưởng hữu dụng. Dầu 
khả năng này có thê xuất hiện một cách tự nhiên, nó cũng cần 
được trau dồi. Giống như những thứ quý báo khác, khả năng 
buông bỏ và có mặt vốn có sức mạnh của riêng nó, nhưng nó 
cũng cần được tôn trọng, chăm sóc và nuôi dưỡng. 


Trong Phật giáo chúng ta trau đồi khả năng bắm sinh này 
để “buông xả” trong chánh niệm-tỉnh thức, hoặc khi thiền 
định. Theo truyền thống, tọa thiền được xem là giây phút 
hiểm hoi để chúng ta khám phá ra sự thăng bằng giữa việc 
đạt được điều gì đó, đồng thời có mặt trong hiện tại, giống 
như khi cưỡi xe đạp. Khi tọa thiền chúng ta cỗ gắng đề đạt 
được điều gì đó - để phát triển tâm an lạc và mở lòng ra - 
bằng cách buông bỏ, đừng quay lại quá khứ và hoàn toàn 
có mặt trong hiện tại. Chúng ta biết rằng mình có thê “cưỡi” 
hiện tại mà không cần bánh xe phụ của tình tiết và định kiến. 
Khi hành thiền, ta buông bỏ những cuộc đối thoại trong đầu 
cả trăm lần - lặp đi lặp lại nhiều lần. Theo thời gian chúng 
ta phát hiện ra sự cân bằng trong nỗ lực của mình sống động 
nhưng dễ dàng; đơn giản nhưng đòi hỏi nỗ lực. Cũng giống 


32 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


như sự tập luyện hằng ngày của một vận động viên là thiết 
yếu đối với việc biểu diễn trên sàn đầu hay sân CÓ, việc hành 
thiền thường xuyên là nền tảng để cân bằng nỗ lực và phát 
triển nó trong công việc. 


Khi bắt đầu thực tập thường xuyên, chúng ta thấy rằng 
sự buông xả xảy ra một cách tự nhiên trong cuộc sống. Tất 
cả những gì ta cần làm là sự chủ tâm. Buổi sáng, chúng ta 
phải gấp rút đến sở làm, có thể trên xe điện ngầm chật ních 
người hoặc đi trên đường. Thông thường những lúc ấy trong 
đầu chúng ta lo nghĩ về một ngày làm việc trước mắt, có thê 
là buổi họp nhân viên, hay việc hoàn thành báo cáo, hoặc 
họp riêng với viên quản lý. Và rồi, bỗng dưng, không có lý 
do đặc biệt nào cả, chúng ta đề ý đến người ngồi đối diện với 
chúng ta trên chuyến xe. Chỉ cần một giây chú ý, ta đã thấy 
chiếc cà-vát và chiếc áo sơ-mi của anh ta tinh tươm đến thế 
nào. Ta cũng đề ý đến những gì diễn ra quanh ta - người liếc 
nhìn đồng hồ, kẻ đọc báo, người xô đây nhau lên, xuống Xe, 
Chúng ta buông xả mẫu đối thoại trong đầu và nhận thấy bản 
thân đang “uống' trọn vẹn giây phút hiện tại một cách thấu 
đáo, hoàn mãn, với nhận thức răng, trong một giây phút ngắn 
ngủi tươi mới, thế giới đang rộng mở vượt lên trên những 
định kiến của chúng ta. 


Với thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu làm bạn với khả năng 
buông xả đơn giản này và có mặt trọn vẹn ở nơi ta cần có 
mặt. Ta sẽ khám phá ra rằng nếu ta cô gắng quá sức đề buông 
xả, thì chính sự nỗ lực đó khiến ta phân tâm, ta sẽ đạp xe quá 
nhanh, mất sức quá nhiều. Trái lại, chúng ta có thê nhận thấy 
rằng khi ta quên đi sự buông xả, có thê trong nhiều ngày, thì 
cuối cùng ta lại dựa dẫm quá nhiều vào các bánh xe phụ của 
cảm xúc, để cảm thấy bồn chồn hoặc căng thăng. Dần dần, 
qua việc tọa thiền, chúng ta nhận ra rằng bằng cách có mặt 


CÂN BẰNG HAI NỖ LỰC s 33 


trọn vẹn ở nơi cần có mặt, ta thể nhập vào cuộc sống, đó là 
một hành vi có ý nghĩa và đáng trân trọng. Như với tất cả 
mọi lời mời gọi khác, chúng ta không thể bắt buộc khách mời 
phải đến; chúng ta chỉ mở rộng cuộc sống, sẵn sàng hiện diện 
đối với bất cứ những gì có thê xảy ra trong giây phút hiện tại. 


Khi chúng ta buông xả và có mặt trong công việc mình 
làm, ta có thể nhận thấy, dầu chỉ trong phút giây, rằng ta 
đang mời gọi một quan điểm thông thoáng, khôn ngoan hơn. 
Những bất như ý mà chúng ta có thể đễ đàng bỏ qua - một 
bản báo cáo được tiên đoán sẽ bị trễ, cô tiếp tân cau có, vị khách 
hàng ù lì - trở thành các tín hiệu nhắc nhở ta phải chú tâm. 

Những giây phút quen thuộc thường ngày như lúc ký tên 
các bảng báo cáo chi tiêu, lại kêu gọi một sự chú tâm khác 
vào các chỉ tiết. Vì chúng ta có mặt, thế giới công việc trở 
nên giống như bệnh nhân của ta, người mà ta phải lưu tâm, 
phải tỉnh táo để phát hiện các dấu hiệu về sức khỏe hay sự 
suy nhược. 


Khi buông xả, chúng ta không thêm bắt cứ thứ gì vào các 
danh mục “công việc phải làm”. Chúng ta chỉ đơn giản cân 
bằng giữa nỗ lực đạt đến mục tiêu, với việc có mặt trọn vẹn, 
để mở lòng ra đối với triển vọng phát triển trong công việc. 
Dần dần, sự hoán chuyền này trở thành khá thành thuộc, cho 
phép chúng ta nói kết trở lại với trí tuệ bản thể của ta — phản 
ứng nhanh nhẹn, sâu sắc và tự tin - theo ý muốn. Bằng cách 
buông xả nhiều lần, chúng ta làm sống lại cảm giác tự tại và 
ý thức được sự thông thoáng trong công việc, nó không cần 
được quản lý hay sắp xếp. Chúng ta dần dần khám phá ra sự 
tự tại vốn có mặt trong cuộc sông của ta nhưng vì lý do gì đó 
không được ta đề ý đến. 


Phương châm “Cân băng hai nỗ lực” nhắc nhở răng ta có 


34 ‹ TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


thê nỗ lực để buông bỏ quan niệm của ta trong chốc lát, và 
lắng nghe thế giới, dầu viễn tượng đó có tẻ nhạt hay đe dọa 
như thế nào. Tham vọng thành công, thời gian biểu đầy ấp, 
quyền lực, “sự chính xác” của ta - tất cả những điều đó có 
thể dừng lại, trong chốc lát. Sau đó, chúng ta có thể mang sự 
chú tâm cởi mở vào các tình huống trong công việc, vào thế 
giới chung quanh và ý thức được sự bao la, sống động quanh 
ta. Bằng cách cư xử như thế, chúng ta tập được sự cân bằng 
- rằng ta thực sự có thể đạt được mục tiêu của mình, đồng 
thời có mặt tại đó. Sự cân bằng đó là đỉnh cao của sự thanh 
cao và tính chân thật. Đó là năng lực cốt lõi của sự tỉnh thức 
trong công việc. 


LOẶO: 





N- : 








HÃY CHÂN THẬT 


Theo huyền thoại cao quý của hai ngàn năm trăm năm 
trước, vị thái tử Ấn Độ trẻ và đầy ưu tư Siddhartha (Tắt-Đạt- 
Đa) từ bỏ quyên lực vương triều, dục lạc thế gian và gia đình. 
Thái tử cắt tóc, vận Vy Của người khất thực, và tìm kiếm sự 
giải thoát khỏi những khổ đau của cuộc đời và đề đạt được 

“giác ngộ”. Qua nhiều năm, Ngài trải nghiệm vô số nguyên 
tắc du- -giả (os4) và thiền định. Ngài nhịn ăn đến mức kiệt 
SỨC - sắp chết - ăn chỉ một hạt dầu mỗi ngày. Ngài chịu đựng 
nỗi cô đơn khủng khiếp và chinh phục mọi thứ cám dỗ với 
nỗ lực làm sáng tỏ nỗi đau khổ của nhân loại. Tuy nhiên dù 
có lòng nhiệt thành với những cố gắng không mệt mỏi, Ngài 
vẫn bất an và chưa thỏa nguyện. 


Thế rồi, sau tám năm khổ luyện, thái tử Siddhartha quyết 
định từ bỏ cách tu đó. Tuy nhiên, Ngài không bỏ cuộc, trái 
lại, cuối cùng Ngài quyết định buông xả tất cả, kể cả ước 
muốn thoát khổ và đạt được giác ngộ. Vì thế Ngài chỉ ngồi 
xuống tọa thiền dưới gốc cây, không lay động. 


Ngài nguyện chỉ có mặt trong hiện tại và đê vũ trụ tự phơi 
bày theo cách riêng của nó. Ngài nguyện ngồi tĩnh tọa trên 
mặt đất như thế mãi. Nếu sự giác ngộ xuất hiện, thì nó cứ 
xuất hiện. Nếu cái chết đến, thì cứ để nó đến. Bắt cứ điều gì 
xảy ra, cứ mặc kệ nó. Siddhartha ngồi trong tư thế của một 


36 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


vị Phật tương lai, trong bóng mát của cây bồ-đề xum sê. Dần 
dần trong tư thế tĩnh tọa này, Ngài đối diện với những nỗi sợ 
hãi và ước vọng sâu kín nhất của mình. Vị khách thường đến 
với Ngài là: Ma Vương (Thần Dục lạc), cùng với các cô con 
gái đầy quyên rũ của hắn - Tanha, Raga, và Arati - và cả một 
đội quân ma quỷ. 


Ma Vương luôn canh chừng sự tiễn bộ đến bờ giác ngộ 
của Siddhartha, nên hắn luôn quyến rũ, nịnh hót, và chê bai 
các cố gắng của Ngài. Nhưng cuối cùng Ma Vương nhận 
thấy rằng Siddhartha đang tiến gần đến mục đích của Ngài, 
nên Ma Vương cô hướng nỗ lực của Siddhartha lệch sang 
hướng khác. Thông minh và xảo quyệt, Ma Vương và các cô 
gái cố gắng dỗ dành, thuyết phục Siddhartha, lập luận rằng 
Ngài chưa chuẩn “bị cho sự giác ngộ, nhưng không có kết 
quả. Siddhartha vẫn bất động: Chuẩn bị hay chưa, hãy cứ để 
nó đến. Đoàn ma quân tàn khốc, dữ tợn, tạo ra bao ảo ảnh để 
khiến tâm Ngài rối loạn, nhưng cũng không làm được. Sid- 
dhartha vẫn ngồi bất động: Ảo ảnh hay không, hãy để nó như 
thế. Do vậy, cuối cùng Siddhartha giải tán tất cả ma quân của 
Ma Vương và chinh phục tất cả mọi cám dỗ của Ma Vương, 
trừ một điều. Và khi sự giác ngộ của Siddhartha dần xuất 
hiện, Ma Vương cố gắng lần cuối. Bây giờ, một mình không 
còn vũ khí hay ma quân, Ma Vương chỉ hỏi thái tử Siddhar- 
tha một câu đơn giản: “Vậy thì, nếu như Ngài giác ngô, ai sẽ 
nói như vậy? Ai sẽ chứng thực được lời tuyên bố của Ngài? 
Hãy chỉ ra nhân chứng, như vậy tôi và Ngài có thể đồng ÿ, 
và rồi tôi sẽ không quấy phá Ngài nữa. Vậy thì, Siddhartha, 
ai sẽ là nhân chứng cho Ngài?”. 

Đáp lại, Siddhartha thủ ấn, một cử chỉ có ý nghĩa nguyên 
sơ - cử chỉ cuối cùng, trọn vẹn đã chinh phục Ma Vương mãi 
mãi và đánh dấu sự giác ngộ của vị cựu hoàng tử như một vị 


HÃY CHÂN THẬT s 37 


Phật Giác Ngộ: Ngài đã chạm tay xuống mặt đất. Đức Phật 
không đưa ra pháp lệnh của một vị vương đề hoặc vương 
hậu nào để chứng minh cho sự tỉnh thức của Ngài. Ngài 
cũng không chỉ vào bia đá có tên Ngài trên đó. Ngài không 
nhờ đến các vị du-sĩ đạo hữu của Ngài để họ kế về những 
hành động từ bị, những đạo hạnh cao cả của Ngài. Sidhhar- 
tha nhận biết rằng không có bất cứ điều kiện gì - không có 
Thượng đề, không thiện tri thức, không bản nhạc ca ngợi, 
không bia kỷ niệm, không pháp lệnh nào - không có gì có 
thể khẳng định hoặc chối bỏ cảm nhận cơ bản của Ngài về sự 
tự tại. Bằng cách chạm tay xuống mặt đất, Siddhartha cuối 
cùng đã đạt Phật quả, vị hoàn toàn chánh giác. Bằng cách 
chạm tay xuống mặt đất, Ngài đã tuyên bố Ngài chứng thực 
là ai — trạng thái chứng thực quá căn bản, quá hữu cơ, và do 
đó hoàn toàn vượt ra ngoài khả năng xác nhận hoặc chối bỏ 
rằng đó là việc chủ định đề thay đổi lịch sử. Hành vi biểu lộ 
sự chứng thực này được ngưỡng mộ qua hằng bao thế kỷ với 
những hình ảnh miêu tả Thủ Ân Mặt-Đất-Làm-Chứng -biêu 
tượng tối cao của tự tại. 


Chúng ta có thê nghĩ rằng những gì đức Phật đã làm chỉ 
là một truyền thuyết cũ xưa, một hành động tuyệt vời được 
thê hiện bởi một người phi thường cách đây hai ngàn năm 
trăm năm trước. Tư thê đức Phật tĩnh tọa dưới cội cây bồ đề 
và nét mặt thê hiện sự chứng thực Giác ngộ của Ngài, đối 
với đa số chúng ta, dường như không thể bao giờ đạt đến 
được. Chúng ta có thể chạm mặt đất, kế cả lăn tròn dưới đất, 
cả ngàn lần cũng vẫn không đạt được Giác ngộ. Đạt được sự 
tỉnh giác, một sự tự tại vô điều kiện, hoàn toàn xác thực, là 
trạng thái dành cho các vị Phật, các vị Lạt-ma, các vị thiền 
sư (roshis), chắc chắn là không dành cho những người tầm 
thường như chúng ta. 


38 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Phật giáo có rất nhiều tên cho sự chứng thực này: Bồ 
đề tâm (bodichita), tâm tỉnh thức, tâm Thiền định, như lai 
tàng (/athagafagarbha), tâm tỉnh giác, tâm nguyên sơ, bản 
chất kim cương (vz/rz). Nhưng sự chứng thực không cần 
phải xa lạ như những tên gọi này. Khả năng để trải nghiệm 
tâm tỉnh giác của chúng ta không xa vời như truyền thuyết 
hai ngàn năm trăm năm. Thực ra, đức Phật đã dạy rằng sự 
chứng thực của ta là trực tiếp - rất riêng tư và sâu kín - rằng 
nó có thê được tất cả chúng sinh trải nghiệm bằng cách thực 
hành như Ngài đã làm dưới cội bồ đề. Đức Phật chỉ rõ rằng 
chỉ cần lắng động và quán sát sự phát khởi của giây phút hiện 
tại, chúng ta sẽ có thể khám phá ra tâm tỉnh giác, bản chất 
chân thật cơ bản của con người, ngay tại đó. 


Sự tỉnh giác trở về với bản chất chân thật của Siddhar- 
tha cũng giống như sự thử thách để vượt qua nỗi lo lắng về 
những khó khăn trong công việc và khám phá trở lại cảm 
giác tự tại và tự tin sẵn có của chúng ta. Đức Phật không 
thê dựa vào điều gì bên ngoài Ngài - khi Ma Vương yêu cầu 
Ngài chứng thực lời tuyên bố Giác ngộ của Ngài - để minh 
chứng cho bản chất chân thật của Ngài. Cũng thế, không 
có gì ở bên ngoài chúng ta có thể mang đến cho ta sự an 
bình thực sự trong công việc — đúng hơn, cả trong cuộc sống 
của chúng ta. Không phải tiền lương, tiền hưu trí, việc thăng 
chức, hay một ông chủ tử tế - không có gì có thể cho chúng 
ta sự tự tin và bình an mà chúng ta tìm kiếm. Như Ma Vương 
đã cám dỗ đức Phật, chúng ta cũng có thê bị cám dỗ để góp 
nhặt những sự khẳng định như vậy để mang lại cho chúng 
ta cảm giác an toàn. Chúng ta có thê có các cô phần, chứng 
khoán hoặc tiền trợ cấp xã hội đề giữ kỹ. Chúng ta có thể có 
các bằng cấp như MBA (Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh) từ 
trường đại học danh tiếng nhất hay một chức vị vinh dự như 


HÃY CHÂN THẬT s 39 


Trưởng Phòng hay Phó Giám Đốc Điều Hành. Hoặc chúng 
ta có thể mặc bộ đồng phục bệ vệ hay tên của chúng ta được 
khắc trên bảng hoặc ghi trên các bìa sách. Chúng ta cũng có 
thể là giám đốc một công ty, với tất cả những uy tín và quyền 
lợi đi kèm. Dầu các nỗ lực để đạt được những điều này không 
có gì sai trái, nhưng dựa vào chúng đề khăng định chúng ta là 
ai là một sai lầm. Xét cho cùng, chúng chăng thể khẳng định 
hoặc chối bỏ con người thật của chúng ta. 


Theo Phật giáo, nhận thức được bản chất chân thật này, 
là điều không thể được khẳng định hay chối bỏ, mà là một 
vấn đề rất thực tế; không phải chỉ là mộng tưởng. Nó không 
phải là cái mà chúng ta có thê tưởng tượng hay chế biến ra. 
Cảm giác an vui thực sự không chỉ đơn giản là khái niệm 
buộc rằng chúng ta “phải” chân thật. Nếu đúng là vậy thì 
Phật giáo, suy cho cùng, chắng khác gì hơn là chủ nghĩa duy 
tâm đơn điệu, sáo mòn. Chúng ta cũng không thể thâu thập 
được bản tánh chân thật thực sự chỉ bằng cách dự các lớp hay 
khoá học để trở thành công dân tốt. Tính cách văn minh, lịch 
sự cũng là mục tiêu xứng đáng, tốt đẹp để ta học tập, nhưng 
nếu bản tánh chân thật chỉ có vậy, thì chỉ cần một số quy luật 
là đủ. Theo Phật giáo, nhận diện được bản tánh chân thật của 
chúng ta là một trải nghiệm cụ thể, mạnh mẽ, và tức thời. 


Tự điển Oxford English định nghĩa tính chân thật là cái 
làm cho điều gì đó được toàn diện và đúng như nó là. Điều 
gì đó xác thực, chân chính là bởi vì nó có thể dựa vào thẩm 
quyền có hữu của nó đề khiến cho nó đúng như nó là, không 
nghỉ ngờ gì cả, nó không phải là đồ giả hoặc đồ bắt chước. 
Thí dụ, nếu chúng ta mua một bức tranh của Rembrandt 
hoặc một con ngựa thuần chủng Ái Nhĩ Lan, thì việc xét 
xem chúng ta có mua đúng đồ thật không là hành động thiết 
thực và đáng phải làm. Chúng ta có thể mời một nhà khảo cổ 


40 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


tranh xem xét bức tranh hoặc kiểm tra nét vẽ để đánh giá đó 
có phải là một bức tranh sốc - rằng bức họa thực sự là của 
Rembrandt. Hoặc chúng ta có thể thăm việng trại nuôi ngựa 
nơi con ngựa vô địch này được nuôi nắng đề kiểm tra hồ sơ 
sức khỏe, giây chứng nhận giống nòi cao quý của nó. Kế 
đó chúng ta kiểm tra vóc dáng ngựa - chiều cao, bề dầy của 
ngực và vòng thân. Chúng ta cũng có thê xem xét ảnh quang 
tuyến để kiểm tra khả năng chịu đựng của phối. Chúng ta sẽ 
xét xem nếu ta có thê nhận ra được nguồn gốc của ngựa. Chúng 
ta thực sự có thê phân biệt được con ngựa của chúng ta là giống 
tốt vô địch — giống gốc của ngựa chiến Kentucky Derby. 


Tương tự, Phật giáo cũng cho rằng sự tìm kiếm chân tánh 
của con người là một việc làm thiết thực và đáng làm, qua 
đó ta trải nghiệm trực tiếp nguồn gốc nguyên sơ từ đó ta xuất 
hiện. Con đường theo Phật giáo tìm kiếm để khám phá nguồn 
gốc, để tự mình xác định quyền lực nguyên sơ, quyên lực cho 
ta có sức mạnh với sự tự tại không gì lay chuyên và cho ta 
sự tự tin nơi bản thân dầu ta là ai, ở nơi đâu, mà không cần 
thêm bắt cứ sự xác nhận nào từ bên ngoài. Theo truyền thống 
Phật giáo, phương cách giúp ta tìm ra nguồn cội và khám phá 
được chân tánh của mình là tọa thiền, đó chính là điều đức 
Phật đã hành nơi gốc cây bồ đề. 


Thiền chánh niệm được đức Phật đầu tiên truyền dạy cho 
các đệ tử của mình dễ bị xem là quá đơn giản. Trên căn bản, 
phương pháp này chỉ đòi hỏi chúng ta phải ngồi thăng lưng, 
cặp mắt vẫn mở, và có mặt trong từng giây phút hiện tại càng 
lâu càng tốt. 


Cái khó nằm ở chỗ “càng lâu càng tốt.” Tâm ta lúc nào 
cũng đi lang thang và ta chợt nhận ra mình đang suy nghĩ. 
Chúng ta có thể nhớ đến bữa ăn sáng, nó ngon làm sao, những 
quả dâu đỏ và cà phê. Hoặc chúng ta có thể đang sửa soạn 


HÃY CHÂN THẬT s 4] 


những lời giận dữ dành cho ông chủ vô ơn của mình. Hoặc 
chúng ta có thê nghĩ đến người yêu, con cái hay cha mẹ, và 
tình thương yêu ta dành cho họ. Việc tọa thiền hiển bày cho 
chúng ta rất nhiều điều, nhưng trước hết nó giúp ta nhận ra 
rằng ta mất quá nhiều thời gian trong suy tưởng, chứ không 
có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Ta khám phá ra Tăng ta 
sống cuộc sông của mình giông như sự diễn tập sau tắm màn 
của tư duy, diễn tập những điều mà đáng lý ta có thê đã làm 
khác hơn và những gì ta sẽ làm khác hơn trong tương lai. 


Theo truyền thống Phật giáo, sống chân thực đòi hỏi 
chúng ta phải bước ra khỏi buổi diễn tập và dấn thân vào 
cuộc sống đây bát trắc, đầy hỗn loạn, nhưng cũng đầy niềm 
vui một cách trực tiếp. Sống chân thực là dừng lại việc bắt 
chước người mà chúng ta muốn trở thành và trở về với bản 
thê nguyên sơ của chúng ta ngay tại đây, ngay lúc này, một 
cách vẹn toàn, hoàn hảo, và nhận biết chúng ta đã là ai rồi. 


Ngồi trong vòng mười lăm phút, một tiếng, mỗi ngày, 
hoặc có thê cả tháng, hoán chuyên giữa cuộc đối thoại nội 
tâm với việc chỉ có mặt trong hiện tại là một phương cách 
chăng hấp dẫn gì. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, đó lại là cách 
hữu dụng nhất để chúng ta trở thành bạn của mình, và để 
chúng ta khám phá ra chân tánh của mình. Giống như khi ta 
chà nhám một mảnh gỗ anh đào để chuẩn bị cho nước sơn 
cuối cùng, việc hành thiền cũng dần dà thanh lọc tâm trí, mài 
dũa các uế nhiễm và tôn tạo hạt giống độc đáo nguyên sơ của 
ta — cái đẹp của cảm giác an bình tự nhiên. Tọa thiền là một 
hành động rất mực nhẹ nhàng qua đó chúng ta cho phép bản 
thân chỉ đơn giản là như thế. Pháp hành này đòi hỏi sự chính 
xác, sức mạnh và sự dũng cảm của cá nhân. Nhưng sự nỗ 
lực như thế tự hòa quyện vào nhận thức tỉnh tế rằng chúng 
ta chỉ cần ngồi — chỉ cần có mặt. Chúng ta sẽ khám phá ra 


42 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


rằng thân và tâm của ta có thể thư giãn và hoà nhập vào sự 
nhạy bén sống động của các giác quan và giây phút hiện tại. 
Chúng ta tập buông bỏ những toan tính — sự lo lắng phải thất 
bại, những khả năng không thê tiên liệu và hy vọng được 
thành công và được an toàn - và trong giây phút ấy “không 
cần biết” việc gì sẽ xảy ra. Chỉ trong giây phút đó chúng ta có 
mặt với thế giới xung quanh mà không có những định kiến 
và thành kiến. Chúng ta trở nên nhẹ nhàng với bản thân, làm 
chậm lại tính nôn nóng muốn sửa đôi hoàn cảnh của mình, 
và trở nên tò mò về thế giới của chúng ta hơn là cảm thấy bị 
nó đe dọa. Chúng ta thoáng nhận ra rằng chỉ đơn giản là chính 
mình, có mặt ngay tại đây là điều không thể tránh, là chân thật, 
tự tại; chúng ta khám phá ra căn nguyên, chân tánh của ta. Sự 
khám phá chân tánh qua việc hành thiền cung cấp cho ta dụng 
cụ cốt lõi đề phát triển thái độ tự tại, chân thật trong công viỆc. 


Nếu quán sát kinh nghiệm hành thiền của mình một cách 
thấu đáo, chúng ta sẽ khám phá ra rằng ta đang hiển lộ cái 
đã từng bị quên lãng. Khi chúng ta buông bỏ những suy nghĩ 
và đem sự chú tâm vào trong giây phút hiện tại, nếu quán sát 
kỹ lưỡng, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang tin tưởng bản 
thân một cách toàn vẹn. Buông bỏ khi tĩnh tọa, lúc đầu, chỉ 
là một bước nhỏ, giống như trẻ em học lội ở biển. Chúng ta 
buông bỏ những toan tính trong chốc lát, để bước vào trong 
giây phút hiện tại, rồi trở nên ngại ngùng, nên nhanh chóng 
chạy tránh những ngọn sóng biên lạnh lùng, đề trở về với sự 
thoải mái của những suy tưởng nội tâm. Với thời gian chúng 
ta có thể tin tưởng bản thân để lội xa hơn vào trong cuộc 
sống, có mặt trong giây phút hiện tại lâu hơn, đối diện dũng 
cảm với những ngọn sóng ba đào và biển cả dâng cao. 


Với cách này, buông bỏ những suy nghĩ và dẫn thân vào 
cuộc sông một cách trực tiêp trong tât cả những sự nguyên 


HÃY CHÂN THẬT s 43 


sơ và sức mạnh của nó, chúng ta thực sự thể hiện lòng tự 
tin không thể bị chối bỏ hoặc xác định của chúng ta. Không 
có gì bảo đảm trong cuộc sống. Không có gì bảo đảm cho 
cảm xúc. Không có ai theo sát bên để khen ta tọa thiền giỏi. 
Chúng ta chỉ dựa vào những khả năng và nguồn lực bâm sinh 
của mình. 


Với thời gian niềm tự tin này phát triển xa hơn chiếc gối 
thiền, tới nơi ta tập vượt qua đầu sóng, và hòa mình vào trong 
đại đương bao la của cuộc sống đời thường. Chúng ta khám 
phá ra rằng ta có thê hoàn toàn tin tưởng vào bản thân; ta có 
thể chân thật sống với những cảnh đời, nhất là trong công 
việc làm. Chúng ta khám phá ra rằng không có vị thần chứng 
khoán, không có ca khúc ngợi khen từ ông chủ, không có 
đề nghị thăng chức, không có lương tháng hay tiền thưởng, 
không có việc làm hay dự án mới, không có quyền lực chính 
trị nào - không có gì có thê thay thế lòng tự tin cơ bản trong 
quyền lực ban sơ của ta. Một niềm tin như thế không thê lay 
chuyền được vì không có gì có thể xác định hay chối bỏ nó. 


Sự chân thực trong công việc cũng không khác gì. Nó 
không buộc ta phải gâp rút chạy vào phòng xêp đề trút hết 
nỗi lòng, rồi vứt bỏ việc làm qua cửa số. Nó cũng không đòi 
hỏi chúng ta phải vùng lên, bỏ việc và trở thành điều mà ta 
luôn mong muốn: Nghệ sĩ chơi đàn banjo hay người may 
mền. Đúng hơn, sống chân thực không đòi hỏi gì cả, nó chỉ là 
dựa vào chính cảm giác tự tại tự nhiên của ta. Lòng tự tin đó 
cho phép chúng ta có mặt trong thế giới công việc của mình, 
hoàn toàn đắm mình trong công việc. Khi chúng ta buông bỏ 
sự diễn tập, thân và tâm ta ngày càng trở nên đồng bộ hơn, 
ta có mặt ngay trong hiện tại, sẵn sàng trong công việc của 
mình, đầy hứng khởi với những điều tỉ mỉ và phương cách 
làm việc. Chúng ta không chấp vào những thói quen hay nỗi 


44 ‹ TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


sợ hãi và định kiến trong công việc. Chúng ta trở nên tự do 
đê dân thân vào thê giới một cách không sợ hãi và đây khéo 
léo, vừa học hỏi vừa khám phá trên đường đi. 


Buông bỏ phạm trù cá nhân để dựa vào cảm giác chân 
thật bâm sinh không phải là điều đặc biệt nghiêm trọng gì, 
nhưng nó tế nhị, mạnh mẽ, quyết liệt, đồng thời cởi mở. 
“Hãy chân thật” là một tuyên ngôn cơ bản về việc chúng ta 
là ai, chúng ta có mặt ở đâu, phát khởi từ quyền lực nguyên 
thủy. Thứ quyền lực giúp ta chân chánh, thông minh và hiểu 
biết sâu sắc. 


LOẶO 





N- P 








TRAU DỒI LÍ (ĐẠO LÝ) 


Công việc tạo ra những áp lực mâu thuẫn cho chúng ta: 
Cạnh tranh quyết liệt nhưng vẫn hợp tác, quyết định cứng 
rắn nhưng không bất chấp, giúp doanh nghiệp có doanh thu 
cao nhưng không dùng thủ đoạn, theo đuổi lợi nhuận nhưng 
không tham lam. Với những điều kiện như thế, tìm được một 
“kim chỉ nam đạo đức” để hướng dẫn hành động của chúng 
ta - để giúp ta trong sáng, công bằng, và đáng quý - có thê là 
một thử thách lớn. May mà một số người trong chúng ta coi 
đó là điều ưu tiên bậc nhất. 

Nhiều công ty đề ra những quy tắc hướng dẫn đạo đức. 
Các chương trình huấn nghệ dạy chúng ta làm thế nào để 
tôn trọng nếp sống khác biệt của các đồng sự hoặc làm thế 
nào để hành xử một cách lương thiện, hợp pháp trong kinh 
doanh. Chúng ta tìm hiểu các điều lệ, chính sách nhằm thúc 
đây một môi trường làm việc hợp pháp, công bằng và tôn 
trọng lẫn nhau. Chúng ta được khuyến khích để nói lên suy 
nghĩ của mình nếu cảm thấy các quy tắc bị vi phạm hoặc tính 
chất công việc của ta dễ đưa đến hành vi phi đạo đức, hạ thấp 
phâm giá. Những nỗ lực nhằm làm tăng giá trị công việc như 
thê rất đáng làm và cần thiết - nhưng lại ít ỏi đến ngạc nhiên. 


Vào tháng giêng năm 2003 tạp chí 7e đã bầu chọn bà 
Cynthia Cooper, cựu phó chủ tịch của kiêm toán nội bộ của 


46 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


công ty WorldCom, bà Coleen Rowley, nhân viên đặc biệt 
của FBI; và bà Sherron Watkins, cựu phó chủ tịch phát triển 
của công ty Enron, làm Những Người Của Năm (Persons oƒ 
the Year). Họ được công nhận là những người có ảnh hưởng 
nhiều nhất trong các sự kiện thế giới của năm 2002 - không 
phải vì họ đã tìm thấy cách chữa bệnh ung thư hoặc đã đàm 
phán để kết thúc chiến tranh, nhưng đúng hơn, theo lời của 
biên tập viên của tạp chí 7?ne: “Họ là những người làm đúng 
bằng cách chỉ làm công việc của họ một cách đúng đắn - có 
nghĩa là làm việc một cách tận tâm, với đôi mắt mở lớn và với 
sự dũng cảm mà phân đông chúng ta luôn hy vọng có được.” 

Chuyện về ba người phụ nữ này thực sự cũng bình thường 
thôi. Đối mặt với những khó khăn trong công việc, họ đã bỏ 
thời gian để kiểm tra các chỉ tiết, đúc kết quan điểm, đi đến 
những chọn lựa quyết định, rồi hành động một cách đúng đắn 
và trung thực. Điều làm cho câu chuyện của họ phi thường 
là vì rất nhiều người khác không làm như vậy. Thay vì “làm 
đúng vai trò của mình, với sự tỉnh táo”, hàng trăm kế toán 
viên được đào tạo kỹ lưỡng đã bị những trò gian lận kế toán 
đánh lừa. Hàng chục cán bộ hành pháp giấu nhẹm những 
thông tin quan trọng về tiềm năng hoạt động phi pháp vì sợ 
đụng chạm với cấp trên. Các vị giám đốc điều hành thuộc các 
công ty tầm cỡ trên thế giới đã chỉ trả cho bản thân hàng trăm 
triệu đô la tiền thưởng, dù họ đã thất bại trong việc điều hành 
công ty theo đúng hướng. Tại sao lại có quá nhiều người 
không “làm đúng nhiệm vụ của mình”? Tại sao chuyện của 
ba người phụ nữ trên là ngoại lệ chứ không phải bình thường, 
theo quy tắc? 

Tương tự như họ, đa SỐ chúng ta cũng đối điện với các 
cảm xúc ích kỷ, bất mãn, trái đạo lý, nhiều khi cả hành vi phi 
pháp trong công việc. Bao lần chúng ta đã chứng kiến các 


TRAU DỔI LI (ĐẠO LÍ) s 47 


quy luật kế toán bị bỏ qua, những xung đột lợi ích bị xem 
nhẹ, và hành động thô lỗ đối với cấp dưới bị phớt lờ. Chúng 
ta đã chứng kiến sản phẩm bị ăn cắp, những tranh chấp không 
đáng có, và lòng tham được tung hô, ca tụng một cách công 
khai. Công việc, với bao hứa hẹn sáng tạo và thử thách của nó, 
thường biến thành việc đề trục lợi, tham nhũng. Các quy luật 
trong sách vở không cung cấp đủ những sự hướng dẫn cần thiết 
để đề cao sự trung thực, công bằng trong công việc. Các lớp học 
về đạo đức và quy luật ứng xử dường như chưa hoàn chỉnh. Cái 
còn thiếu sót là khả năng trau đồi về l¡ (đạo lý) của chúng ta. 


Dưới thời Trung Quốc cổ đại khoảng 500 năm trước công 
nguyên, hàng ngàn nghi thức xã hội nặng nề thống trị cuộc 
sông của người dân. Thí dụ khi nào thì phải thi lễ, xưng hô 
với các quan triều thế nào, được sử dụng loại vải gâm nào, 
cần thực hiện nghi lễ nào vào địp nảo, kê cả vật trang trí bên 
lò sưởi cũng phải lựa chọn, và còn nhiều, nhiều thứ nữa được 
quyết định bởi những quy tắc xã hội cứng ngắc được gọi là 
đạo lý. Qua nhiều thế kỷ, đa số người Trung Quốc đã tuân 
thủ các nghi thức này một cách máy móc, biến các phong 
tục cô xưa thành vô giá trị và chỉ là những nghi lễ bó buộc. 
Không Tử, một triết gia Trung Hoa vĩ đại thời đó, nhận thấy 
răng các nghi lễ rườm rà, vô nghĩa này đã gây bao tốn hại 
nặng nè cho xã hội Trung Hoa. Theo Không Tử, tổ tiên người 
Trung Hoa ban đầu định hình các nghỉ lễ như một cách đề đề 
cao tinh thần trách nhiệm của con người đối với nhau và sự 
tôn trọng thế giới, môi trường sống của họ. Nhưng mục đích 
đó đã bị mai một, nhiều người thấy mình cư xử như những 
con rồi, tuân theo các quy luật sáo rồng chứ không phải sống 
như những công dân lương thiện, cao cả của một nền văn hóa 
vĩ đại. Theo quan điểm của Không Tử, mục đích ban đầu của 
đạo lý đã bị đánh mắt, gây ra những hiệu ứng tai hại. 


48 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Một số sử gia tin rằng từ ngữ li (đạo lý) được sử dụng 
trước tiên bởi các nghệ nhân Trung Hoa cô xưa — những 
người khai thác mỏ và sáng tạo từ đá câm thạch, loại đá quý 
vẫn còn được ưa chuộng khắp Trung Hoa cho đến ngày nay. 
Một trong những khó khăn thường gặp trong việc điêu khắc 
ngọc bích thành hình tượng hay thiết kế trang trí là đá có xu 
hướng nứt theo các rãnh tự nhiên. Các sử gia này suy đoán 
rằng các đường rãnh mà đá sẽ nứt theo đó một cách tự nhiên 
đã từng được gọi là l¡ của đá. 


Thách thức lớn của những người thợ khắc là kết hợp 
khuynh hướng nứt theo các đường tự nhiên này thành một 
tác phẩm nghệ thuật, từ đó tạo ra một tác phẩm có vẻ đẹp 
hiếm có dựa hoàn toàn vào cái li tự nhiên của đá. Kỹ năng 
của người thợ khắc nguyên thủy nhằm phát huy vẻ đẹp tự 
nhiên của ngọc bích trải qua nhiều thế kỷ đã biến thành một 
tập hợp của các kỹ thuật đục, cắt, mài đũa, và đánh bóng 
ngọc bích. Các kỹ thuật này được lưu truyền từ thầy đến trò 
qua nhiều thế kỷ như một nguồn trí tuệ cũng: được gọi là ÌI. 
Dần dà, thuật ngữ l¡ được dùng đề nói đến bất kỳ nghi thức 
xã hội nào nhằm mục đích phơi bày sự thanh nhã và thiện 
lành tự nhiên của con người. Như thế chính là từ những điều 
này - bàn tay của người thợ khắc, sự thanh nhã tự nhiên của 
ngọc bích, và tình yêu nhân loại của Không Tử - mà chúng ta 
có thê huân tập để trở nên lịch sự bằng cách trau dồi li. 


Cũng giống như ngọc bích có khuynh hướng tự nhiên nứt 
theo những lằn rãnh thanh thoát, Không Tử nhận thấy rằng 
con người bẩm sinh hành xử lịch sử đối với nhau. Một cử chỉ 
tử tế, một nụ cười thoáng qua, một mong muốn giúp đỡ tha 
nhân, tất cả cùng phát khởi từ lòng tốt cơ bản của con người 
hoặc khuynh hướng đối xử lịch sự với nhau. 


Theo Không Tử, khuynh hướng li (đạo lý) này, là nguồn 


TRAU DỔI LI (ĐẠO LÍ) s 49 


gốc của tất cả những hành vi lịch sự, đúng đắn của con người. 
Ông dạy rằng trau dồi sự tôn trọng sâu sắc đối với tâm thiện 
của con người, là cốt lõi của một nếp sống giá trị. Như những 
người thợ khắc ngọc bích tôn trọng tính chất li của đá, việc 
trau đồi đạo lý trong xã hội là tâm điểm đề thúc đây chân 
tánh, và giá trị con người. Nó đòi hỏi kỷ luật và quyết tâm. 
Khi biết trau dồi đạo lý, giá trị con người không bao giờ bị 
xem thường, trái lại nó được thừa nhận, tôn trọng, và có mặt 
trong mọi hành động của con người — nhất là tại các cơ quan, 
nơi làm việc. Nếu không, khi đạo lý bị xem thường, người ta 
có thê nhận thấy bản thân chỉ theo đuổi các nghỉ lễ vô hồn, 
tuân phục theo sách vở chứ không phải tỉnh thần của các quy 
tắc, tỏ lòng trung thành do sợ hãi, và lân tránh hơn là gánh 
vác trách nhiệm. Không Tử cho rằng nhiệm vụ chính của 
nhà lãnh đạo là uốn nắn nhân tánh giống như người thợ cắt 
ngọc bích: Tìm ra bản tánh thiện của con người - để truyền 
bá, vung trồng đạo lý, nghĩa là thúc đây, phát huy sức khỏe, 
trí tuệ, và an bình cho tất cả mọi công dân. 


Cho rằng đạo lý là bản chất lương thiện, nhân tính của 
con người là một chuyện, nhưng làm thế nào để chúng ta 
có thể sử dụng được cái “kim chỉ nam đạo đức” nội tại chân 
thực này lại là chuyện khác? Nhận diện được đạo lý trong ta 
không khó khăn, phức tạp lắm. Một cách để thừa nhận đạo 
lý là thử chối bỏ nó. Ví dụ, khi có ai chìa tay ra để bắt tay 
chào bạn, thử tưởng tượng bạn sẽ cảm giác thế nào nếu như 
bạn không đưa tay ra, như thể không chấp nhận cử chỉ thân 
thiện của người ấy. Đa số chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó 
chịu. Hãy thử làm thế một lần xem sao. Hay khi bạn bước 
vào một cửa tiệm hoặc nhà hàng đông khách, thử không giữ 
cửa cho người ta ra trước, mà chen lấn dành đi trước, và 
không thèm nhìn lại phía sau, cứ bước tới. Hãy thử đi. Thật 


50 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


khó hành động như thế - ta sẽ cảm thấy áy náy, khó chịu. 
Những khoảng khắc ngắn ngủi đó biểu hiện sự khó chịu khi 
đi ngược lại hay phá huỷ đạo lý, hạt giống tự nhiên của tánh 
bổn thiện của chúng ta. 


Còn biết bao thí dụ đơn giản khác nữa có thê giúp ta thấy 
đạo lý đầy tính nhân văn đây rẫy trong cuộc sống của chúng 
ta. Thí dụ, hướng dẫn du khách bị lạc đường, trả lại ví tiền 
cho người bị mất, nhường chỗ ngồi cho người lớn tuổi, giữ 
cửa thang máy cho đồng nghiệp, vân vân. Không phải là một 
khái niệm triết học vĩ đại từ thời Trung Hoa cô đại, mà đạo 
lý thực sự là nhân tính cơ bản nhất của con người - một bản 
năng khiến ta biết giúp đỡ, tôn trọng, và lịch sự đối với nhau. 
Không có quyền sách về đạo đức, quy luật nào có thể dạy cho 
chúng ta biết tôn trọng đồng loại và thế giới của mình. Chính 
là đạo lý, bản chất tự nhiên, đã giúp ta phát triển những hành 
vi tuy đơn giản mà cao đẹp. Khi chúng ta không thừa nhận, 
không vung trồng bản tánh thiện này, thì sự khiếm nhã, bạo 
lực và lòng ích kỷ sẽ là chuyện bình thường, trong khi sự tử 
tế, việc thiện lành lại là một ngoại lệ trong giao tiếp thường 
nhật giữa mọi người với nhau. Nếu không có chân tánh hoặc 
thậm chí sự lịch sự tối thiểu đối với nhau, chúng ta cũng sẽ 
không tôn trọng cuộc sống của mình. 


Huân tập đạo lý tại các cơ quan, nơi làm việc, bắt đầu 
bằng việc phát triển những sự lịch sự tối thiểu này đối với 
các đồng nghiệp, không phải trong ý nghĩa quá lịch sự hay 
giả tạo, nhưng tôn trọng và thích ứng một cách tự nhiên. 
Theo thời gian, nhờ huân tập sự tôn trọng như thê đối với 
tha nhân, chúng ta phát triển một loại “ngoại giao thoải mái”, 
và nó trở thành một phần trong phong cách làm việc của 
ta. Nhờ biết quan tâm đến người khác, chúng ta không còn 
cần phải áy náy khi phải cứng rắn hoặc thắng thắn; chúng ta 


TRAU DỒI LI (ĐẠO LÍ) s 5] 


không còn cần phải luôn đưa ra những quyết định an toàn 
hoặc tưởng tượng ra điều tôi tệ nhất về những xung đột nơi 
làm việc. Chúng ta sẽ phát triển sự tự tin để biết khi nào cần 
tế nhị, kiềm chế và khi nào có thể thăng thắn, bộc trực. Nhờ 
huân tập đạo lý, đạo đức có mặt như một biểu hiện tự nhiên 
của tâm thức không sợ hãi hay lắn át, chứ không phải những 
điều chúng ta học được từ sách vở. Khi ý nguyện thực hành 
đạo lý của chúng ta phát triển, thì lòng tự tin rằng chúng ta sẽ 
lương thiện, răng chúng ta sẽ “thực hiện công việc một cách 
đúng đắn, với chánh niệm”, cũng sẽ phát triển. Chúng ta sẽ 
khám phá ra rằng kim chỉ nam đạo đức nội tại của ta là ngọc 
bích và rằng sống chân thật không có gì khác hơn là đi theo 
bản tánh tự nhiên của ta. 


Phải làm thế nào đề chúng ta cũng biết hành xử trong những 
trường hợp đặc biệt khó khăn, giống như các bà Cooper, Row- 
ley, và Watkins đã gặp phải? Theo Không Tử: “C”úng fa biết 
cái gì là thích hợp (đạo lý), nhất là trong những hoàn cảnh khó 
khăn, là nhờ trí tuệ phát khởi từ sự chiêm nghiệm.” 


Khổng Tử cho rằng chính nhờ sự tĩnh lặng trong thiền 
quán, chứ không phải từ sách vở hay cẩm nang đạo đức mà 
chúng ta có được sự tự tin để đưa ra các quyết định cứng rắn, 
chọn hành động nào tốt nhất, và hành xử một cách khéo léo. 
“Lắng nghe tiếng nói nội tâm”, “tin vào trực giác”, “lắng 
lòng để tìm lời giải đáp”, hoặc “làm theo tiếng nói con tim”, 
là tất cả những điệp khúc quen thuộc khi chúng ta muốn nói 
đến nguồn tài nguyên vi điệu của đạo lý mà ta có thể dựa vào 
đó trong những lúc khó khăn. 


Rèn luyện các phương châm Tỉnh Thức Trong Công Việc 
là thực tập thiền quán nhằm trau đồi đạo lý ở nơi làm việc, 
và các thực tập thiền quán được đề nghị trong phụ lục “Năm 
Phương cách để Trau dôi đạo lý". Bằng cách thường xuyên 


52 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


suy ngẫm về kinh nghiệm làm việc của chúng ta dựa trên 
các phương châm, chúng ta có thể tập buông bỏ sự sợ hãi, 
đối kháng đề tin rằng chân tánh và nhân tính sẽ giúp chúng 
ta hành xử một cách đúng đắn ở nơi làm việc. Thay vì ký 
tên vào các bảng báo cáo gian lận tài chính, chúng ta có thê 
hoàn toản tin tưởng vào đạo lý của mình, nói theo bà Cooper 
là, để “cảm thấy trách nhiệm của cá nhân” là phải nói lên sự 
thật. Thay vì đứng nhìn ban quản lý ăn cắp cả triệu đôla tiền 
thưởng không xứng đáng, chúng ta có thê tin vào đạo lý của 
mình để giống như bà Watkins, “làm cái việc khó nhất trong 
đời” là vạch trần sự thật là ban quản lý đã trở thành nạn nhân 
của “sức mạnh của lòng tham và sức mạnh của dối trá”. Thay 
vì che dấu lỗi lầm, tránh né khó khăn, chúng ta có thể tin vào 
đạo lý, để làm giống như bà Rowley, chấm dứt “việc che đậy 
.. để giữ thể điện”. Nhờ chân thật với bản thân trong thiền 
quán, chúng ta khám phá ra rằng các bà Cooper, Rowley, 
và Watkins không phải là ngoại lệ nhưng ba vị phụ nữ này, 
giống như chúng ta, chỉ là những người lương thiện. 


“Trau đồi đạo lý” giúp chúng ta bảo vệ và nuôi dưỡng 
bản tánh muốn hành xử một cách chân thật, có trách nhiệm, 
và đầy tự trọng. “Chúng ta vẫn có thể đối xử với đối thủ cạnh 
tranh một cách công bằng ngay cả khi thương thuyết quyết 
liệt với họ. Đồng nghiệp có thê khiến ta khó xử, nhưng ta vẫn 
luôn có mặt, cởi mở và tôn trọng. Ngay cả trong những tình 
huống căng thăng, đối đầu, chúng ta vẫn có thể hành xử khéo 
léo, nhã nhặn trong khi vẫn duy trì sự thận trọng, chân thật và 
cứng rắn. Việc trau đồi đạo lý nhắc nhở rằng ta đã được trao 
tặng một nhân phẩm và sự thiện lành tối thiểu đề có thể phát 
triển, thăng hoa không chỉ bản thân chúng ta mà còn cho cả 
xã hội loài người nữa. 


xk# 





N- F 








~ 


CÔNG VIỆC LUÔN BỘN BÊ 


Đa số chúng ta đi làm với hy vọng là có thể làm chủ 
công việc của mình. Ta muốn làm những người chủ đầy khả 
năng trước công việc, chứ không phải là những nạn nhân 
bất lực trước tình huống bất ngờ. Chúng ta muốn điều khiển 
công việc, nắm bắt mọi chỉ tiết, muốn công việc trôi chảy đê 
không phải lo lắng. Tuy nhiên, dù chúng ta có gắng đến mấy, 
công việc vẫn không. trôi chảy. Báo cáo tài chính, kế toán 
khiến ta có cảm giác ôn định. Guồng máy công VIỆC Và các 
kế hoạch đều có vẻ đáng tin cậy. Hệ thống điện toán và khả 
năng quản lý có thể giúp ta dự đoán công việc. Nhưng những 
gì mà ta dự định hoàn thành ở cơ quan không bao giờ giống 
với thứ mà cuối cùng ta phải làm. Công việc làm, bản chất 
có hữu của nó, là khó lường, rắc rồi, lộn xộn và đầy bất ngờ. 

Những bất ngờ đó có thê ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý 
của ta. Chúng ta đi làm kỳ vọng công việc sẽ như thế này, nó 
lại hóa ra thế kia. Chúng ta có thể nhận một việc làm mới với 
tất cả những hứa hẹn và thử thách của công việc. Nhưng khi 
đến nhận việc, ta lại được tin viên quản lý nhận ta vào làm, 
đã đi tìm cơ hội ở một nơi khác. Có nghĩa là ta phải đối mặt 
với người xếp mới, với một thử thách hoàn toàn khác. Hoặc 
có thê chúng ta vừa tung ra thị trường một loạt sản phẩm 
mới, đầy triển vọng - thí dụ một trò chơi dạy trẻ em học tên 


54 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


các quốc gia trên thế giới - chỉ để khám phá ra rằng những 
lời hướng dẫn được in trên cả trăm ngàn hộp đồ chơi là bằng 
tiếng Pháp trong khi ta tưởng rằng mình đã đặt tiếng Anh. 
Hoặc có thê chúng ta vừa thuyết phục được ông chủ đầu tư 
vào một dự án mới; ta đã thành lập đội ngũ nhân viên, đã lên 
kế hoạch hành động. Bỗng giữa chừng ta khám phá ra rằng 
ngân sách bị cắt và ta buộc phải sa thải số nhân viên vừa 
được tuyển chọn. Sự xáo trộn này có thể khiến ta đâm mất 
lòng tin vào guồng máy, vào sự ổn định tài chính, vào việc 
hoàn thành công việc, và nhiều thứ khác nữa. 

Tính chất bất ngờ có thể dự đoán được trong công VIỆC 
xảy ra hàng ngày cho tất cả chúng ta. Vậy mà Cuôi cùng 
chúng ta cũng xem những tình huống rất thông thường này 
như những mối đe dọa, tai ương, khiến ta đánh mất lòng tự 
tin và đầu óc sáng tạo. Chúng ta thường xem những bất ngờ 
trong công việc chỉ là những lỗi lầm, trật khớp, hay vấp váp, 
mà đáng lý ra phải khác đi, những điều mà đáng lý ra chúng 
ta có thể lường trước được. Chúng ta quá kỳ vọng rằng thế 
giới của mình phải hoạt động trơn tru — không có những trắc 
trở, không có bất ngờ, không có những xung đột khó chịu. 
Chúng ta muốn điều khiển cuộc chơi, không muốn đánh hụt 
hoặc làm rớt banh. Nhưng nếu những xáo trộn bất ngờ trong 
công việc không chỉ là sai phạm, thiểu sót hay yếu điểm, vậy 
chúng là gì? Làm sao để đáp ứng với chúng tốt hơn? 


Thực ra không có giải pháp nào cho tính chất khó lường, 
hỗn độn của công việc. Bản chất của công việc luôn bất ngờ, 
không chắc chắn. Nhưng chúng ta không nhất thiết phải vì 
thế mà khốn khổ. Thực ra ta còn nên tìm kiếm chúng. 


Trong cô thư Trung Hoa Nghệ Thuật Chiến Tranh, chiễn 
lược gia nôi tiêng Tôn Tử đã có lời khuyên sau đây: 


CÔNG VIỆC LUÔN BỘN BỀ s 55 


Khi giao chiến, 
Sử dụng sách lược đê vào trận, 
Sử dụng sự phi phàm đề đạt thăng lợi. 


Dầu cơ quan, nơi làm việc của chúng ta không phải là 
bãi chiến trường, chúng ta cũng có thê coi đó là những lời 
khuyên hữu ích để giúp ta giải quyết những bất ngờ trong 
công việc một cách khéo léo. 


Qua lời hướng dẫn ngắn gọn này, Tôn Tử khuyên các vị 
tướng lãnh rằng họ nên bước vào trận chiến với những sách 
lược “chính thống” đã được chuẩn bị. Nghĩa là những chiến 
thuật, quân luật mà họ đã học hỏi được. Họ phải có kế hoạch 
trước - dự đoán cách lâm trận và đường hướng của quân 
địch. Quân sĩ phải được đào tạo cách chiến đấu và sử dụng 
vũ khí, quân quan được huấn luyện về các chiến thuật, dàn 
trận vũ khí, và cách phòng thủ kiên có. Họ sẽ tham g1a trận 
chiến với các chiến thuật chính thống này. 


Nhưng thắng lợi, Tôn Tử nhắn mạnh, không đến từ những 
sự trang bị đó. Thắng lợi đạt được từ sự “phi phàm”. Ở đây 
Tôn Tử tiết lộ cho các tướng lãnh một thực tại khắc nghiệt 
của chiến tranh: Chiến tranh khó lường và hỗn loạn - nhưng 
chính từ trong cái phi phàm, cái bất ngờ này mà người. tướng 
sĩ tìm thấy vinh quang. Thời tiết thay đối, bản đồ chiến trận 
thiếu sót, súng cướp cò - tất cả không lường trước được và 
không thể tránh - là những việc mà vị tướng sĩ luôn phải cảnh 
giác và sẵn sàng tận dụng chúng cho lợi ích của mình. Theo 
Tôn Tử, đây là những biến hóa vô hạn của cuộc chiến để 
cung cấp cho nhà chiến lược những đòn bẩy thắng lợi. 

Đối với Tôn Tử, vị tướng lãnh phải làm thế nào đề luôn 
cảnh giác, chờ đón những điều bất ngờ, là điều tối quan trọng. 
Chúng ta không thê ngồi một góc chờ đợi những bất ngờ đề 


56 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


chụp lấy như mèo rình chuột. Dành được thành công hoặc 
thắng lợi không phải là trọng điểm. Thay vào đó, Tôn Tử 
nhấn mạnh xuyên suốt quyền Nghệ Thuật Chiến Tranh rằng 
người tướng lãnh cần phải sở hữu sự thắng lợi trong. từng tế 
bào ngay từ lúc khởi đầu, trước khi cuộc chiến bắt đầu. Ông 
khuyên vị tướng lãnh phải luôn bình tỉnh, tỉnh giác. VỊ tướng 
càng bình tỉnh với tình huống trước mắt, thì ông càng trở nên 
là một vị lãnh đạo sáng suốt, mạnh mẽ và đũng cảm. 


Lời dạy của Tôn Tử về việc ứng phó với sự ngoại lệ, phi 
phàm là trước tiên phải “tự biết mình”, rồi qua cái biết đó, 
giải quyết vấn đề một cách trực tiếp, trân quý thời khắc trước 
mắt, và để trí tuệ tự nhiên phát sinh. Tóm lại, hãy tỉnh thức! 


Chúng ta có thể ứng dụng thuyết chính quy và ngoại lệ 
của Tôn Tử vào trong các trải nghiệm ở nơi làm việc. Thí dụ 
chúng ta sử dụng các hoạt động quen thuộc như kế hoạch 
thương mại, dự toán, họp ban và báo cáo hằng tháng đề bắt 
tay vào việc. Chúng ta trang bị cho mình các bằng cấp Thạc sĩ 
Quản Trị Kinh Doanh, Kế Toán Viên — cái chính quy. Nhưng 
theo Tôn Tử, chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong 
công việc nếu chỉ dựa hoàn toàn vào những thứ đó. Trái lại, 
nếu ta có thê duy trì sự cảnh giác, chấp nhận và cởi mở đối 
với những sự kiện khác thường, ngoại lệ - sự bất ngờ, ngoài 
dự tính - đề giải quyết chúng một cách trực tiếp, không chấp 
trước thì ta mới có thê thực sự thành công. 


Thí dụ, việc đối thủ cạnh tranh vừa tuyển chọn được một 
nhân viên đầy năng lực, có thê trở thành dịp để ta thúc đây 
tìm kiếm tài năng mới trong nội bộ - vậy là có thêm người 
bạn canh chừng “phe đối thủ”. Kinh tế suy sụt, lợi nhuận của 
fa suy giảm — đối thủ cạnh tranh cũng thế, có thể là cơ hội 
để mua lại công ty. Khi bị cáo buộc có những phương thức 
làm việc không công bằng, có thể là cơ hội để xem lại mọi 


CÔNG VIỆC LUÔN BỘN BỀ s 57 


chính sách của công ty. Thiếu hụt các tư tưởng sáng tạo cho 
sản phẩm mới có thể là cơ hội để tiếp cận với các cấp dưới 
và lắng nghe những nhà sáng tạo đầy tiềm năng chưa được 
khám phá. Những xung đột, đối đầu nơi làm việc có thê đưa 
đến thành công nếu chúng ta đủ cởi mở để giải quyết chúng 
không chút sợ hãi hoặc buôn phiên. 


Đề áp dụng lời khuyên của Tôn Tử ở nơi làm việc, chúng 
ta có thê sửa đổi chúng như sau: 

Ở nơi làm việc, 

Sử dụng guỗng máy để đạt mục đích 

Sử dụng sự bắt ngờ, xáo trộn để cải cách và thành công. 

Biết rằng “Công việc luôn bộn bề” giúp ta trước tiên nhận 
ra rằng ta không bao giờ có thê có được sự liên hệ hoàn toàn 
tốt đẹp với cuộc sống. Xem những khó khăn trong công việc 
như là lầm lỗi, sai phạm chỉ tạo ra thêm những sự căng thắng, 
phiền muộn không đáng có. Bằng cách phát triển thái độ coi 
công việc làm tự nó là bãi chiến trường, chúng ta có thê tập 
thư giãn, bình tĩnh và muốn tìm hiểu về những bất ngờ, xáo 
trộn trong công việc. Bằng cách tham gia giải quyết những 
tình huống không lường trước được trong công việc — chấp 
nhận cả ưu và khuyết điểm của chúng - là ta đã trang bị đầy 
đủ để giải quyết những tình huống như thế dưới mọi hình thức. 
Chúng ta có tính chân thật, lạc quan, và hiểu kỳ để thích nghi và 
cải cách - đề đạt thắng lợi, dầu trong tình huống nào. 


xksk*xk 


PHẦN HAI 


PHÁT TRIỂN 
THÁI ĐỘ ĐIỂM TĨNH 





KHÔNG CÓ GÌ BẢO ĐẢM, NGOÀI GIÂY PHÚT HIỆN TẠI s 6Í 


Mười một phương châm trong phần này thẩm sát một số các 
thói quen và định kiến cơ bản nhất của chúng ta về nguyên do và 
cách thức chúng ta làm việc như thế nào, và kêu gọi chúng ta tham 
gia vào công việc làm của mình với một thái độ hoàn toàn khác. 

* Không Có Œì Bảo Đảm, Ngoài Giây Phút Hiện Tại. 

» Cái Thùng Và Ngón Tay Cải. 

* Bạn Có Thể Bị Mắt Việc! 

* Vượt Lên Sự lm Lặng Của Sợ Hãi. 

* Quyên Lực Thật Đáng Sợ. 

° Hãy Hoài Nghỉ. 

* Suy Gâm Về Tiên Bạc. 

* Lúc Nguy Cơ, Hãy Phát Huy Sự Tĩnh Lặng. 

* Trau dôi tâm lý “Bên Rửa Chén ”. 

» Hãy Tử tế với bản thân. 

* Hãy Cởi Mở. 

Khi ứng dụng các phương châm này vào công việc làm hằng 
ngày, chúng ta đổi điện với một thực tế răng không có gì bảo đảm 
trong cuộc sông và sự tìm kiêm an toàn trong công Việc là điểu vô 
ích. Khi có thê hoàn toàn thăng thăn với bản thân về các động cơ 
của chúng ta ở nơi làm việc, chúng ta bắt đấu phát triên sự điểm 
tĩnh tự nhiên mà không cân tìm cách khăng định điểu đó, hoặc 
phải sợ sệt những bát trắc trong công việc. Chúng ta nhận thức 
được những ưu điêm cơ bản của mình, huán tập sự tự tin, chăm 
sóc bản thân, và tập biêu lộ một thái độ cởi mở, thực tiên đổi với 
công việc làm và đông nghiệp của mình. Mười một phương châm 
trong phân này phản ảnh một thực tế thú vị và đáng ngạc nhiên 
rằng bát cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở nơi làm việc, và chúng ta 


không có lựa chọn nào khác hơn là có thái độ cởi mở trước mọi 
tình huông. 





t 


N/- -5- 











KHÔNG CÓ GÌ BẢO ĐẢM, 
NGOÀI GIÂY PHÚT HIỆN TẠI 


Tỉnh thức trong công việc không phải là một trạng thái 
tỉnh thần an định hay sáng suốt mà chúng ta đạt được ở một 
thời điểm nào đó, lúc ta cuối cùng thành công, đạt được sự 
tỉnh thức, một lần cho tất cả. Không có kết quả cuối cùng 
nào đề ta hướng đến, không có trạng thái tỉnh thần hay vật 
chất nào mà ta có thê đạt được, thí dụ như được thăng chức 
thành giám đốc. Đúng hơn, tỉnh thức trong công việc là giải 
quyết công việc một cách chính xác, chân thật, trực tiếp khi 
công việc liên tục phát triển, trong từng giây từng phút, mà 
không có sự phân biệt hay thành kiến. Phút này điện thoại 
yên lặng, phút tới nó reo lên. Hôm nay chúng ta có việc làm; 
các bốn phận và trách nhiệm đặt trước mặt ta. Hôm sau ta 
mất việc — không còn trách nhiệm, bổn phận gì. Lúc ta bán 
được hàng, lúc ta ế ẩm. Tỉnh thức trong công việc là tham 
gia vào từng tình huống ngay trước mắt, khi nó đang còn tỉnh 
khôi, mới mẻ và đầy bất trắc. Khi tham gia một cách tỉnh 
thức trong công việc từng giây phút, chúng ta luôn tự vấn tôi 
là aI. Cũng giống như các tình huống trong công việc, chúng 
ta thay đôi và chuyên hóa. Chúng ta là ai và chúng ta muôn 
trở thành ai là những điều không chắc chắn giông như những 
tình huống mà chúng ta phải đối mặt. Dầu có gắng đến máy, 


64 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


chúng ta cũng khó có được một tánh cách cố định nơi làm 
việc. Hôm nay chúng ta được đánh giá là biết giúp đỡ, hỗ trợ 
đồng nghiệp; ngày mai người khác xem ta là kẻ gây rối. Vừa 
được đề bạt lên chức thì phấn khởi được phút trước, kế đó là 
gánh nặng, trách nhiệm, và nhiều khi chức vị đó cũng chăng 
có ý nghĩa gì cả. Hôm nay chúng ta có thê là người lãnh đạo, 
trưởng nhóm, hoặc một nhà giao dịch giỏi. Ngày mai chúng 
ta thất nghiệp, không còn uy tín, mà lông bông, loay hoay 
kiếm tìm. Tỉnh thức trong công việc là xác nhận rằng tất cả 
mọi thứ — công việc làm và hình ảnh của ta ở nơi làm việc - 
đều luân lưu, không ngừng thay đổi. Tóm lại: Không có gì 
vững chắc, bảo đảm, ngoài giây phút hiện tại, ngay bây giờ. 


Dĩ nhiên, chúng ta có thể xem quan niệm này là khó chấp 
nhận. Công việc làm của chúng ta không đến nỗi bắp bênh, 
không bảo đảm đến thế. Chúng ta biết mình là ai. Chúng ta 
biết công việc làm của mình là gì - không có gì thắc mắc, 
hoài nghỉ cả. Tình huống có thể thay đổi, khó khăn có thể 
phát sinh nhưng chúng ta vẫn có thể thích ứng - chúng ta sẽ 
“kiên trì tiến lên”. Và ở một mức độ nào đó, tất cả chúng ta 
đều làm thế, đều cố gắng hết sức mình. 

Tỉnh thức trong công việc hoàn toàn ủng hộ lập trường 
đó. Chúng ta làm việc, cố gắng hết sức mình để cuộc sống 
phần nào được ổn định, đó là mục tiêu cao cả, đáng hướng 
tới. Nhưng tỉnh thức trong công việc cũng có nghĩa là chúng 
ta phải chấp nhận việc những bắt trắc trong công việc xảy 
ra đúng như chúng phải xảy ra, trong từng giây phút. Chúng 
ta bằng lòng đón nhận mọi yêu tổ rủi ro, khó khăn trong 
công việc mà không có sự bào chữa trong đau đớn, oán hận, 
sợ hãi hay kiêu mạn. Chúng ta không cần phải che giấu sự 
thật rằng không có gì bảo đảm. Cũng không cần đánh bóng 
những điều kiện kinh doanh khó khăn, bọc lụa các kết quả 


KHÔNG CÓ GÌ BẢO ĐẢM, NGOÀI GIÂY PHÚT HIỆN TẠI s 65 


để tô điểm chúng, hay giả vờ kiêu “hoàng đề có y phục mới” 
trong khi chúng ta biết sự thực không phải thế. Tỉnh thức 
trong công việc là hoàn toàn ý thức rằng bất cứ điều gì cũng 
có thể xảy ra ở nơi làm việc, và chúng ta không cần phải che 
giấu điều đó. 

Thông thường, trong kinh doanh ta xem những điều 
không lường trước, những bất ngờ là bắt tiện, phiền phức, 
khiến ta tạm thời phải nhìn lại mình trên đường tiễn tới sự 
chế ngự hoàn hảo và lâu bền. Ta làm như thể nếu công việc 
được xúc tiễn một cách tốt đẹp thì sẽ loại bỏ được bất trắc, 
đảm bảo thành công, mà không có những bất ngờ, sai phạm, 
những rủi ro ngoài dự tính. Nhưng thái độ tỉnh thức trong 
công việc hoàn toàn trái ngược lại. Không nên xem những 
bất trắc không lường là những rủi ro cần loại trừ, mà nên xem 
đó là nền tảng hay bản chất cơ bản của tất cả những gì chúng 
ta có thê trải nghiệm — là một khía cạnh cơ bản và không thể 
tránh khỏi trong cuộc sông. Nhận thức rằng tất cả vạn vật 
liên tục thay đổi kích thích, khêu gợi sự chú tâm vì chúng ta 
thực sự không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Chúng 
ta có thê tỉnh thức trong công việc chính là vì mọi thứ đều 
không chắc chăn. Mọi việc mà ta làm, mọi thứ mà ta mong 
muốn, tất cả trên cơ bản đều không chắc chắn, trong từng 
phút giây. Thực tế phũ phàng, oái oăm này đòi hỏi chúng ta 
phải tỉnh thức. 

Có người nói: “Vì không có gì chắc chắn, bảo đảm, tôi 
không biết việc gì sẽ xảy ra, vậy tôi cứ thư giãn, thoải mái 
ngôi uống cà phê, và chờ đợi xem việc gì sẽ xảy ra”. Câu 
“C”est la vie!° (Đời là thế!) của người Pháp, cũng trở thành 
phương châm của chúng ta: “Đời là thế. Có lúc tốt, có lúc 
xấu. Không cân phải quá lo lắng. C'est la vieP" Quan niệm 
đó xem những trải nghiệm về sự không chắc chắn là cái cớ 


6G s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


để ta buông bỏ không đảo sâu, quán chiếu về sự trải nghiệm 
ngay lúc đó của ta. Thực tại khắc nghiệt của “W7ệc không có 
gì chắc chắn, bảo đảm, ngoài giây phút hiện tại” trở thành 
lý do để chúng ta buông xuôi. Chúng ta nhún vai, quay lưng 
buồn bả vì không thể kiểm soát thế giới. Chúng ta đốt thêm 
điều thuốc, đeo kính đen, để nhìn giây phút hiện tại qua đi 
trong khói thuốc. 


Nhưng tánh chất không chắc chắn của công việc không 
phải là cái cớ để chúng ta nhắm mắt đưa chân hay chịu bó 
tay. Mà nó là lời kêu gọi “Hãy tỉnh thức — Hãy chủ tâm — 
Hãy trân quý thế giới quanh bạn!" Sự không chắc chắn trở 
thành phương tiện nhằm nhắc nhở, lay động, và đánh thức để 
chúng ta biết mình là ai, đang làm gì. Dầu ta là ai, một bác sĩ 
nồi tiếng trên thế giới hoặc một thợ sửa xe ở góc phố, chúng 
ta biết rằng các danh hiệu đều là phù du. Dầu đang chữa một 
van tim hay thay một động cơ xe, chúng ta biết rằng trên cơ 
bản ta không biết việc gì sẽ xảy ra trong giây phút tới. 


Khi chúng ta thừa nhận rằng không có gì chắc chắn, bảo 
đảm, ngoại trừ giây phút hiện tại, chúng ta trở nên những 
người tiên phong: Ngay giây phút này, ngay đây và bây giờ, 
trở thành một lãnh địa xa lạ cần được khám phá. Công việc 
làm của chúng ta có thê quá quen thuộc, bốn phận của chúng 
ta có thể quá rõ ràng, cụ thê, nhưng luôn luôn - luôn luôn - có 
cái gì đó mới lạ, không lường trước sẽ xảy ra. “Không có gì 
chắc chắn, bảo đảm, ngoại trừ giây phút hiện tạ” nhắc nhở 
chúng ta trở nên những người tiên phong của thời khắc ngay 
trong hiện tại, trong tất cả mọi việc ta làm ở nơi làm việc. 
Là người tiên phong, chúng ta không có gánh nặng của bao 
thành kiến, thói quen cứng nhắc; hành trang của chúng ta 
nhẹ nhàng, chỉ có những gì hữu dụng, bỏ lại những thứ vô 
ích. Là người tiên phong, chúng ta trở nên là những lữ hành 


KHÔNG CÓ GÌ BẢO ĐẢM, NGOÀI GIÂY PHÚT HIỆN TẠI s 67 


kinh nghiệm, biết rất TỐ rằng bất cứ điều gì cũng có thê xảy 
ra. Một cơn bão có thê đô ập đên bât cứ lúc nào hoặc công ty 
của ta có thê đang bị đôi thủ cạnh tranh mua lại. 


Trước mắt, chúng ta có thể tìm thấy một con suối để tắm 
mát hoặc ý tưởng cho một sản phẩm mới, giúp phục hồi 
chiến thuật kinh doanh của ta. Là người tiên phong, chúng ta 
biết cảnh giác, luôn ở tư thế phòng bị vì luôn luôn, luôn luôn 
có điều mới lạ và bất ngờ xảy ra. 

Nhưng quan trọng hơn cả, tính chất “Không có gì bảo 
đảm, ngoại trừ giây phút hiện tại” nhắc nhở răng chúng ta tự 
do. Do chấp nhận rằng việc chúng ta là ai, công việc chúng 
ta đang làm ở nơi làm việc không bao giờ cô định, ta khám 
phá ra một sự tự do căn bản, vì bất cứ điều gì cũng có thể 
xảy ra sau đó. Luôn cởi mở với một thế giới có bao điều khó 
dự đoán, đòi hỏi chúng ta phải cực kỳ dũng cảm và phải tin 
tưởng rằng chúng ta đã được trang bị đầy đủ đề ứng phó với 
những bắt trắc đó. Đề được tự do như thế chúng ta phải hoàn 
toàn tỉnh thức trong cuộc sống — phải tin tưởng rằng chúng ta 
đang sở hữu tâm chân thật, vui tánh, và hiếu kỳ để thích ứng 
và phát triển mạnh mẽ, bất kể trong tình huống nào. 


xk* 





N- ` 








CÁI THÙNG VÀ NGÓN TAY CÁI 


Khi chúng ta thành công trong công việc, nhiều người 
trông cậy vào ta. Những quyết định hằng ngày của chúng ta 
tác động mạnh mẽ đến nhiều người khác; đối với họ, chúng ta 
trở thành không thể thiếu đề “hoàn thành công việc”. Người 
có những đóng góp quan trọng đó có thể là phụ tá giám đốc, 
mà cũng có thê chỉ là một thu ngân viên. Đó có thê là việc 
định giá cho một sản phẩm sức khỏe hiếm có và vô cùng cần 
thiết, hoặc có thể chỉ là tài vặt để sửa máy móc gia dụng. 
Tắt cả chúng ta, mỗi người một cách, đóng một vai trò quan 
trọng ở nơi làm việc, và chúng ta cũng có thể nhận ra điều đó. 


Cái cảm giác rằng mình là người quan trọng, không thể 
thiếu ở nơi làm việc có thê thầm lặng len vào chúng ta, tạo ra 
một sự mù quáng tai hại. Vì được tín nhiệm và chúng ta có đủ 
cơ sở đề được như thé, lâu dần ta sinh ra tự tin quá đáng rằng 
sự quản lý, giải quyết các vấn đề của chúng ta quá hoàn hảo, 
không có chỗ nào đáng phải thắc mắc. Bởi quá tự tin, chúng 
ta phớt lờ mọi lời khuyên của đồng nghiệp và những tín hiệu 
từ môi trường làm việc. Do việc gì cũng cần ta có mặt, ta trở 
nên quá bận rộn đến nỗi bỏ sót những điều tầm thường nhất, 
và có thê không còn nắm rõ công việc của mình. 

Tôi đã học được bài học đáng giá về cảm giác không thê 
thiếu, cảm giác là người quan trọng qua kinh nghiệm của một 


70 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


đồng nghiệp trong ngành xuất bản, là Bailey. Bailey đã thành 
lập một doanh nghiệp xuất bản lợi nhuận cao, rất thành công 
đến nỗi công ty chỗ tôi đang làm việc mua lại nó. Bailey được 
xem là người đứng đầu trong ngành này, được mời tham dự 
nhiều hội nghị về xuất bản. Ông đã nhiều lần thuyết trình tại 
các hội nghị và hội chợ triển lãm sách. Có cả trăm nhân viên 
dưới quyền của ông, và ông được nhiều người ngưỡng mộ, 
mặc dù bị xem là con người hơi tẻ nhạt, quyết đoán trong 
phong cách. Ông không tin tưởng lắm các kỹ thuật hiện đại, 
và không nhậm lẹ trong việc nắm bắt những phương cách tân 
tiến đề tổ chức và xuất bản sách. Bailey tỏ ra chịu đựng hơn 
là trân trọng đối tác mới của công ty và, trong vai trò mới là 
giám đốc bộ phận, ông thường xuyên phớt lờ những ưu tiên 
của công ty mà đáng lý ông phải quan tâm đến. 

Công việc của tôi là tái đàm phán với Bailey về hợp đồng 
lao động cần được gia hạn trong vòng sáu tháng tới của ông. 
Không ai trong ban quản trị muốn mất Bailey, và ông biết rõ 
điều đó. Ông nắm rõ nhiều việc trong công ty, và chúng tôi 
không muốn phải đối đầu với ông nếu ông bỏ công ty, đi làm 
nơi khác. Rõ ràng ông biết mình đang ở tay trên. 


Cuộc đàm phán của chúng tôi diễn ra khá tốt đẹp. Chúng 
tôi giải quyết được nhiều vấn đề trừ một việc, mà nó làm cho 
tôi mất ngủ cả đêm: Bailey từ chối việc phải báo cáo với chủ 
nhân mới theo điều lệ trong hợp đồng. Kê từ khi công ty của 
ông bị mua lại, ông đã không vui và ngày càng thất vọng. 
Giờ thì dường như ông không còn muốn giữ kín tâm trạng đó 
trong lòng. Ông muốn người chủ mới biến khỏi mắt ông, và 
ông nghĩ rằng mình có quyền lực đề làm chuyện ấy. 


Tôi tò mò muốn biết cấp trên của Bailey, là bà Rachel, 
làm thế nào đề giải quyết đòi hỏi này. Rõ ràng đây là một vấn 
đề nhạy cảm, nên tôi không biết phải trình bày vấn đề như thế 


CÁI THÙNG VÀ NGÓN TAY CÁI s 7Ï 


nào. Tôi suy nghĩ trong đầu những gì phải nói, nhưng cuộc 
đối thoại tưởng tượng đó nghe rất khôi hài: “Việc thương 
lượng hợp đông với Bailey ra sao rồi?” Tôi tưởng tượng 
bà Rachel sẽ hỏi tôi như vậy. Và tôi sẽ trả lời rằng: “7ïn £ốt 
lành là ông ta muốn ở lại với công ty, nhưng tin xấu là ông 
ta không muốn phải báo cáo với bà. Ông muốn thay vì đòi 
báo cáo, bà hãy đi cắt cỏ, làm vườn cho ông ta”. Chắc tôi sẽ 
trả lời như thế. 


Đến khi tôi gặp Rachel để thảo luận vấn đề, bà nhanh 
chóng dẫn dắt cuộc đàm thoại. “4nh rao đổi với Bailey ra 
sao rồi?” bà hỏi. “Khá tốt đẹp, duy chỉ có một điều thực sự 
khó khăn”, tôi nhăn nhỏ trả lời. Bà cười đáp, “Ô, thì chắc là 
thái độ tôi đâu cần phải báo cáo với bà ấy, vì tôi quá giỏi; 
công ty đâu thể thiếu tôi..." Đó là triết lý cái thùng và ngón 
tay cải - chỉ là cái thùng và ngón tay cá†`. 

Tôi hỏi: “Cái frừùng và ngón tay cái? Câu đó có ý nghĩa 
øì?” Bà Rachel ngồi lại và giải thích: “B8ailey khổ chính vì 
suy nghĩ rằng mình là nhân viên không thể thiểu được. Nhưng 
thực tế là, không cân biết bạn quan frọng đến đâu, khi bạn đã 
ra đi, tác động của việc đó cũng giống như rút ngón tay ra 
khỏi thùng nước: Tức là chẳng ảnh hưởng gì. Không có Bai- 
ley, công ty vẫn sống. Công ty có hàng trăm nhân viên siêng 
năng, giỏi dắng, có Bailey hay không thì họ vẫn tiếp tục làm 
việc nh thế. Chẳng có ai là không thể thiểu, kể cả Bailey. 
Còn anh, nếu ging Bailey, cũng nghĩ rắng mình quả quan 
trọng, thì vấn đề nghiêm trọng hơn rồi”. Không cần nói, một 
tháng sau Bailey bị sa thải và Rachel tiếp tục điều hành việc 
kinh doanh mà không cần có Bailey. Nhận xét sâu sắc của 
bà về sự mù quáng của Bailey đã đề lại cho tôi một ấn tượng 
lâu dài. Bà nhận thấy việc Bailey tự cho mình là quan trọng 
khiến ông khó thê thích nghi và chấp nhận những khó khăn 


72 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


trong sự thay đổi. Bailey đã quá quen thuộc với cách làm 
việc của mình. Ông đã đóng “con mất, cái tai” kinh doanh 
của mình lại. Quá bám víu vào danh vị, ông không sẵn sàng 
chấp nhận các phương cách kinh doanh mới, chẳng hạn xem 
xét ảnh hưởng của kỹ thuật trong tương lai và phối hợp các 
quyết định đầu tư từ các chỉ nhánh. Sự phản kháng của ông 
đối với cấp trên và các chủ nhân mới của công ty, thực ra, đó 
là tâm lý sợ hãi khi phải giải quyết những phức tạp trên một 
thị trường đang nhanh chóng đe dọa sự kinh doanh của ông. 


Tuy nhiên, Bailey lại sẵn sàng đe dọa bỏ công ty đi nêu 
như không được như ý, khác nào bắt nguyên cả công ty làm 
con tin. Nếu để Bailey thắng thế - áp đảo cả cấp trên lần 
này, thì lần tới sẽ là ai, là việc gì? Có thể tháng tới Baliley sẽ 
không hài lòng với tiêu chí lợi nhuận của công ty, hoặc có 
thể ông sẽ từ chối cam kết giao tiền của công ty cho các tác 
giả và dự án mới. Sự tự tin thái quá của Bailey sẽ khiến ông 
và chi nhánh của ông, không sớm thì muộn, bị lệch đường, 
và Rachel đã quyết định, khá chính xác, rằng thà sớm còn 
hơn là muộn. 


Phương châm “Cái thùng và ngón tay cái” nhắc nhở chúng 
ta cần phải cần thận với cảm giác tự tin sai lầm. Không cần 
biết chúng ta làm việc giỏi như thế nào, thực tế phủ phàng là 
tất cả chúng ta đều có thê bị thay thế. Thành công không nhất 
thiết đưa chúng ta đến chỗ tự mãn và tự kiêu. Bằng cách nhắc 
nhở bản thân rằng dù không có chúng ta, mọi công việc vẫn 
luôn tiến triển tốt đẹp, (thì) chúng ta có thê tạo cho mình một 
thái độ ôn hoà, biết tận hưởng những thành quả đạt được và 
có những niềm vui nhỏ trong việc giúp đỡ người khác cũng 
được thành công như thế. 


LOẶO: 





ZƑ -7- 





BẠN CÓ THỂ MẤT VIỆC LÀM! 


Không ai trong chúng ta muốn bị mất việc. Chúng ta phải 
dùng tiền lương để trả học phí cho các con. Mua bảo hiểm 
sức khỏe để giúp chúng ta và người thân được an toàn, khỏe 
mạnh. Và tiền tiết kiệm là cái ta nương tựa vào trong tương 
lai. AI cũng muốn có một đời sống ồn định: Một chỗ làm, 
đồng lương hằng tháng, và bạn bè, đồng nghiệp quen thuộc. 
Về mặt lý thuyết thì khá đơn giản: Nếu làm việc giỏi, chúng 
ta sẽ được thưởng, sẽ duy trì được công việc làm, và cuộc 
sống của chúng ta phần nào được ổn định. 


Vấn đề là, lý thuyết không luôn đúng. Hằng ngày, người 
ta mất việc vì nhiều lý do. Mỗi giờ, cả ngàn người Mỹ mất 
việc - dù nhiều người, nếu không phải là hầu hết, đều làm tốt 
công việc của mình. Thực tế là không cần biết chúng ta tài 
giỏi thế nào hoặc hiệu quả công việc ra sao, không cần biết là 
chúng ta trung thành hoặc hết lòng như thế nào với công ty, 
chúng ta cũng sẽ có lúc bị mất việc, đôi khi khá bất ngờ - và 
ta biết rõ thực tế này. 

Viễn cảnh mất việc làm chúng ta lo lắng. Chỉ mới nghĩ 
đến thôi đã khiến chúng ta cảm thấy bấp bênh, không an ồn, 
bởi có quá nhiều thứ bị đe doạ: Sự đảm bảo tài chính, danh 
dự, sự an toàn, nhân phẩm, hay ngay cả thân phận của ta. 


Trong những giây phút đối mặt với sự thật, chúng ta biết 


74 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


công việc làm của mình không bảo đảm hoặc lâu bền. Chúng 
ta đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp của mình phải Ta đi; 
hoặc hằng ngày chúng ta đọc trên các tờ báo tin tức vê những 
vụ sa thải mới đây, con số thất nghiệp ø1a tăng, và tình hình 
kinh tế khó khăn trên toàn thế giới. Chúng ta biết thực tế 
cuộc sống như thế nào. Chúng ta biết hoàn cảnh có thể xảy 
ra khiến cho cuộc sống của ta bị đe dọa. 


Tuy nhiên, nếu quán xét nỗi lo lắng của mình cặn kẽ hơn, 
chúng ta có thê thấy rằng sự không bảo đảm không phải là 
nguồn gốc tạo ra đau khổ cho ta. Chúng ta cảm thấy lo lắng 
không phải vì thực tế của sự không chắc chắn nhưng vì chúng 
ta luôn đối kháng với nó, tự lừa dối rằng tất cả mọi pháp đều 
bên vững. Chúng ta bất an vì cứ khăng khăng trong cuộc tìm 
kiếm vô vọng điều không tưởng, hy vọng rằng công việc làm 
của ta sẽ tạo ra sự bảo đảm, an toàn trong một thế giới luôn 
thay đổi và không chắc chắn. Cái gốc của sự bất an đó là sự 
thất vọng với bản thân rằng chúng ta cứ cố gắng bảo đảm 
cuộc sống khi biết rằng điều đó là không khả thi. 


Trong tình trạng công ty sa thải nhân viên hàng loạt, các 
bộ phận cơ cấu được tô chức lại, các dự án bị đình chỉ, ngân 
khoản bị mắt vào tay đối thủ cạnh tranh, chúng ta nhận ra bản 
thân mình vẫn cố bám víu vào mặt nồi của sự an toàn. Chúng 
ta có phớt lờ một số chỉ tiết không được khả quan hoặc than 
phiền về “sự phê bình không công bằng” của cấp trên đối với 
ta. Khi cảm thấy bị đe dọa, chúng t ta CÓ thê nhanh chóng đồ 
lỗi hoặc tự an ủi rằng mọi việc vẫn ổn. Khăng khăng rằng 
công việc làm tạo ra sự an toàn có nghĩa là đôi lúc chúng 
ta nhận thấy bản thân bỏ quá nhiều thời gian và sức lực đeo 
bám công việc làm thay vì thực sự thực hiện nó. 


Phương châm “Bạn có thể mát việc làm?” nhắc nhở răng 
chúng ta không nên quá hy vọng răng công việc làm luôn 


BẠN CÓ THỂ MẤT VIỆC LÀM! s 75 


mang lại sự an toàn và đảm bảo cho ta. Chúng ta có thể 
buông bỏ sự giằng co, bám víu. Chúng ta có thể chân thật với 
bản thân về những gì công việc làm có thể và không có thê 
mang đến cho cuộc sống của ta. Đa phần công việc làm khó 
giải quyết, không thể lý giải, đôi khi bất công, và chưa từng 
bao giờ bền vững. Dầu thực tế này khó chấp nhận, nó không đòi 
hỏi chúng ta phải tranh đấu hay tự lừa gạt bản thân. Thực tế có 
thể khắc nghiệt, nhưng chúng ta không cần phải sợ hãi chúng. 


Tất nhiên, phương châm “Bạn có ?hể mắt việc?” không 
khuyên chúng ta trở nên vô tâm hoặc không cần tìm kiếm 
việc làm. Nhưng ta cần hoàn toàn thực tế trong các nỗ lực 
của mình. Không có công việc làm nào là bền vững mãi, 
không có đồng lương nào bảo đảm; không có con đường 
sự nghiệp nào, thỉnh thoảng không có những bước ngoặt kỳ 
lạ, khập khênh. Công việc làm không thể cứu chúng ta khỏi 
những bấp bênh trong cuộc sống cũng không đảm bảo được 
danh vị, thân phận hay nhân phẩm của ta. 


Một cách thực tế biết rằng công việc làm có thể, hoặc 
không có thể mang đến cho ta những gì, chúng ta có thể bắt 
đầu tương quan với công việc làm một cách phù hợp, và 
chính xác, chứ không phải vì là vấn đề sống còn. Thay vì 
bám víu vào công việc làm đề có được sự an toàn và ôn định, 
chúng ta có thê buông xả và tin tưởng rằng bản thân ta tháo 
vát. Chúng ta có thể giải quyết công việc một cách tự tin và 
chân thực. Chúng ta có can đảm giải quyết công việc trong 
điều kiện của nó hơn là cỗ gắng tìm kiếm sự an toàn giả tạo. 
Những thử thách trong công việc đơn giản chỉ như chúng là: 
Các thử thách, chứ không phải là vẫn đề sống còn. Các khó 
khăn ở cơ quan cũng đúng như chúng là: Khó khăn, không 
phải là vấn đề của thảm họa sắp xảy ra. Đóng góp vào thế 
giới của chúng ta - tạo ra một sản phẩm mới, cung cấp một 


76 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


dịch vụ đáng tin cậy, giúp đỡ những người đang khốn khó - 
là một công việc kinh doanh hào hứng, hướng tới tương lai, 
đòi hỏi chúng ta phải tự tin và tháo vát, không bị ám ảnh bởi 
những mong ước được an toàn và sợ hãi thảm họa. 

Khi chiêm nghiệm về lời nhắc nhở “Bạn có thể bị mắt 
việc”, chúng ta có thê chủ tâm sắp xếp lại cách suy nghĩ về 
công việc làm đề trở nên thực tế hơn. Năng lượng mà chúng 
ta bỏ ra để lo lắng làm sao giữ được công việc làm có thể 
được giải thoát và đem áp dụng vào cuộc sống hằng ngày của 
chúng ta một cách can đảm. Giống như mọi thứ khác trong đời, 
công việc làm của chúng ta không bền vững, và chăng có gì để 
bám víu vào, điều này thực ra có thê là một tin tốt lành. 


33k 





N_- : 





VƯỢT LÊN SỰ IM LẶNG CỦA SƠ HÃI 


Vào tháng 4 năm 2003, ban điều hành của báo New York 
Times khám phá ra rằng một trong những phóng viên của họ, 
Jayson Blair, liên tục nói dối khi báo cáo các tin tức. Thông 
thường, các doanh nghiệp xử lý hành vi thái quá như lừa 
đảo, trộm cắp, quấy rồi tình dục, hoặc trong trường hợp này, 
xuyên tạc tin tức như là một vấn đề cá nhân nghiêm trọng 
nhất thời cần được giải quyết nhanh chóng: Đuổi việc kẻ 
phạm tội và không bàn tới nữa. Thật không may, một hành 
vi như thế thường là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng 
hơn, và đó đúng là trường hợp của báo New York Times. 
Trong khi chủ biên tập báo, ông Howell Raines, đầu tiên có 
lẽ chỉ muốn đuổi việc Blair, coi như một bài học, và không 
bàn tới nữa, nhưng các nhân viên ở tòa báo Times lại nghĩ 
khác. Phản ứng đối với vụ bê bối này, nhân viên trong phòng 
tin, phóng viên, biên tập viên, và các nhân viên khác trong 
tòa soạn bày tỏ sự giận dữ không phải vì Jayson Blair mà về 
cảm giác bị “bắt nạt”, bị “hướng dẫn sai lệch”, bị “làm ngơ”, 
nói chung là bị coi thường. Đối với đa số nhân viên ở báo 
Times, Blair không phải là vấn đề thoáng qua mà là cánh cửa 
dẫn đến một nơi làm việc đầy những vấn đề nghiêm trọng, 
nơi mà “bản chất lương thiện bị coi thường hoặc bị đánh mất 
khi người ta vội vàng săn đuổi các tin”. Trọng tâm của vấn đề 
là một thực tế tầm thường nhưng đau lòng đã được chính vị 


78 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


chủ biên thổ lộ: “Tôi nghe nói, tâm lý sợ hãi là một vấn đề đến 
nỗi các biên tập viên sợ mang đến cho tôi những thông tin xấu”. 

Điều mà Howell Raines khám phá ra khi đuôi việc Jay- 
son Blair là hiệu quả âm thầm, nhưng nguy hiểm chết người 
mà tâm lý sợ hãi có thể mang đến cho công việc. Kết cuộc 
của vụ bê bối đã khiến ông Raines và các trưởng phòng phải 
bị mất việc, nhưng tác động của nó còn lớn hơn nhiều so với 
việc một số người bị sa thải. Sự thật đau lòng, sau khi vụ việc 
đã lắng xuống tại tòa soạn báo Times là cái tổ chức được thế 
giới biết đến về sự chân thật và chính xác trong thông tin, 
thực chất là một tổ chức không thê chân thật với bản thân. 
Văn hóa sợ hãi đã khiến người ta phải hoài nghi về tất cả 
những gì từng được đề cao, tôn trọng ở tòa báo Times. 

Tất nhiên, cũng có nhiều công ty đã khắc phục được tâm 
lý sợ hãi, thí dụ như: EF Hutton, Arthur Andersen, Enron, 
WorldCom - kể cả Nhà Thờ Công giáo. Hầu hết chúng ta 
cũng có lúc có tâm lý khiếp sợ ở nơi làm việc: Sợ mất việc 
làm, sợ bị phê bình, bị chế giễu, sợ người ta không ưa, sợ đối 
diện với một vấn đề khó xử. 

Chúng ta thường giữ. nỗi lo sợ trong lòng. Chúng ta khó 
thể nói với vị chủ biên rằng ta nghĩ ô ông ta là kẻ chuyên bắt 
nạt người khác, hoặc nói với đồng nghiệp ở buổi hội thảo 
rằng, “Hình như tôi đã phá hỏng hệ thống hoán chuyển”. 
Chúng ta còn có thê giả vờ ngược lại, tỏ vẻ yên hùng, khó 
tiếp cận hơn là mất mặt, hoang mang. Thông thường, cũng 
giống như ở tòa báo New York Times, tâm lý sợ hãi ở nơi làm 
việc không xuất đầu lộ điện; nó vẫn bị giấu kín, tránh đề cập 
đến, cho đến khi có sự cố gì đó. 

Mặt khác, tỉnh thức nơi làm việc đòi hỏi chúng ta quán 
sát kỹ lưỡng những nỗi sợ hãi chung quanh mình ở tại đây, 


VƯƠN LÊN SỰIM LẶNG CỦA SỢ HÃI s 79 


ngay bây giờ. Thí dụ, người giám sát cảm thấy ngại ngần 
khi phải chia sẻ ý tưởng với một ông chủ bất an; cô thư ký 
bị quấy nhiễu tính dục bởi bạn đồng nghiệp; thành viên ban 
quản trị cấp phát những bồng lộc hậu hĩnh đáng ngờ cho các 
vị điều hành không xứng đáng; nhân viên bán hàng bị áp 
lực phải bán sạch những hàng hóa mà cô biết là thiếu chất 
lượng — nhận ra được tâm lý sợ hãi ở phía sau các tình huống 
thường xảy ra ở nơi làm việc như thế là cốt yếu đề sống chân 
thật ở nơi làm việc. Để làm được như vậy, chúng ta trước tiên 
phải hiểu tính chất tuyệt đối không thể lầm lẫn của sự sợ hãi: 
Sự Im lặng. 


Thông thường, sự im lặng mang đến cho tâm trí một 
khung cảnh yên bình hoặc giây, phút tĩnh lặng nơi mà chúng 
ta thoát khỏi được sự ồn ào và tốc độ của những đòi hỏi trong 
cuộc sống. Nhưng sự im lặng ở nơi làm việc không phải là 
an bình, tĩnh lặng. Nó là sự lo lắng, căng thắng không thê nói 
ra của những người không sẵn sàng nói lên những gì họ thực 
sự suy nghĩ trong đầu. Chỉ cần nhận ra được nỗi đau của sự 
khó xử này, chúng ta đã bắt đầu bước đầu tiên vượt qua sự 
im lặng của sợ hãi. 


Tất nhiên, để vượt qua được sự 1m lặng của sợ hãi không 
chỉ là việc nói lên suy nghĩ của mình bất cứ lúc nào và với 
bất cứ ai mà ta muốn. Phát biểu ý kiến đúng lúc và đúng nơi 
là thiết yếu trong việc trau dồi đạo lý và đem lại hiệu quả 
trong công việc. Đề vượt qua sự 1m lặng của sợ hãi, trước hết 
chúng ta chỉ cần nhận thấy thái độ im lặng đã che giấu SỰ SỢ 
hãi như thế nào ở nơi làm việc. Thí dụ, sau khi bị cấp trên 
đuổi ra khỏi phòng một cách thô bạo, ta thấy anh trợ lý trở 
nên ủ đột và lặng lẽ, khép kín, là ta thấy được sự 1m lặng của 
sợ hãi. Khi cô kế toán không dám ngửng đầu lên trong lúc vị 
quản lý phòng kinh doanh báo cáo những con số doanh thu 


80 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


thật đáng ngờ với giám đốc, thì chúng ta lại thấy sự im lặng 
như thê. 


Thí dụ khi nhìn thấy một sinh viên y khoa giận dữ, cô tiếp 
viên lúng túng, hay một căn phòng đầy các nhân viên vận 
hành đứng khoanh tay -thấy được sự lúng túng nơi người 
khác và quán sát được sự miễn cưỡng, không dám nói lên 
điều suy nghĩ của họ, giúp chúng ta nâng cao nhận thức về sự 
sợ hãi ở nơi làm việc và thiết lập nền tảng hầu giúp ta hiểu 
sự khác biệt thực sự giữa hèn nhát và can đảm ở nơi làm việc. 

Hèn nhát là sống trong trạng thái gặm nhấm, khó chịu 
của sự hy vọng và sợ hãi - lo sợ việc không hay có thể xảy 
ra cho công việc làm của chúng ta và hy vọng được an toàn 
và thành công. Thay vì tin tưởng vào bản thân và sống chân 
thật, chúng ta xem việc làm như một đe dọa cơ bản cần được 

“giải quyết” để tránh bị hụt "hãng. Chúng ta giữ những suy 
nghĩ, Sợ hãi trong lòng và chấp nhận hiện trạng, không kê nó 
Tôi rắm như thế nào, hơn là nói lên quan điểm của mình, sợ 
rằng nó có thể mang đến hậu quả tồi tệ hơn. Bản năng lương 
thiện, tính chất chân thật của chúng ta xung đột với mong 
muốn khắc khoải được an toàn, do đó ta bị căng thăng, và 
âm thầm khép kín đề bảo vệ công việc làm, đồng lương, danh 
dự. Sự hèn nhát đó rất nông cạn, đáng thương, không bao giờ 
giúp ta đạt được mục đích cuối cùng. 


Trái lại, không hè sợ hãi, là sống với sự không bảo đảm. 
Mọi thứ ở cơ quan không chỉ có thể đi sai lệch, mà chúng sẽ 
xảy ra như thê - nhưng chúng ta đã cô gắng làm hết sức mình. 
Thay vì xem những khó khăn, rắc rối của công việc như là 
một sự đe dọa, chúng ta giải quyết chúng từ lập trường tự tin 
căn bản: Rằng với vị thế chúng ta đang có, và sự tự tin nơi 
bản thân là đã đủ, đã mạnh mẽ. Chúng ta công nhận rằng 


VƯƠN LÊN SỰIM LẶNG CỦA SỢ HÃI s 8] 


sông chân thật là lựa chọn duy nhất của ta và rằng trốn tránh 
trong sự 1m lặng của sợ hãi vê căn bản là vô nghĩa lý. 


Tuy nhiên, hành xử một cách hèn nhát ở nơi làm việc 
không phải là điều xâu hồ. Để vượt qua sự im lặng của sợ 
hãi, chúng ta cần phải thừa nhận rằng có một thứ trong cuộc 
sông ta cần vượt lên, đó là tâm lý sợ hãi. Bằng cách thừa 
nhận sự hèn nhát của mình, là chúng ta thể hiện lòng can 
đảm mà ta đang tìm kiếm. Khi Howell Raines của báo New 
ïork Times gặp gỡ với các nhân viên của ông những ngày 
trước khi từ chức, ông đã cô gắng đối diện với sự hèn nhát 
của mình, bằng cách thừa nhận, “Tôi có lỗi thiếu cảnh giác”, 
“Quy vị có thể xem tôi như một kẻ khó gắn gũi và tự phụ”, và 
“Tôi ở đây để lắng nghe quý vị bày tỏ sự tức giận”. Dầu các 
hành vi này của Raines quá ít và quá muộn, ông cũng đã tìm 
cách chấp nhận thực tế của sự sợ hãi và biểu hiện được khả 
năng can đảm. Với tư cách của người lãnh đạo, ông thu hút 
nhân viên vào cái được mô tả là “một buổi họp đặc biệt thắng 
thắn, không màu mè, và đầy cảm xúc”, nơi ông phải đối mặt với 
những vấn đề trong công việc và đã chọn lựa một bước quan 
trọng vượt lên phong cách “khó nhận ra” của sự hèn nhát. 


Phương châm “Vượt lên sự im lặng của sợ hãi” giúp ta 
nhận ra sự phủ nhận, che lấp sợ hãi bằng im lặng như thế nào. 
Nhất là nêu chúng ta đang ở vị trí lãnh đạo, chúng ta có thê 
nói một cách khéo léo với người khác về nỗi sợ hãi, lo lắng 
của mình, và chăm chú lắng nghe người khác nói về những 
vấn đề nhạy cảm của họ. Khi chúng ta nghe “7ói có thể bị 
đuổi việc khi nói như thết” hoặc “Chúng ta sẽ gặp rắc rồi vì 
chuyện đó”, chúng ta cần phải lắng nghe kỹ lưỡng và nhìn 
bằng tâm lòng. Nhận ra được sự lúng túng đó nơi tha nhân và 
nơi bản thân chúng ta là điều cốt yêu để không cảm thấy sợ 
hãi ở nơi làm việc. 


82 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


“Vượt lên sự im lặng của sợ hãi cũng đòi hỏi chúng ta 
phải chú ý xem bản thân hành xử như thể nào, cảnh giác đối 
với bất kỳ những tín hiệu không rõ ràng mà ta thê hiện khiến 
người khác bực bội, lúng túng. Đón nhận sự chỉ trích, lắng 
nghe thấu đáo, cộng tác với người, tôn trọng sự riêng tư, 
trao đôi rốt ráo những vấn đề khó xử, và chính xác khi phát 
biểu - tất cả là một phần của việc làm thế nào để xây dựng, 
một cách khéo léo và liên tục, một nơi làm việc không có sự 
sợ hãi. Để vượt lên sự im lặng sợ hãi là biết trân trọng một 
cách sâu sắc sự khó nhọc mà hầu hết chúng ta đều phải trải 
nghiệm mỗi ngày đề hoàn thành công việc và thừa nhận rằng 
tất cả chúng ta đều xứng đáng được giải thoát khỏi sự lo lắng 
và sợ hãi ở nơi làm việc. 


LOẶO: 





ZE -9- 





QUYỀN LỰC THẬT ĐÁNG SỢ 


Quyên lực có thê làm cho ta cảm thấy khó chịu. Khi chỉ 
nghe hoặc nói đến từ này cũng làm chúng ta ngại ngùng. Nếu 
như ta nói trong một buổi họp với đồng nghiệp, “Tôi muốn 
có quyền”, người ta sẽ cảm thấy lo lắng hoặc nghĩ rằng ta 
điên. Nói sao về điều này nghe cũng không thuận tai. Không 
thê nói về quyền lực một cách tùy tiện như thế. Hoặc nêu một 
đồng nghiệp nói nhỏ vào tai ta, “Này, muốn xem một thứ rất 
hay trong cặp tôi không?”, khi hé nhìn ta thấy cả triệu đôla 
tiền mặt được xếp gọn gàng trong đó, hắn là ta sẽ thấy rất lo 
lắng. Anh ta không nên mang nhiều cái thứ có sức mạnh, có 
quyền lực như thế trong cặp. Rủi mà quên trên taxi thì sao? 


Đôi khi quyền lực khiến ta lúng túng đến độ gần như bị 
chết đứng. Thí dụ như khi ta thấy một ngôi sao điện ảnh nổi 
tiếng hoặc một cầu thủ bóng rồ bất ngờ bước vào cùng thang 
máy với ta, hắn là ta chết đứng. Chúng ta sẽ cố gắng phớt lờ. 
Hoặc chúng ta lấp bấp hỏi xin một thứ gì đó trên y phục của 
người ấy đề tặng cho bộ sưu tập của câu lạc bộ các khán giả 
ái mộ. 

Tiếp cận với quyền lực, của ta hay của người, đều làm 
cho ta cảm thấy không thoải mái, vì ta cảm nhận bằng trực 
giác rằng, một điều gì đó được nói ra hay làm có thê thay đồi 
cuộc đời của ta trong nhiều cách không lường trước được. 


84 ‹ TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Chúng ta cảm nhận được các tiềm lực nhưng không chắc 
chắn. Sự không chắc chắn này làm cho chúng ta cảm thấy 
lúng túng, tuy vậy nó cũng vẫn thu hút chúng ta một cách 
mạnh mẽ. 


Một mặt, chúng ta có thê bị những điều chưa biết hấp 
dẫn. Có thể ngôi sao điện ảnh sẽ quay sang chào chúng ta 
hoặc có thê cấp trên của ta đang nghĩ đến việc tăng lương cho 
ta. Những điều “có thể” như thế thật thú vị; chúng khiến ta 
phải để tâm. Mặt khác, quyền lực cùng với tất cả những bí ấn 
của nó có thê rất đáng sợ. Có thể chúng ta được thăng chức 
để quản lý một dự án “tiên phong”, chỉ để khám phá ra rằng 
giám đốc công ty đánh giá rằng toàn bộ dự án có nhiều nghỉ 
vấn, và có thê là một sự đầu tư thiêu cần trọng. Có thể dự án 
mới của chúng ta là một kế hoạch không sinh lợi, và sự đóng 
góp năng lực, nghề nghiệp của chúng ta đang bị đe dọa. Có 
thể chúng ta đang lên kế hoạch cho các cuộc thử nghiệm một 
loại thuốc chống ung thư mới có nhiều triển vọng kỳ diệu, 
nhưng chúng ta phải bác bỏ một số đơn của các bịnh nhân 
ung thư, mà mạng sống của họ đang nằm trong tay chúng 
ta. Những cái “có thể” như thế thật đáng băn khoăn; nhưng 
chúng cũng khiến ta phải quan tâm. 


Những cái không chắc chắn của quyền lực có thể làm 
cho chúng ta khao khát sự đơn giản. Thỉnh thoảng chúng 
ta ao ước được quay trở về thời thơ ấu, khi cha mẹ có tất cả 
quyên lực và chúng ta không cần lo lắng về những điều chưa 
biết trong cuộc sống. Hoặc chúng ta muốn giống các vị thâm 
phán - thật là thoải mái khi có người hô “Tái cả đứng dậy!" 
khi ta bước vào phòng... Chúng ta muốn quyền lực và uy 
thế có thê được sử dụng cách nào đó để cuộc sống trở nên 
giản dị, chăng có chỉ bất ngờ xuất hiện trong thang máy hoặc 
trong cặp hoặc ở bàn làm việc của chúng ta. 


QUYỀN LỰC THẬT ĐÁNG SỢ s 85 


Tuy nhiên, quyên lực ở nơi làm việc, giống như mọi thứ 
khác, rất là phức tạp, luân chuyền, và loạn động. Quyền lực 
không bao giờ ở yên một chỗ mà luôn chuyên dịch, biến 
đổi. Vài phút trước, khách hàng của chúng ta có tất cả quyền 
lực để ký hợp đồng. Nhưng khi ký xong, quyên lực chuyên 
đổi và chúng ta là nhà thầu chánh chịu trách nhiệm cho việc 
xây dựng một trung tâm thành phố đáng giá hàng trăm triệu 
đôla. Phút trước ta phải thương lượng một dịch vụ mua bán 
với khách hàng; phút sau họ lại phải hỏi ý kiến của chúng ta. 
Quyên lực chuyên đổi từ người này sang người khác; nơi nào 
quyền lực có mặt, nơi đó không thể có sự tiên định. Những 
gì chúng ta nói hoặc làm ngay thời điểm đó có thể có những 
hậu quả sâu rộng. Chúng ta hành xử như thế nào - cam kết, 
lên tiếng, giữ im lặng, hay chấp nhận rủi ro - có thể có tác 
dụng ngược lại, mà chúng ta và người khác phải gánh chịu. 
Quyền lực đòi hỏi chúng ta giải quyết công việc theo từng 
bước - một cách thăng thắn và không chút ngần ngại. Nó 
không có chỗ cho sự ca cẩm, viện dẫn lý do, làm thử, hay 
bốc đồng. Nó đòi hỏi chúng ta phải uyên chuyền, bản lĩnh, 
trình bày ý tưởng một cách chính xác, tạo lòng tin, lắng nghe, 
chia sẻ quyên hạn, thỏa hiệp, thuyết phục, và nhiều hơn thế 
nữa. Tóm lại, quyền lực đòi hỏi sự tự tin. Điều oái oăm là sự 
không thoải mái của chúng ta đối với quyền lực là chìa khóa 
khám phá sự tự tin bên trong ta. 

Nếu quán xét cảm giác không thoải mái của mình đối với 
quyền lực, chúng ta sẽ khám phá ra rằng nó không phải là sự 
bắt tiện hoặc sự yếu kém mà là một sự thôi thúc bên ngoài để 
ta chánh niệm ngay tại giây phút hiện tại. Thân ta đang gửi 
tín hiệu - kế cả khi chúng ta chỉ nghe từ quyên lực - trước 
mất có những rủi ro, ta cần cảnh giác, chính xác, và bản lĩnh. 


Y thức được sự lo lăng của mình, hơn là bât ngờ vì nó, 


86 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Sẽ giúp chúng ta sẵn sàng ứng phó. Chúng ta biết một cách 
bản năng rằng quyền lực đòi hỏi sự chú tâm của ta ngay thời 
điểm đó. Tim ta có thể đập nhanh, miệng đẳng, hay hơi thở 
của ta có thê bắt đầu dồn dập. Nhưng chúng ta không cần 
phải sụp đồ bởi sự đe doạ này. Sự bất ồn này là góc cạnh sắc 
bén của tính thông minh tươi mới của chúng ta, nó vực ta dậy. 
Bằng cách dừng lại một cách có chánh niệm, hít một hơi thở 
sâu và chỉ có mặt trong giây phút hiện tại, chúng ta sẽ khám phá 
ngay tại chỗ chính sự tự tin mà chúng ta đang tìm kiếm. 


Phương châm “Quyển lực thật đáng sợ” giúp chúng ta 
chú tâm đến trạng thái không thoải mái của mình đối với uy 
quyên, dù là của bản thân hay của người khác. Nhờ chú tâm vào 
trạng thái khó chịu này, tự động chúng ta trở nên tỉnh giác — có 
lẽ chưa thật ồn định, nhưng đã sẵn sàng rốt ráo và cảnh giác. 


Phương châm “Quyển lực thật đáng sợ” khơi gợi rằng 
trạng thái lo lắng đó không nhất thiết là một chướng ngại cho 
ta. Chúng ta không cần phải sắp xếp những gì chúng ta sẽ nói 
hoặc làm. Chúng ta chỉ cần hít một hơi thở thật sâu và bình 
tĩnh tiếp nhận gaI góc của trạng thái không thoải mái. Biết rõ 
như thế, chúng ta có thể tập kiềm giữ bản năng bộc lộ sự lo 
lắng của mình. Chúng ta có thể tập trì hoãn sự vội vàng muốn 
được thoải mái của ta. 


Chúng ta cho phép bản thân ở trong trạng thái không chắc 
chắn, rồi dựa vào nhận thức của ta về thời gian và tính chân 
thật để dẫn dắt chúng ta phải hành động như thế nào tùy 
theo tình huống. Thí dụ, lúc đi phỏng vấn để tìm việc, ta gặp 
người phỏng vấn dường như lo ra, không chú ý đến ta; thay 
vì bực bội với thái độ đó, ta duy trì sự chú tâm. Sau đó, theo 
bản năng có thể chúng ta xin ly nước, và một khoảnh khắc để 
sự kết nối giữa con người được mở ra. Hoặc khi đi giới thiệu 
sản phẩm, chúng ta phải ngồi chờ ngoài sảnh: Thay vì sắp 


QUYỀN LỰC THẬT ĐÁNG SỢ s 87 


xếp lại bài giới thiệu trong đầu, chúng ta dăn lo lắng, bình 
tĩnh lại, tận hưởng một cách chánh niệm giây phút nhàn Tôi 
ngắn ngủi đó - bình thường, đơn giản, và tươi mát. Hoặc nếu 
chúng ta gặp ai đó đầy quyền lực như tổng thống Hoa Kỳ, 
chúng ta không vội vàng nói những chuyện vặt vãnh, nhưng 
chúng ta có thê thực sự dăn lo lắng, giữ tâm chánh niệm, đề rồi 
bất ngờ khám phá ra rằng người kia có câu hỏi dành cho ta. 


Phương châm “Quyên lực thật đáng sợ” khuyên chúng 
ta cần phải nhìn lại, nêu như ta quá thoải mái với quyền lực 
của mình. Có thê chúng ta có quyền viết giấy phạt giao thông 
hoặc biên toa thuốc, tuyên bố phá sản hoặc chiến tranh, ký 
ngân phiếu phát lương hoặc ký hợp đồng cả tỷ đôla, nhưng 
trong mỗi giây phút chúng ta phải cảm thấy có chút bất an 
bởi quyền thế của chính mình. Thây tôi, Rinpoche Chogyam 
Trungpa, nỗi tiếng về việc làm cho bản thân ông và các học 
trò của ông luôn cảnh giác. Ông cho thiết kế một góc nhọn ở 
lưng chiếc ghế giảng sư để nhắc nhở bản thân hoặc bất kỳ ai 
ngồi vào đó rằng không nên dựa ngữa và buông lơi khi giảng 
Pháp. Theo quan điểm của ông, trạng thái bồn chỗn, lo lắng 
là một người bạn tốt mà chúng ta cần lắng nghe và tôn trọng. 
Dầu chúng ta phân phối quyền lực hoặc bị quyền lực chỉ 
phối, chúng ta nên đề cho sự lo lắng cảnh giác ta, giữ cho ta 
tươi mát và hành động phù hợp với trách nhiệm của ta. 


Cuối cùng, phương châm “Quyển lực thật đáng sợ” giúp 
ta làm quen với sự lo âu ở nơi làm việc, g1úp ta có sự chú tâm 
cao độ đề biết khi nào chúng ta cảm thấy lo lắng và lo lằng 
như thế nào. Bởi vì ngay tại đây, từ chính sự lo lắng như thế, 
mà chúng ta khám phá ra rằng bản thân ta có sự tự tin, bản 
lĩnh, và chính xác ngay trong giây phút hiện tại. 


LOẶO 





Z7 -10- 





HÃY H0ÀI NGHI 


Thường nếu chúng ta miêu tả bản thân mình là người 
hoài nghi, có nghĩa là chúng ta rất hay nghi ngờ người khác — 
khéo nhận ra sự đạo đức giả và những động cơ ích kỷ của họ. 
Thí dụ, chúng ta hoài nghi các vị giám đốc triệu phú, những 
công ty tuyên bố phá sản, các chính trị gia kêu gọi đạo đức 
trong phòng họp, thành viên ban quản trị tặng thưởng cho 
bản thân cả triệu cỗ phần khác nhau - danh sách này sẽ khá 
dài và không khó điểm danh họ. Là người hoài nghi, chúng 
ta thường cười khan một mình với câu “7i đã nói rồi mà” 
kín đáo hiện trên nét mặt của ta... Mỉa mai thay, nếu nhìn lại 
lịch sử, chúng ta sẽ thấy những người hoài nghi chính đáng 
không có tính cách tự mãn thiền cận như thế. Chắc chắn là 
họ nghỉ ngờ một cách quyết liệt - nhưng chủ yêu là chính bản 
thân, không phải kẻ khác. 

Các triết gia thuyết hoài nghi của cổ Hy Lạp đã dạy rằng 
để có được sự an bình trong cuộc sống, chúng ta không cân 
tìm đâu xa hơn là chính bản thân. Họ xem uy tín, quyên lực 
chính trị, giàu có vật chất, và sắc đẹp, là những thứ giả dối 
cám dỗ chúng ta tin vào dục lạc ngoại tại hơn là sự hài lòng 
nơi chính bản thân. Giống người tu khổ hạnh, người hoài 
nghỉ trở nên nổi tiếng vì không ngừng phơi bày những ham 
muốn tiềm ân đối với “hạnh phúc” vật chất. Nhiều người 
hoài nghi cố ý tự vạch trần bản thân để nghe lời chỉ trích 


90 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


nghiêm khắc của các vị thây và sông cuộc sông rât đơn giản 
- thường là quá độ. 


Các đệ tử của phái này tham gia vào những cuộc tranh cãi 
kịch liệt, khiêu khích nhau và thử thách nhau về sự cam kết 
từ bỏ sự thối rửa của lạc thú thế gian. Và dĩ nhiên, họ châm 
biếm cả xã hội Hy Lạp - thường xuyên với các vở hài kịch lỗi 
lạc ở những rạp hát đường phô. Trong khi người theo thuyết 
hoài nghi được đa sô quân chúng mên mộ trong thời cô Hy 
Lạp, nhưng họ cũng bị xem là hơi ngông cuông và là cái gai 
trong mắt xã hội. Các vở tuồng châm biếm trên đường phố 
của họ đã mang lại cho họ danh hiệu kynikos, hay “giống 
như chó” - những kẻ “hoài nghi”. Mặc dầu chỉ trích xã hội 
một cách cay độc, những người hoài nghi hết sức thành thật 
trước hết với việc không tự dối mình - kiểm soát động cơ của 
bản thân, chứ không chỉ của người khác. 


Noi gương những Người Hoài Nghi cô xưa, thì tính hoài 
nghỉ đầu tiên là đề tự vấn bản thân, không phải kẻ khác. Thay 
vì phán đoán sự đạo đức giả của người khác một cách tự 
mãn, chúng ta sử dụng sự thông minh bén nhạy của tính hoài 
nghi để nó trở thành chiếc la bàn đạo đức cho sự chân thật 
với chính bản thân. Sự nhắc nhở này khuyến khích chúng ta 
trước tiên cảm nhận được sự lo lắng của ta về công việc làm. 
Dĩ nhiên, các nguyện vọng của chúng ta đối với những việc 
như được cấp trên công nhận, được tăng thêm quyên hạn, 
hoặc được thăng chức, đều chính đáng. AI chả muôn thành 
công ở nơi làm việc. Tuy nhiên, tính hoài nghi, là để ta nhận 
ra bất cứ ham muốn nào có thê làm cho nguyện vọng của 
ta thành sai lệch. Chúng ta đã đồ bao công sức đề được cấp 
trên nhìn nhận? Chúng ta mong mỏi được gì sau đó? Chúng 
ta làm thế nào đề xử lý tốt quyền hạn của mình? Chúng ta có 
làm cho người khác cảm thấy thoải mái, hay chúng ta kiêu 


HÃY HOÀI NGHI s 9] 


căng, lạnh lùng? Chúng ta có cảm thấy xấu hỗ khi không 
được thăng chức mà người khác được? Tại sao? Khi phân 
tích một cách chính xác những mong ước và lo âu của chúng 
ta về sự thành công ở nơi làm việc, lâu dần chúng ta bắt đầu 
nhìn ra được những miếng môi giả tạo mà ta gán cho công 
việc, nghề nghiệp của ta. Giống như những Người Hoài Nghỉ 
thuở xưa, chúng ta từ từ tập không nhìn đâu xa hơn bản thân 
để tìm ra được giá trị cá nhân, cảm nhận về con người mình. 
Chúng ta tập nương tựa vào bản tánh chân thật của mình, tính 
hóm hinh, cởi mở và tâm thức chính xác, để được thành tựu 
và mang lại ý nghĩa trong cuộc sống. 


Theo thời gian tính hoài nghi lành mạnh của chúng ta trở 
nên bén nhạy và đáng tin cậy, một sự thông minh không cần 
aI khăng định và là cái thấy rõ ràng, thực tế và không sợ hãi. 
Chúng ta trở nên quen thuộc với những sự không chắc chắn 
ở nơi làm việc và sáng suốt trước những cám dỗ ở nơi đó: 
Sự chuẩn bị chu đáo cho một ông chủ có tính khí bất thường, 
một buổi giới thiệu sản phẩm hoàn hảo đề đánh trúng “điểm 
yếu” của khách hàng, một bản báo cáo tài chánh đầy đủ được 
viết đề làm nổi lên những điểm sáng và che giấu những mảng 
tối, hoặc chương trình quảng cáo việc làm đã thêu đệt một 
hình ảnh quyền rũ nhưng một chiều của công việc làm tương 
lai. Thay vì bị mua chuộc bởi những lời hứa hẹn mật ngọt và 
những bảo đảm giả dối, chúng ta chỉ cần quán sát kỹ hơn và 
xem xét bản chất chứ không phải bề ngoài, một việc không 
dễ làm nhưng là việc làm đúng đắn. Có được sự hoài nghỉ 
trong những trường hợp như vậy đòi hỏi sự thông minh cứng 
rắn, một tâm thức rõ ràng, chánh niệm, và một cá tính kiên 
định không dễ dàng bị mê hoặc bởi sự vừa lòng bề ngoài. 


Nhờ tánh hoài nghỉ, chúng ta có thê thấy tha nhân đôi 
khi cũng cô găng đê lợi dụng ta như thê nào. Vì chúng ta 


92 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


không dễ dàng tự lừa dối mình, chúng ta sẽ không dễ dàng 
đề kẻ khác lừa ta. Tính cách thận trọng với sự nhạy bén như 
thế không đòi hỏi chúng ta phải tỏ vẻ khinh khi hay xa cách 
người, mà ta chỉ cần sẵn sàng cảnh giác và thăng thắn với 
bản thân. Chúng ta có thể trung thực với bản thân một cách 
thô bạo mà không cần phải thô bạo với thế giới quanh ta. 


Điểm chính của tính hoài nghi là sự nhắc nhở nghiêm túc 
rằng không có sự thăng chức, ban thưởng, đồng lương, lương 
hưu, bổng lộc - không có hợp đồng sinh lợi, liên hệ thanh 
thế, “vỗ vai khen thưởng”, hoặc chức danh nảo - có thể mang 
lại cho chúng ta hạnh phúc lâu bền. Chúng ta có thể ngừng 
mong ước trúng số để khỏi làm việc, mà nên sống trung thực 
với bản thân. Vỏ bọc ngọt ngào, những bảo đảm giả dối, và 
những niềm vui nhất thời không bao giờ có thê thay thế cho 
sự thoải mái được sống như con người thật của mình, ở ngay 
nơi mình có mặt. Sự thăng thắn quyết liệt của chủ nghĩa hoài 
nghỉ không có chỗ cho sự thê chấp tính chân thật để tránh bắt 
trắc hay đề được an toàn. Trong ý nghĩa đó, tính hoài nghi, là 
một hành vi cao quý của sự trung thực và là một hành động 
can đảm của cá nhân. 


LOẶO 





-]1I- 





SUY GẪM VỀ TIỀN BẠC 


Bạn sẽ làm gì nếu tất cả tiền bạc, tài sản của bạn mất đi 
trong nháy mắt? Điều đó vẫn Xây ra hằng ngày đối với hàng 
ngàn người trên thế giới, vì thế quán tưởng, suy gầm về một 
điều có thê xảy ra như thế không phải là viên vông. Hãy thử 
tưởng tượng trong chốc lát rằng bạn không có việc làm, và 
cũng không còn đồng xu: Bạn sẽ làm gì? Cảm giác thế nào? 
Bạn có nhìn thế giới bằng con mắt thù hận hay thân thiện? 
Nếu phải ra sống bên lề đường, và trở nên vô hình đối với 
người đi trên đường, bạn sẽ phản ứng làm sao? Nếu bạn có gia 
đình, hắn là người thân của bạn cũng khó tránh khỏi khô đau. 
Một tai họa như thế sẽ hủy diệt bạn hay cho bạn thêm trí tuệ? 


Trở thành khánh kiệt và không thê làm tròn bổn phận của 
mình là điều chúng ta không muốn xảy ra cho bất cứ một a1. 
Nhưng khi quán tưởng, suy gầm như thế về của cải, tiền bạc 
: tưởng tượng răng, bỗng nhiên ta hoàn toàn không còn gì, 
phải đối mặt trực tiếp với cuộc đời, mà không có sự bảo vệ, 
che chở bằng tài sản - chúng ta có thể đạt được trí tuệ về nỗi 
sợ hãi khi kiếm sống. 

Khi quán tưởng như thế, hãy xem chúng ta phụ thuộc 
vào tiền bạc đến mức độ nào. Có tiền, chúng ta có nhiều lựa 
chọn: Có nhà, đi du lịch, nghỉ hưu sớm, được chữa trị bởi các 
bác sĩ giỏi, con cái chúng ta có thê đi học ở những trường 


94 ‹ TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


danh giá nhất. Không có tiền, dường như có quá nhiều rủi ro: 
Không có nhà, gia đình không được bảo đảm, sức khỏe, và 
ngay cả việc có được mâm cơm trên bàn cũng là điều không 
chắc chắn. Tiền bạc dường như đã chạm đến tận huyết mạch 
của ta: Đó là lòng ham sống. Nhưng nếu tài sản chúng ta biến 
mắt; hoàn cảnh đó có đánh gục ta hay ta có thể trở nên chín 
chắn hơn? Ngược lại, nếu có thật nhiều tiền, chúng ta có làm 
chủ cuộc đời mình không? Có hay không có tiền, chúng ta có 
trở nên một người hoàn toàn khác không? Quán tưởng về tiền 
bạc, của cải, giúp ta nghĩ đến những điều có thê xảy ra này. 


“Suy gẫm về tiền bạc” giúp ta khám phá ra tất cả những 
điều ta vẫn thường nghĩ về tiền, giúp ta mổ xẻ được những 
“nỗi lo sợ về tiền bạc”. Có thê là chúng ta có tiền, nhưng sợ 
mắt chúng: hoặc đã mất chúng, và tha thiết mong tìm lại 
được. Có thể chúng ta đang cần tiền, và đang lo lắng không 
biết làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn; hay chúng ta ra 
vẻ như có tiền vì hy vọng sẽ sớm có được một số tiền. Có 
thê ta có rất nhiều tiền và ta biết nhiều người cũng dòm ngó 
muốn có số tiền đó, hay chúng ta mặc cảm tội lỗi vì con cái 
chúng ta đã bị đồng tiền làm hư hỏng. Bằng việc cảm nhận 
mọi khía cạnh của đồng tiền — sự: lo lắng vật chất, nỗi bất an 
tinh thần, sự giải thoát, ngay cả nỗi lo sợ bị làm nô lệ của tiền 
bạc - chúng ta có thể trở nên thành thật hơn với bản thân về 
sự dính mắc hay e dè trước đồng tiền. 


Khi suy gẫm về tiền bạc, chúng ta có thể cảm nhận được 
cả hai mặt của đồng tiền: nó có thể đìm ta xuống mà cũng có 
thể đưa ta lên; đôi khi nó thật cám dỗ nhưng có lúc ta cũng 
ghê sợ nó; nó giúp ta thực hiện được nhiều điều mà đôi khi 
cũng làm trở ngại ta. Từ đó, ta có thê hiệu rõ hơn những 
nghịch lý của đồng tiền: Càng cần đến tiền, ta càng ít có nó; 
càng có nhiều tiền, ta càng muốn có thêm. Có người làm thật 


SUY GẪM VỀ TIỀN BẠC s 95 


nhiều mà kiếm chẳng được bao nhiêu tiền; kẻ khác đường 
như làm rất ít mà tiền vô như nước. Khi quán tưởng đến của 
cải, tiền bạc bằng cách đó, ta khám phá ra rằng tiền là một 
trong những nghịch lý của cuộc đời, khiến ta có cái nhìn rộng 
hơn về tính chất khó lường, hay thay đôi của đồng tiền và của 
cải vật chất. 

Khi SUY gầm về tiền bạc, của cải, chúng ta có thể cũng 
nên suy gâm về thế giới quanh ta. Một cặp vợ chồng nổi 
tiếng đưa nhau ra tòa vì không biết phải chia $120 triệu đô 
la như thế nào; hiện tại có bốn mươi tám ngàn đứa trẻ đang 
chết đói mỗi ngày, suốt hàng thập kỷ qua; các nước trên thế 
giới chi trả hàng tỷ đô la cho chi phí quân sự; bác hàng xóm 
lúc nào cũng dang tay giúp đỡ cho ngưỜi cơ nhỡ, dù chỉ với 
ít đồng tiền; những kẻ cướp của, giết người; công việc từ 
thiện và những kẻ khốn khó. Khi chúng ta khai triển quan 
điểm của mình về của cải, tiền bạc theo hướng đó, thì tiền 
bạc, của cải không còn là mối quan tâm của cá nhân nữa mà 
là phương cách đề ta có thê thấu hiểu thế giới quanh ta. 


Phương châm “S„y Gẩm về tiền bạc” giúp ta tự hỏi về 
sự hiểu biết của bản thân đối với đồng tiền. Thực sự có điều 
gì ở bên ngoài có thê mang đến cho ta hạnh phúc hay sự an 
toàn bền vững trong một thế giới luôn đồi thay không? Tiền 
bạc và của cải vật chất thực sự có đem lại lòng tin và niềm 
vui cho ta? Chắc chắn là chúng ta cần phải có tiền để trang 
trải cho những nhu cầu thiết yếu, nhưng không có tiền bạc 
nào có thể giúp ta, thí dụ như, làm giảm đi sự đau đớn của 
đứa con bệnh ung thư máu. Không có tiền bạc nào có thê làm 
cho cha mẹ ta chậm già đi hay trả lại cho ta tuôi trẻ. Tiền bạc 
cũng không giúp ta trở nên một người nghệ sĩ tài hoa hay một 
người bạn tốt; nó cũng không khiến ngọn gió trở nên mát 
lành hay bầu trời xanh trong hơn. 


96 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Có thê đồng tiền là một vấn đề hoàn toàn bao quát. hơn? 
Trong một cuộc hội thảo về “ Tài Sản và Giá Trị của nó ”„ một 
thành viên đã định nghĩa tài sản là có thật nhiều những gì có 
ý nghĩa nhất đối với bản thân. Khi quán tưởng tài sản theo 
quan điểm này, ta khám phá ra rằng chúng ta đang nói đến 
một vấn đề thật sâu xa: Đó là cảm giác an lạc của bản thân. 
Chúng ta có thể nào tìm lại được tài sản ban đầu của mình, 
hạnh phúc của chúng ta: Cảm giác tự tại về giá frỊ và sự giàu 
sang của ta đơn giản chỉ vì chúng ta hiện hữu? Chúng ta có thể 
sông trong thê giới luôn biến đổi và đầy áp lực này mà cảm thấy 
thoải mái - tự tin, đầy năng lực và hoan hỷ không? Nếu quán 
sát đến tận gốc rễ của đồng tiền, chúng ta phải tự hỏi mình một 
câu hỏi rất căn bản: Chúng ta có tự tại với cuộc sống của mình? 

Phát triển được một mối liên hệ có ý nghĩa đối với tài 
sản, tiền bạc là thử thách chính yếu của công việc. Chúng ta 
làm việc để thành tựu nhiều thứ; nhưng để được trả lương 
— bằng ngân phiếu, lợi nhuận, tài khoản, phí, tiền mặt, của 
cải vật chất - là chính. Dĩ nhiên, khi nói đến tiền bạc, cũng 
có nhiều điều dễ làm: Sự chính xác và cần trọng, cân đối tài 
khoản, trả các chỉ phí đúng thời hạn, đừng ăn cắp hay lường 
gạt, đóng thuế, giúp đỡ người khác khi có thể. Nhưng những 
vấn đề ĐAy Ø0, nghiêm trọng mà tiền bạc, tài sản có thể khiến 
ta phải đối mặt thì quan trọng hơn — và khi quán tưởng về 
chúng giúp ta quán sát chúng một cách rốt ráo. Chúng ta cảm 
nhận thế nào về đồng tiền? Cảm thấy bị đe dọa, ám ảnh, ngại 
ngùng, âu lo hay đễ chịu? Những cảm giác này nói điều gì về 
chúng ta? Chúng ta có đủ nghị lực để đối mặt với cuộc đời 
nếu ta thiếu thốn tiền bạc hơn hiện tại? Nếu thiếu thốn tiền 
bạc, ta có cảm thấy bất an hơn trong cuộc sống? Đó là những 
điều chúng ta cần luôn quán tưởng trong cuộc sống. 


xkk# 





, 12: 





LÚC NGUY CƠ, 
HÃY PHÁT HUY SỰ TĨNH LẶNG 


Trong tất cả mọi công việc làm đều có sự bắt trắc. Thí 
dụ khi tung một sản phẩm mới ra thị trường, khi bắt đầu 
một công việc mới, khi kê toa thuốc, hay ngay cả trả lời điện 
thoại. Mỗi ngày, trong từng giây phút, chúng ta đối phó với 
những ẩn số trong công việc bằng cách chấp nhận sự rủi ro. 
Đôi lúc tầm rủi ro nhỏ giống như khi nhận tắm ngân phiếu 
một trăm đôla: “Liệu tài khoản khách hàng có đủ để thanh 
toán hay ngân phiếu sẽ bị trả về?” Đôi khi mức độ rủi ro to 
lớn hơn như khi giải phẫu cấp cứu cho một đứa trẻ đang bị 
thương: “Liệu chúng ta chấn đoán thương tật có chính xác 
hay không? Chúng ta đã lấy ra hết tất cả ngoại vật hay còn 
thiếu sót gì không? Đường chỉ may có chặc không?” Sự bất 
trắc đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa, và chấp nhận rủi ro như 
là một trong những yêu cầu to tát trong công việc. 


Khi đối điện với sự khủng hoảng hoặc rủi ro trong công 
việc, chúng ta có xu hướng tránh né vào hai thái cực, hoặc 
hoang mang hoặc kiêu mạn. Đôi lúc chúng ta đánh giá thấp 
những rủi ro mà chúng ta đang đối mặt, không nhận ra được 
những nguy cơ trước mắt. Thí dụ, có thê chúng ta chịu trách 
nhiệm đầu tư tiền tiết kiệm cả đời của người khác vào các cô 


98 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


phiếu và chứng khoán. Hoặc có thê chúng ta là một vị giám 
đốc, chịu trách nhiệm điều hành, phát triển tài sản cho một 
đại công ty. Những quyết định của chúng ta trong vai trò đó 
tác động đến cuộc sống của hàng ngàn người. Nếu coi nhẹ 
những trách nhiệm như vậy, thì đó là một sự kiêu mạn cao 
độ. Việc đầu tư quá lố tiền của người khác vào các trương 
mục có nhiều rủi ro, hoặc với tư cách một giám đốc điều 
hành, áp dụng các quy luật kế toán theo chính sách “bên 
miệng hồ chiến tranh” đề củng cô các lợi nhuận ngắn hạn là 
quá điên rô, liều lĩnh. Việc quá tự tin như vậy khiến ta phán 
đoán sai tình huống một cách nghiêm trọng, đánh giá thấp 
những điều không lường được và những rủi ro. 


Trái lại, chúng ta cũng có thê đánh giá quá cao những rủi 
ro, phóng đại tầm quan trọng của chúng. Có thê nhân viên 
ngân hàng đó quá dè dặt trong việc đầu tư tiền của khách 
hàng, nên chăng có mấy lợi nhuận. Có nhiều cơ hội đề cân 
nhắc - các mảng thị trường có thành tích cao, nhiều quỹ đầu 
tư đủ loại để ngăn ngừa rủi ro một cách thận trọng - nhưng 
ông ta do dự: “Biết đâu ngày mái thị trường sẽ đổi hướng. 
Để tôi xem lại bảng cân đối kế toán lần nữa. Có thể tuân 
tới tôi sẽ chạy thử phần mêm dự đoán may/rủi thể nào cho 
các dự tính đầu tư này để xem chúng có thể thực hiện được 
hay không”. Hoặc vị giám đốc điều hành của chúng ta có 
thê chưa sẵn sàng để cạnh tranh mạnh mẽ khi đối diện với 
những áp lực thị trường. Có thể bà ta do dự trong viỆc đầu 
tư phát triển sản phẩm hoặc kỹ thuật mới đề bắt kịp đà thay 
đội. Thay vào đó bà mướn một công ty tư vẫn đề nghiên cứu 
về vấn đề rồi mới đưa ra kiến nghị. Bà sắp đặt một cuộc họp 
trong vòng ba tuần đề lắng nghe các ý tưởng mới và các kiến 
nghị. Khi chúng ta đánh giá quá cao các rủi ro, phóng đại 
chúng quá cỡ, sợ hãi về kết quả có thể xảy ra, thì chúng ta 
dường như bị đóng băng, và trở nên thiếu quyết đoán. Sự do 


LÚC NGUY CƠ, HÃY PHÁT HUY SỰ TĨNH LẶNG s 99 


dự hay thiếu tự tin như vậy thì quá nặng nề, trì kéo, khiến ta 
đánh giá quá cao những bất trắc, rủi ro. 


Để tránh sự cực đoan của kiêu mạn và do dự này, chúng 
ta trước tiên phải biết rõ ràng về những gì chúng ta đang đối 
mặt. Khi chấp nhận rủi ro, chúng ta cảm thấy mình có một 
loạt cảm xúc mạnh mẽ. Chúng ta cảm thấy bị hấp dẫn, kích 
động hoặc sợ hãi, hoang mang. Chấp nhận sự rủi ro càng lớn, 
thì cảm giác bị thử thách và phức tạp càng tăng lên. Tuy vậy, 
chúng ta không nên xem những cảm xúc mạnh mẽ này là 
những vấn đề hoặc điều khiến ta phân tâm. Đúng ra, chúng là 
bản năng tự nhiên, sự thông minh bẩm sinh của chúng ta, có 
thê giúp ta đối phó với sự không chắc chắn, nêu chúng ta biết 
làm thế nào để lắng nghe chúng. Nếu chúng ta cố phớt lờ, 
xem chúng như những chướng ngại khiến ta phân tâm hoặc 
lo lắng không cần thiết, thì có lẽ là chúng ta đã quá tự tin mà 
đánh giá thấp những rủi ro. Ngược lại, nêu chúng ta chú tâm 
quá nhiều vào các cảm xúc của mình, không ngừng trăn trở 
với những gì có thể xảy ra, ta sẽ sinh ra do dự, thiếu tự tin, 
và có thể đánh giá quá cao những rủi ro. Việc biết lắng nghe 
cảm xúc của mình một cách đúng đắn vào những lúc khủng 
hoảng hoặc bắt trắc để tìm hiểu tại sao chúng đòi hỏi sự quan 
tâm của ta, đòi hỏi tâm thăng bằng, thư thái. 


Để có được sự điềm tĩnh trong những giây phút căng 
thắng, chúng ta có thể áp dụng sự nỗ lực chánh niệm để 
buông bỏ - đột ngột chuyên sự chú ý từ các vọng tưởng đến 
ngay môi trường vật lý xung quanh. Bỗng nhiên trở thành 
có chánh niệm như thé, chúng ta khám phá ra một sự tĩnh 
lặng bản năng, một “không gian cảm xúc” của cái chưa biết, 
giống như mở cánh cửa vào một căn phòng xa lạ hoặc từ 
trên tầm cao phóng xuống nước. Khi ta chánh niệm trong 
giây phút ngay trước mắt, cơn lũ cảm xúc hỗn loạn sẽ không 


100 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


đòi hỏi sự chú tâm của ta như những tiếng nói ồn ào, náo 
loạn của đám đông. Thay vào đó, chúng tập trung và ôn định 
trong một cảm xúc vật lý, không rõ ràng, nhưng không kém 
phần mạnh mẽ - sự nhột nhạt nơi bụng, một cảm giác mềm 
mại mơ hồ nơi tim, hoặc sự mở rộng nơi thanh quản. Trái lại, 
các giác quan của ta, trở nên sống động khác thường. Tiếng 
chuông điện thoại nghe thật rõ ràng, chính xác. Sự ầm ướt 
hoặc mát mẻ của không khí không còn là nền ở phía sau nữa 
mà được trải nghiệm một cách đầy đủ. Chiếc cặp da quen 
thuộc cũ mòn bỗng trở nên sắc nét đến từng chỉ tiết. Chúng 
ta khám phá ra rằng các cảm xúc thực sự ra là những phản 
ứng tự nhiên của thân — bản năng, sẵn có và đầy thông tin. 
Và sự cảnh giác cho chúng ta sự chính xác và tự tin cần thiết 
để hành động. 


Khi chuyển sự chú tâm của chúng ta đến cảnh quan vật 
lý trong lúc khủng hoảng hoặc bắt trắc, ta sẽ nhận rằng các 
cảm giác kiềm chế quen thuộc đã biến mắt, đồng thời, nghịch 
lý thay, chúng ta cảnh giác và tự động ứng phó với các tình 
huống, với sự bình tĩnh, điềm đạm một cách đáng ngạc nhiên. 
Không gian đó có thể không thoải mái, vì không có những 
tắm biên chỉ dẫn (sigzpos/) của các cảm xúc quen thuộc hoặc 
những lời giải đáp đáng tin cậy, và bản năng tìm kiếm sự an 
toàn, sự kết thúc có thể trở nên khá mạnh mẽ. Tuy vậy, sự 
thực hành chánh niệm luyện tập cho chúng ta biết tạm dừng 
và nghỉ ngơi trong “sự tĩnh lặng của điều không quen thuộc”. 
Trong khoảng khắc đó, chúng ta chắng có gì để bám víu - 
chúng ta chỉ theo bản năng cảnh giác, bản lĩnh, và ứng phó 
theo tình huống. 

Khi vượt qua được ham muốn giải trừ các cảm xúc của ta 
và làm quen với sự tĩnh lặng này, chúng ta cuối cùng khám 
phá ra điều cơ bản để đưa ra các quyết định cứng rắn và mạo 


LÚC NGUY CƠ, HÃY PHÁT HUY SỰ TĨNH LẶNG s 101 


hiểm. Từ không gian rộng mở này, chúng ta có thê ghi nhận 
những âu lo và các cảm xúc mạnh mẽ của ta trong trạng thái 
cân bằng, để chúng giữ vai trò cảnh giác ta về những gì có 
thể xảy ra. Sự nhột nhạt nơi bụng có thê nhắc nhở ta gọi cho 
một khách hàng quan trọng trước khi quyết định một phương 
án đầu tư hệ trọng. Dường như tự nhiên chúng ta biết làm thế 
nào để tài trợ một dự án thầu đầy cạnh tranh. Chúng ta trải 
nghiệm một cảm xúc nhẹ nhỏm, một sự tĩnh lặng nơi thân, 
và chúng ta gọi điện, hoàn tất việc giao dịch. Hoặc một sự lo 
lắng không nguôi khiến chúng ta kiểm tra lần chót trước khi 
khâu lại vết thương nơi chân của bịnh nhân, và thật không 
sai, ta tìm thấy một mảnh thủy tỉnh nhỏ còn sót lại. Qua thời 
gian chúng ta khám phá ra rằng các cảm xúc và cảm giác nơi 
thân, thực ra không làm chúng ta phân tâm, mà chính chúng 
giúp ta quyết định, khiến ta đánh giá lại trực giác của ta một 
cách có chủ tâm và trân trọng. Chúng ta tập lắng nghe xuyên 
qua sự tĩnh lặng của cảm xúc, môi trường làm việc, các đối 
thủ cạnh tranh, và các đồng nghiệp của ta. 


Khi tập giữ được bình tĩnh trong môi trường không quen 
thuộc, ta khám phá ra rằng ta đang biểu lộ chính sự tự tin mà 
bấy lâu nay ta luôn tìm kiếm: Sự tự tin được dẫn dắt bởi bản 
năng và trí tuệ, hoàn toàn thoát khỏi sự bất an của trạng thái 
do dự hay sự kiêu căng mù quáng. 


Phát triển khả năng lắng nghe cảm xúc của thân tâm trong 
lúc bất trắc, căng thăng đòi hỏi chúng ta tập luyện thấu đáo 
các quy luật chánh niệm. Ngoài việc tọa thiền, phương cách 
hiệu quả nhất mà tôi sử dụng đề lắng nghe một cách sâu sắc 
trí tuệ của thân vật lý, được gọi là Sự Tập Trung (Foeusing), 
được Tiến sĩ Eugene Gendlin phát triên tại Đại Học Chicago. 


Tiến sĩ Gene và đồng nghiệp, tiễn sĩ Flavia Cymbalista, 
nhà kinh tê từ Đại Học Tự Do Berlin, đã bỏ rât nhiêu thời 


102 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


gian đào tạo, huấn luyện tôi trong việc lắng nghe ngôn ngữ 
của thân vì ngôn ngữ đó hướng dẫn, thúc đây ta tiễn đến các 
quyết định. Tôi tha thiết đề nghị các bạn nên học phương 
pháp tập trung này, vì nó là một dụng cụ sắc bén giúp ta có 
những quyết định tài chính khôn ngoan, giải tỏa sức sáng tạo 
bị đồn nén, giải quyết các xung đột, hoặc chỉ lắng nghe sâu 
sắc những gì thân muốn nhắn gửi đến ta. 


Phương châm, “Lúc nguy cơ, hãy phát huy sự tĩnh lặng”, 
không hứa hẹn một phép thần để giúp chúng ta có những 
quyết định quan trọng và chấp nhận rủi ro trong những tình 
huống khó khăn. Chúng ta cần phải thông suốt và thực tế. 
Chúng ta cần vượt qua khó khăn và sai lầm. Nhiều lúc chúng 
ta cân có can đảm về quyết định của mình, và có thê phải 
chấp nhận những rủi ro khiến cuộc sông của fa và người trở 
nên phức tạp hơn. Nhưng trên hết, chúng ta cần tin tưởng vào 
bản tính tự tin của mình để giữ được sự tĩnh lặng trong môi 
trường không quen thuộc, mà vẫn lắng nghe một cách sâu 
sắc và chính xác. 


33k 


1. Muốn biết thêm thông tin về phương cách này hãy vào www. 
AwakeAtWork.net. 





-13- 





TRAU DỒI TÂM LÝ “BỒN RỬA CHÉN” 


Tất cả chúng ta đều đã thấy những nhà bếp không sạch 
sẽ. Có thê ở đại học chúng ta hơi câu thả hoặc các bạn chung 
phòng làm lơ với những việc như thế, nên bếp của chúng ta 
trở nên là một nơi dơ bản và bề bộn. Hoặc có lần chúng ta 
dừng lại ở một quán ăn bên đường và bắt gặp người đầu bếp 
hắt hơi trên những miếng thịt đang được nướng. Phải nắn ná 
ở những nơi như thế có thể khiến chúng ta cảm thấy muốn 
bịnh và bất ôn. Chúng ta cảm thấy khó chịu bởi mùi thức ăn 
ôi chua, nền nhà nhơ nhớp, thùng rác đầy ắp và thức ăn bỏ 
ngoài tủ lạnh. Chúng ta cảm thấy muốn trốn chạy khỏi những 
điều sai trái trầm trọng như thế. 


Khi lau dọn một căn nhà bếp như thế, điều đầu tiên chúng 
ta phải làm là kiểm soát xem bồn rửa chén có được chuẩn bị 
cho việc này không. Chúng ta cần chắc chắn rằng mình có 
đủ xà-phòng, miệng rửa chén, và miếng chùi nhôm. Chúng 
ta sẽ chà sát bồn rửa chén và có thể đùng một ít thuốc tây để 
loại trừ vi khuẩn và ô nhiễm. Trong khi làm việc, chúng ta trở 
nên quen thuộc với bồn rửa chén. Chúng ta biết vòi vặn nước 
hơi lỏng, kệ đựng xà-phòng ở đâu, ống cống cũ thế nào. Có 
được một bồn rửa chén sạch thì rác rưởi, trạng thái bừa bộn 
trong bếp dường như bất ngờ trở nên dễ giải quyết hơn. Bất 
chấp mùi ôi chua và sàn nhà vẫn nhơ nhớp, chúng ta bắt đầu 
cảm thấy dễ chịu hơn. 


1044 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Biết chùi dọn bồn rửa chén là chúng ta biết đối xử với thể 
giới quanh ta tốt hơn. Chúng ta có thể chú tâm đến các chỉ 
tiết và chuẩn bị một bữa ăn. Khi nhà bếp hoàn toàn sạch sẽ, 
chúng ta có thể tạo ra một nơi tinh khiết cho mọi người ngồi 
ăn, chuyện trò, và sau đó dọn dẹp. Khi rửa rau củ, chùi thớt, 
cọ đĩa, và rửa từng cái dĩa muỗng, dao, nĩa với nước nóng, 
chúng ta cảm thấy dễ chịu, hài lòng với cái cảm giác mình đã 
làm mọi thứ tới nơi tới chốn, một cách tốt đẹp. Tâm lý bồn 
rửa chén này có thể là một phương cách để hiện diện trong 
thế giới này một cách hoàn hảo. 

Trau đồi tâm lý bồn rửa chén khích lệ chúng ta trong khi 
tìm kế sinh nhai, xem tâm giống như một bồn rửa chén. Thay 
vì giải quyết các vấn đề bằng cách sử dụng “tất cả mọi thứ 
trừ bồn rửa chén,” chúng ta nên bắt đầu với ““tâm lý bồn rửa 
chén”: Tươi mát, ngăn nắp, và đầy đủ. Đầu tiên chúng ta phát 
triển cách tiếp cận chính xác và rốt ráo với những điều cơ 
bản. Bàn làm việc của chúng ta sắp xếp có ngăn nắp không? 
Chúng ta có đễ dàng tìm thấy các vật liệu, dụng cụ, hồ sơ một 
cách chính xác không? Chúng ta có thực hiện những điều 
mình nói không? Chúng ta có chú ý đến quần áo, hành vi của 
mình không, và chúng ta có nói rõ ràng, chánh niệm không? 
Tất cả mọi thứ đều được đặt đúng chỗ không? Chúng ta có 
sạch sẽ, rõ ràng, và chính xác trong thế giới hỗn độn, phức 
tạp của nơi làm việc không? 


Khi trau dồi sự chính xác như vậy, chúng ta cảm thấy 
thiện lành, thoát khỏi sự nghi ngờ, phức tạp trong liên hệ đối 
với đồng nghiệp ở cơ quan. Chúng ta bắt đầu cảm thấy rất hài 
lòng khi hoàn thành công việc một cách tốt đẹp. Vì chúng ta 
cô găng làm việc một cách chu đáo, gọn gàng, đồng nghiệp 
tìm đến ta, không chỉ vì chúng ta có thể giải quyết vấn đề cho 
họ, mà vì chúng ta biểu lộ sự hoàn hảo một cách tự nhiên. 


TRAU DỔI TÂM LÝ “BỒN RỬA CHÉN” ‹ 105 


Chúng ta không ngán ngại những cái nồi, cái chảo hay tủ 
lạnh “công việc” nhớp nhúa. Đông nghiệp đánh giá sự tự tin 
của ta là đáng tín nhiệm, và đây nhiệt tình. 


Tâm lý bồn rửa chén tự nhiên sẽ khiến ta quan tâm đến thế 
giới và tìm được niềm vui trong việc hoàn thành công việc 
một cách tốt đẹp - không phải vì chúng ta muốn nhận lãnh 
trách nhiệm của người khác và cô gắng giải quyết tất cả mỌI 
vẫn đề của thế giới, nhưng bởi vì chúng ta mong muốn làm 
sạch thế giới, chứ không muốn để lại sự bừa bộn cho người 
khác. Những suy nghĩ đó không phải là viễn vông; chúng 
có tính cách bản năng, cá nhân giống như khi ta muốn giữ 
bản thân mình sạch sẽ, khoẻ mạnh. Thầy của tôi, Rinpoche 
Chogyam Trungpa, đánh giá cao tâm lý bồn rửa chén. Ngài 
khuyến khích chúng tôi tìm kiếm ' “tâm giác ngộ” trong, khi 
giải quyết những vấn đề rắc rối, quen thuộc trong cuộc sống. 


“Những thăng trầm” trong cuộc sống, như ông châm 
biếm gọi những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày, đòi 
hỏi chúng ta phải thấu triệt, tỉnh thức, và tươi mát, thể hiện 
sự cao quý và chân thành tự nhiên của chúng ta. Tâm điểm 
của việc trau dồi tâm lý bồn rửa chén là sự tôn trọng sâu sắc 
đối với cái thê giới đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta: 
Công việc làm của ta, và thế giới là nhà của ta và của nhiều 
người khác nữa. Sống đúng đắn, thấu triệt và tươi mát không 
phải là vấn đề. Đó chỉ là việc tự nhiên phải làm mà thôi. 


xkk 





, -14- 





HÃY TỬ TẾ VớI BẢN THÂN 


Trong công việc, chúng ta khá nghiêm khắc với bản thân. 
Người ta mong đợi ở chúng ta rất nhiều thứ, và để đạt được 
thành quả như mong đợi, ta phải chịu nhiều áp lực từ công 
việc. Chúng ta muốn được nhìn nhận là người có năng lực và 
khả năng - và rồi chúng ta phải sống đúng với nguyện vọng 
của chính mình. Thời gian biểu chật kín, những thử thách 
phức tạp, những quyết định mạo hiểm, và nhiều thứ nữa làm 
cho chúng ta làm việc với một tốc độ quá nhanh. Phương 
châm “Hãy tử tế với bản thân” khuyên chúng ta phải nhẹ 
nhàng một tí, phải chậm lại và đối xử với bản thân một cách 
đàng hoàng, tử tế. 

Cơ bản, việc tử tế với bản thân rất đơn giản như “uống 
một tách trà”. Chúng ta có thể thực hiện phương châm đó 
một cách thật cụ thể - dừng tay làm việc, thưởng thức một 
tách trà, ngửi nếm mùi hương, có thể nhâm nhi với một cái 
bánh ngọt hoặc một miếng bánh lạt với phô-mai. Chúng ta 
dừng lại, dành cho bản thân một khoảng khắc thư giãn, đề có 
thể tận hưởng thế giới quanh ta mà không phải bận tâm đến 
công việc. Dầu chỉ là một tách trà, hay bách bộ trong công 
viên, hay đôi giây phút bên bình nước mát, việc tử tế với bản 
thân sơ đẳng nhất cũng tạo cho ta cơ hội để rời khỏi nhịp độ 
làm việc, và tận hưởng những niềm vui đơn giản khi chúng 
ta còn sống trên đời. 


108 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Tử tế với bản thân cũng khích lệ chúng ta xem công việc 
làm như là con đường tâm linh hơn là tắm thẻ ghi điểm. 
Chúng ta sẽ đạt được những thành quả to tát ở nơi làm việc. 
Quan trọng không kém, là chúng ta cũng sẽ sai phạm - một 
số lỗi nhỏ, có thể sửa chữa và một số lỗi khác nghiêm trọng, 
khó xử lý. Thừa nhận, ghi nhớ các lỗi lầm và sai trái của ta 
ở nơi làm việc là một phần của cuộc chơi. Nhưng không nên 
quá quan tâm đến việc ghi điểm tốt xấu. Khi công việc làm 
trở thành con đường tâm linh của chúng ta, thì ta thừa nhận 
rằng công việc làm là một bãi chiến trường, rằng chúng ta sẽ 
sai phạm, và những lỗi lầm đó đóng một vai trò quan trọng 
trong quá trình học hỏi của chúng ta. Tử tế với bản thân có 
nghĩa là chúng ta không cần phải tự hành hạ bản thân vì sai 
sót trong việc đánh giá, sai lầm chính trị, hoặc sơ sót trong 
công việc. 

Chúng ta đang trên con đường huân tập tỉnh thức trong 
công việc như thế nào, và các lầm lỗi của chúng ta là những 
bài học quan trọng. Thay vì nghiêm khắc với bản thân vì lầm 
lỗi, sự tử tế với bản thân giúp chúng ta có cái nhìn mới, tiếp 
thu bài học, và tiếp tục tiễn bước - làm thoáng mắt thế giới 
trên từng bước ta đi. Khi nghiêm khắc với bản thân, chúng ta 
không tránh khỏi nghiêm khắc với người khác. Việc tử tế với 
bản thân đem lại sự thông thoáng cho tất cả mọi người xung 
quanh: đồng nghiệp, bằng hữu, và gia đình. 

Cuối cùng, tử tế với bản thân giúp chúng ta thư giãn. 
Không phải là ngồi phè phỡn hút thuốc, uống rượu, dù điều 
này cũng có thê làm được vào đúng lúc và đúng chỗ. Thư 
giãn trong ý nghĩa là chúng ta có thể buông bỏ gánh nặng 
trong việc chấp chặt vào quan điểm của mình. Lúc bị áp lực, 
chúng ta có thể thấy bản thân trở nên bảo thủ, cứng nhắc - có 
thê xem bản thân hơi quá quan trọng. 


HÃY TỬ TẾ VỚI BẢN THÂN s 109 


Có thê chúng ta phải kiên định trong việc thay đổi thời 
hạn hoặc trong việc thay thế một thành viên trong dự án, 
người đang nôi giận và đồ lỗi cho chúng ta gây ra bao vẫn 
đề trước mắt. Phương châm “Hãy tử tế với bản thân” khuyên 
chúng ta nên bỏ gánh nặng duy trì quan điểm xuống. Chúng 
ta có thê thư giãn, lắng nghe và thích ứng — có mặt trong mọi 
hoàn cảnh dù nó dây dưa, phiền toái. 

Tử tế với bản thân có nghĩa là bất cứ khi nào công việc - 
và cuộc sống nói chung - không xảy ra theo ý muốn, chúng 
ta có thể ngừng lại, bỏ những gánh nặng xuống, tự ban cho 
mình “tách trà”, và tự nhủ rằng chúng ta không chỉ đang làm 
việc mà là đang tỉnh thức trong công việc. 


LOẶO 





N_ x 





HÃY Cởi MỞ 


Khi tỉnh thức trong công việc, chúng ta giải quyết những 
vấn đề hằng ngày từ một tâm lý đơn giản nhưng hiệu quả: 
Trạng thái tâm lý cởi mở. Không cần chuẩn bị, chúng ta luôn 
chánh niệm, sẵn sàng, chính xác trong hành vi, biết rõ các 
cảm xúc và phản ứng bản năng của chúng ta. 


Thân tâm và môi trường chung quanh đồng bộ hóa với 
nhau và công việc làm của chúng ta trở nên vừa là một nghệ 
thuật vừa khoa học, liên tục và có kế hoạch, thư giãn và khắc 
nghiệt. Khi có thái độ cởi mở trong công việc làm, chúng 
ta cũng khám phá ra rằng môi trường làm việc của chúng 
ta không thê bị xem thường. Nơi chúng ta đang hiện diện 
không phải chỉ là phong cảnh thoáng qua, có thê dời đối và 
dường như chỉ có tính cách không gian hai chiều. Bàn làm 
việc, dụng cụ, khách hàng và đồng sự, bàn ăn trưa và thang 
máy, tất cả đều chia sẻ và thể hiện sự thông minh sống động, 
đan xen với nhau trong từng giây phút và trong tất cả các 
phương hướng. Chúng ta khám phá ra rằng không chỉ chúng 
ta cởi mở mà khung cảnh làm việc cũng cởi mở như thế: 
Sống động, hấp dẫn, và vui tươi một cách kỳ lạ. 

Nhận ra được sự cởi mở hỗ tương này là điều có thể xảy 
ra một cách tự nhiên, không đòi hỏi bất cứ kỹ thuật nào khác 
hơn chỉ đơn giản là chính mình. Hãy nhìn một chiếc lá rơi 


112 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


xuống vệ đường hoặc làn hơi nhẹ nhàng toả lên từ tách cà- 
phê nóng có thể lập tức phơi bày sự bao la của cuộc sống. 
Thỉnh thoảng, nhất là khi giai điệu và tốc độ công việc làm 
dường như chậm lại, chúng ta có thể có tình nhắc nhở bản 
thân phải tỉnh thức: Đề cởi mở và thừa nhận sự thông thoáng 
của không gian nơi làm viỆc. 


Vào bất cứ lúc nào trong ngày chúng ta có thể cởi mở 
với bản thân bằng cách sử dụng bốn bước đơn giản mà tôi 
sẽ bàn đến dưới đây: 1. Chú ý, dừng lại, và hít thở. 2. Thừa 
nhận sự cởi mở hỗ tương. 3. Quay lại với công việc. 4. Duy 
trì sự cởi mở. 

CHÚ Ý, DỪNG LẠI, VÀ HÍT THỞ 


Trạng thái cởi mở bắt đầu bằng sự dừng tâm lại. Chúng 
ta có thê làm được như thế bằng cách chú tâm, chánh niệm 
vào bất cứ thứ gì. Thí dụ, chiếc giầy sút dây; ông chủ vừa 
bước nhanh ra cửa; màn ảnh máy tính đang nhấp nháy; chó 
sủa. Rồi bỗng nhiên ta nhận thấy rằng thế giới của chúng ta 
đang diễn ra một cách đơn giản và đầy năng lượng. Hãy ghi 
nhận rằng sự ngay tức thì khiến tâm ngừng bặt mọi nghĩ suy. 
Những khoảng khắc đó là dấu hiệu cho chúng ta thư giãn 
nhiều hơn, chậm lại nhiều hơn. Một khi chúng ta dừng lại 
và ghi nhận giây phút tức thời, tự nhiên chúng ta bất động. 
Dường như có một sự mời gọi nhẹ nhàng để lưu luyến - một 
cảm giác yên tĩnh rằng không có gì đề làm, không có nơi nào 
phải đến. Thường chúng ta lướt qua sự dừng lại này. Vì lo 
lắng hoặc do thói quen, vì mù quáng hoặc chỉ muốn nhanh, 
chúng ta không nhận ra sự mời gọi chúng ta dừng lại, nên 
chúng ta nhanh chóng bị bút ra khỏi trạng thái tức thì này, 
để lâm bâm một mình hay lại bị một công việc khác thu hút. 
Nhưng trong trường hợp này, chúng ta chủ tâm ghi nhận giây 
phút lắng đọng bằng cách hít một hơi thở dài, chậm và sâu. 


HÃY CỞI MỞ s l 13 


THỪA NHẬN SỰ CỞI MỞ HỖ TƯƠNG 


Khi dừng lại hít một hơi thở, chúng ta chấp nhận lời mời 
gọi kéo dài cảm giác yên tĩnh của việc chỉ có mặt ngay trong 
hiện tại. Kéo dài khoảng khắc đó - dù chỉ trong tích tắc- có 
thể là giây phút rất riêng tư và cảm động. 


Sự tỉnh giác của ta vừa nhạy bén, vừa có sự ấm áp yên 
tĩnh rất riêng tư - một sự tỉnh giác êm đềm. Dựa trên một 
quan niệm như thế, chúng ta thừa nhận một cách rõ ràng 
rằng ta không còn quay lưng lại với thế giới. Những lo toan 
bên trong, tốc độ công việc, những lo âu và cách chữa cháy, 
không còn phủ trùm ta trong giây phút đó; chúng ta chỉ biết 
cởi mở, và bất ngờ thay thế giới này cũng thông thoáng theo. 
Nó thông thoáng đến mức không còn như chúng ta từng nghĩ 
tưởng, đến mức mà kinh nghiệm vượt xa hơn người quán 
sát và người bị quán sát, chúng ta và nó, trước và sau. Trong 
khoảng khắc, chúng ta có thể thoáng thấy cái bao la của sự 
tỉnh thức. Và rồi chúng ta nhẹ nhàng ghi nhận sự cởi mở này, 
như thê bên trong ta, ta đang lặng lẽ chắp tay và cúi đầu chào 
với sự tôn kính. Ngay khoảng khắc đó, chúng ta còn có thể 
rất may mắn khi nhận ra sự cởi mở đó như một người bạn 
cũ, lâu năm. 


QUAY LẠI VỚI CÔNG VIỆC 


Sau khi thừa nhận sự cởi mở hỗ tương này, chúng ta 
hướng sự chú tâm vào công việc làm trước mắt; đúng như ta 
nói “quay lại làm việc.” Chúng ta làm điều này không phải đề 
phủúi bỏ hoặc làm ngơ với sự cởi mở mà là tránh đóng khung 
nó. Khi kéo dài việc ghi nhận sự cởi mở quá lâu, chúng ta có 
thể phạm sai lầm trong việc củng có kinh nghiệm của chúng 
ta, biến cởi mở thành đối tượng của sự hiếu kỳ hơn điều nó 
thực sự là: Ngay giây phút này hoàn toàn giải thoát khỏi bất 


114 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


cứ thời hạn hay bất cứ sự lo lắng nào. Khi quay lại với công 
việc, chúng ta buông bỏ bất cứ sự bám víu nào vào sự trải 
nghiệm cởi mở và đề bản thân tự do giải quyết công việc tuỳ 
theo các tình huống. 


Đôi khi chúng ta có thể duy trì sự cởi mở sau khi quay 
lại với công việc: Thân, tâm, và hành của ta vẫn ăn khớp với 
nhau, và chúng ta giải quyết công việc với sự tỉnh thức cao 
độ mà không có bất cứ sự ngại ngùng, do dự nào. Đôi khi 
chúng ta cũng có thể bị tốc độ công việc và sự phấn khích 
làm chúng ta lo ra. Suy tư về những lời bình luận cũ, vội vã 
lướt qua giây phút hiện tại, làm ta quên đi sự cởi mở. Cách 
nào cũng tốt - chúng ta chỉ cần quay lại với công việc. 


DUY TRÌ SỰ CỞI MỞ 


Duy trì sự cởi mở không phải là để đạt được cái gì đó, 
để cố gắng có mặt trong giây phút hiện tại càng lúc càng 
lâu. Đúng hơn, duy trì sự cởi mở là cảm kích răng sự cởi mở 
xuất hiện, đù chúng ta có nhận thấy nó hay không. Với thời 
gian chúng ta hiểu thêm rằng sự CỞI mở không phải là một 
lựa chọn mà ta có thê tắt hay mở giống công tắc đèn, mà nó 
là trạng thái của sự sống. Chúng ta có thê xao lãng, quên, 
chìm đắm trong cơn giận đữ hay lo lắng, hoặc đơn giản chỉ 
là lơ đãng không đề ý đến giây phút hiện tại, nhưng chúng 
ta không thể trốn thoát được giây phút ấy. Khi chân ta còn 
chạm đất và đầu ta vẫn còn quay bên phải và bên trái; chúng 
ta không thê trốn tránh những thứ đó. Giây phút hiện tại vẫn 
rộng mở dù chúng ta có quan tâm đến nó hay không. Như 
thế, chúng ta phải duy trì sự cởi mở, vì ta không có chọn lựa 
nào khác. Dĩ nhiên, điều này nghe có chút quá dễ thương 
-quá giống một công án: “Quý vị hãy duy trì sự cởi mở kể cả 
khi quý vị là người không cởi mở. Sự cởi mở xảy ra kể cả khi 


HÃY CỞI MỞ s l5 


quý vị chỉ biết thu mình”. Làm người hoài nghỉ về những việc 
như vậy rất có lý: Chúng ta không bao giờ nên mua vật dụng 
mà không thử trước. Nếu chúng ta nghi ngờ một điều như 
thế này — rằng chúng ta không có chọn lựa nào khác hơn việc 
duy trì sự cởi mở ngay cả khi chúng ta khép kín - chúng ta có 
thể làm một bài thử nghiệm đơn giản: Dừng bặt suy nghĩ, ghi 
nhận màu mực đen trên trang giấy trăng này, hãy hít một hơi 
thở chậm và dài, và chỉ ghi nhận bắt cứ điều gì xảy ra sau đó. 


33k 


PHẦN BA 
GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI 





CHẤP NHẬN KẺ ĐỘC ĐOÁN s 119 


Mười một phương châm trong phần ba này có thể giúp ta phá 
tan bắt cứ sự đối kháng hay oán hờn nào có thể nảy sinh giữa ta 
với các bạn đông nghiệp, đồng thời chúng cũng giúp ta có phương 
cách làm việc, giao tiếp với người khác một cách sáng tạo, thiện 
xảo và lịch sự. 


: Chấp nhận kẻ độc đoán 

. Hòa giải trước, đối đầu sau 

. Không đồ lỗi cho người 

. Thực hành “không khoa trương” 

. Trau dồi nghệ thuật giao tiếp 

. Tránh sự tử tế không đúng chổ 

. Quán niệm sáu sai lẫm 

. Phát triển bốn tự tại 

. Ai cũng muốn thành công 

. Đối xử với người như khách 

. Nhìn từ trái tim. 

Khi áp dụng các phương châm trên vào trong công việc hàng 
ngày, chúng ta thấy rằng việc không chấp nhận những xung đột 
không thể tránh của con người trong công việc chỉ làm cho các 
vấn đê trầm trọng hơn, khiến công việc của ta kém hiệu quả, lãng 
phí, và có thể tạo ra chính những xung đột mà ta tìm cách tránh. 
Khi buông bỏ các định kiến về bản thân - địa vị, thân thế, quyên 
lực - là chúng ta cho pháp mình trở niên cởi mở với các Xung đội, 
chịu tìm hiểu thay vì chống đối, uyển chuyển thay vì cứng ngắt, 
sáng suốt thay vì cứ “khư khư”. Mười một phương châm trong 
phân “Giao Tiếp Với Người ” đê cập tới những người mà ta gặp 
nơi làm việc - đồng nghiệp, khách hàng, nhà Cung Cấp, người quản 
lý và thuộc cấp - tất cả đều là những bậc thầy tâm linh, giúp cho 
ta có chánh niệm, tỉnh giác trong công Việc. Như vậy họ là những 
người đáng cho ta tôn trọng và biết ơn sâu sắc. 


333k 





Nz_ s 








CHẤP NHẬN KẺ ĐỘC Đ0ÁN 


Trong công việc người ta đễ nỗi nóng một cách bất thường. 
Vì nhiều lý do, chúng ta có thê cảm thấy bị xúc phạm hay bị 
chọc giận bởi các bạn đồng nghiệp: Chẳng hạn khi họ công 
khai nhận lãnh lời khen về một công việc do người khác làm; 
hay một khách hàng khó tính không bao giờ hài lòng; một 
nhà cung cấp luôn có đầy đủ các lý do chính đáng để không 
giao hàng đúng hẹn; hoặc tồi tệ nhất là một ông chủ độc đoán 
và không biết lỗi. Ta có thê cảm thấy bị tổn thương bởi các 
thái độ đó, nên khó kiềm chế cảm xúc, và thường hoàn toàn 
bị điên đảo bởi những sự xúc phạm không đáng gì đó. Đôi 
khi đồng nghiệp của chúng ta cũng có vẻ như là một kẻ bạo 
ngược, có khả năng làm ta bực bội, mất ngủ. 


Khi bị những người bạo ngược tạo áp lực, chúng ta 
thường có găng tự khắng định rằng chủng ta không có lỗi, 
răng chúng ta không đáng bị xúc phạm và bị đối xử bất công 
như vậy. Chúng ta có thê tâm sự với người phối ngẫu hay bạn 
bè về việc chúng ta đã bị đối xử như thế nào. Nhưng càng phản 
kháng, sự xúc phạm dường như càng trương phình; chúng ta 
càng đề ý đến người bạo ngược, kẻ ấy càng quấy nhiễu ta. 


Chúng ta có thê thấy là mình cũng tìm cách trả đũa lại, 
băng cách nhân nhịn chờ cơ hội đê năm tóp được những 
mánh khóe gian xảo của kẻ bạo ngược. Trong thời gian đó, 


122 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


chúng ta làm việc của mình với tâm trạng không thoải mái, 
luôn cảnh giác, lo tự bảo vệ và không an vui. Những kẻ bạo 
ngược, càn bướng luôn có cách làm cho chúng ta không thể 
thấy thoải mái với chính bản thân. 

Khi quan sát họ kỹ hơn, ta khám phá ra rằng những kẻ bạo 
ngược kia chỉ phản chiếu chính những nỗi lo sợ và sự thiếu 
tự tin của ta. Chính những hoài nghỉ và lo lắng của chúng ta 
đã biến các tương quan đây thử thách thành các tình huống 
gây đe doạ cho ta. Thực ra, các thái độ bạo ngược, càn bướng 
chỉ là những điều kiện làm việc thiếu tổ chức bình thường 
nhưng đã bị khuếch đại do sự thiếu tự tin của ta. Vì chúng ta 
lo âu về khả năng mắt việc làm, nên một người xếp quá quắt 
trở nên có quyền lực đáng kế đối với chúng ta - trở thành một 
“bạo chúa”. Vì chúng ta e ngại về khả năng có thê bị đánh giá 
là vô tích sự, nên người đồng nghiệp hay khoe khoang gây áp 
lực đáng kê cho ta — trở thành một “bạo chúa". Vì chúng ta lo 
lắng đến khả năng không thê kiểm soát công việc của mình, 
nên vị khách hàng đặc biệt đường như đang nắm tương lai 
của ta trong tay họ - trở thành một “bạo chúa”. Các hành động 
bạo ngược, càn bướng là những lời kêu gọi thăng thắng để ta 
nhìn vào kiếng và quán sát sự tìm kiếm vô vọng của ta về sự an 
toàn trong một nơi làm việc không đảm bảo. 


Nhận thức được rằng, thực ra, chính ta đã cho phép người 
khác biến thành “bạo chúa” của mình — rằng chính những 
niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của chúng ta đã cung cấp nhiên 
liệu cho quyền lực của họ đối với ta — là điều cơ bản để lấy 
lại sự cân bằng cho ta. Trong truyền thống Phật giáo, việc 
gặp được những người khó chịu, càn bướng như vậy là điều 
đáng mừng. Bất kỳ hoàn cảnh sống nào mà có thể phơi bày 
sự bất an trong ta, được coI là một món quà đáng chào đón 
và khám phá. 


CHẤP NHẬN KẺ ĐỘC ĐOÁN s 123 


Nhưng ta có thê hỏi: “Tại sao tôi phải kết giao với những 
người thô lỗ như vậy? Tại sao tôi phải chào đón một mớ hồ 
lồn như thế vào cuộc đời tôi?” Nhưng việc chấp nhận kẻ bạo 
ngược, càn bướng không cần phải khó chịu đến vậy. Một 
nhiệm vụ như vậy, trong cốt lõi của nó, có thê rất đơn giản 
và trực tiếp. Đề chấp nhận được kẻ bạo ngược, chúng ta phải 
sẵn lòng buông bỏ sự tự vệ, đối kháng bên trong - dù chỉ 
trong khoảng khắc - và trải nghiệm với các “bạo chúa" của 
mình mà không có thành kiến hay định kiến. Thường những 
kẻ bạo ngược khiến chúng ta càng bám chặt vào quan điểm, 
luận cứ của mình. Họ điều khiển ta bằng cách làm cho ta 
chấp chặt và tự chống chế cho bản thân. Nhưng ở đây chúng 
ta phải làm ngược lại; ta buông xả thay vì chấp chặt. Bằng 
cách đột nhiên thay đổi tâm tính, là cách chúng ta có thể tước 
đoạt vũ khí của các “bạo chúa”. Nỗi bất an bên trong ta không 
còn tạo thêm sức cho kẻ gây sự với ta, nhưng lại cho ta cơ hội 
đề nhận nhìn một tình huống một cách rõ ràng hơn. 


Một giám đốc phòng kinh doanh sau khi tham dự một 
khóa học về Tỉnh Thức Trong Công Việc đã nói với tôi: 
“Hãy chấp nhận những kẻ độc tài, càn bướng, nghe thật hay. 
Nhưng tôi không thể thẳng thắng với xếp của tôi. Ông ta quá 
hung hăng, thường la hét, hạch sách nhán viên trong các 
buổi họp, không ai dám đối đâu với ông ta. Tôi dám chắc là 
ông ta sẽ đuổi cô tôi ngay tại chỗ nếu tôi nói thẳng những 
nghĩ suy trong đầu một cách công khai, thẳng thắng”. 


Đó chính là điều khiến ta sợ những kẻ độc đoán. Nếu ta 
thực sự đối đầu với họ, thì khác nào ta chọc cho họ nổi cơn 
thịnh nộ, ta đâu muốn thế! Nhưng đối đầu với họ như thế 
thực sự không cần thiết. Chấp nhận kẻ bạo ngược, độc đoán 
không có nghĩa là đột nhiên chúng ta tuôn xả tất cả mọi bực 
tức dồn nén đối với họ ngay trước mặt mọi người. Trái lại, 


1244 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


việc đó bắt đầu chỉ bằng một nỗ lực đơn giản bên trong ta. 
Tôi chỉ đề nghị như thế này: “Trong cuộc họp lần tới, hãy 
buông bỏ đi tắt cả mọi định kiến của bạn về ông chủ của 
mình, dù chỉ trong chốc lát, và chỉ cần có mặt trong phòng 
họp. Hãy quan tâm, đề ý đến những gì đang xảy ra. Hãy chấp 
nhận hoàn cảnh”. 


Vài tuần sau, vị giám đốc này lại nói với tôi sau buổi học: 
“áng, tôi đã nghe theo lời khuyên của ông. Tôi đã buông 
bỏ sự bắt mãn đổi với ông chủ của tôi, dù trong chốc lát, tại 
một cuộc họp nhân viên và chỉ quan sát. Thật đúng vậy, trong 
những giây phút đó, tôi không hề bận tâm tới việc người đó 
là một thằng ngốc, và tôi có thể quán sát những gì thực sự 
xảy ra”. 

Tôi hỏi “Bạn đã thấy gì?” 

“Vâng, đầu tiên là ông ta có vẻ rất vội vã - dường như ông 
cần phải đi đâu đó. Ông ta không lắng nghe và có vẻ đang bị 
phân tâm. Ông ta có vẻ rất bực bội trong buổi họp, ít nhất là 
nó giống như thê trong mắt tôi”. 


“Còn những người khác trong phòng thì sao - chăng hạn 
như các vị quản lý kinh doanh? Cô đã nhận thây gì?” 


“Trước kia tôi không thực sự để ý đến điều này, nhưng 
họ chỉ có mặt lấy lệ. Tất cả mọi thứ dường như quá giả tạo, 
không thành thật. À, tôi cũng nhận thấy rằng họ đã ém nhẹm 
rất nhiều tin tức tốt lành. Một trong những người cộng sự của 
tôi có tình tránh báo cáo với tất cả chúng tôi về một thành 
tích bán hàng mà anh ta vừa thực hiện được. Tôi ngộ ra rằng 
ngay cả nói đến những tin tốt lành cũng trở nên quá nguy 
hiểm. Và cô quản lý kinh doanh giỏi nhất của tôi cũng tỏ vẻ 
chán chường. Bắt chợt tôi nghĩ hay cô đang tính chuyện tìm 
việc làm chỗ khác”. 


CHẤP NHẬN KẺ ĐỘC ĐOÁN s 125 


“Thế thì cô đã học được điều gì?”, tôi hỏi. 

“Chắc chắn là ông chủ của tôi vẫn còn khiến tôi căng 
thắng. Nhưng tôi có thể buông xả, để quán sát sự việc mà 
không lo lắng, ít nhất là trong chốc lát. Tôi đã không quan 
tâm đến nhiều điều: Các vị quản lý quá kín kẻ, các thông tin 
tốt lành cũng không được nói ra, và cô quản lý kinh doanh 
giỏi nhất của tôi thất vọng trước tất cả mớ hồ lốn này”. 


Người giám đốc kinh doanh này đã học được rằng việc 
chấp nhận kẻ độc tài, càn bướng chỉ là một sự thực tập đơn 
thuần về việc tìm hiểu điều gì đã gây áp lực cho cô. Điều gây 
ngạc nhiên là “bạo chúa” của cô đã bị tước đoạt vũ khí — dù 
chỉ trong chốc lát. Các hiệu ứng tiêu cực của chính sự lo âu 
của cô đã tan biến và cô có thể thấy một hình ảnh rõ ràng hơn 
về những gì đang thực sự xảy ra - đối với bản thân cô, ông 
chủ cô và nhóm kinh doanh bán hàng của cô. 


Khi tập chấp nhận những kẻ quá quất lần này tới lần 
khác, dần dần ta sẽ trở nên thoải mái nhờ biết buông bỏ sự 
bất an của ta đối với những kẻ khiến ta bực bội. Chúng ta sẽ 
phát hiện ra rằng phần lớn những điều khiến chúng ta không 
vừa ý là do ta tự tạo ra. Việc một đồng nghiệp không chào 
hỏi ta, không có nghĩa là họ muốn xúc phạm ta. Nếu tìm hiểu 
kỹ hơn ta sẽ biết rằng cuộc sống riêng tư của người ấy đang 
rôi bời, ông ta sắp phải ly dị. Vì thế người đó đi làm với tâm 
trạng buồn nản — chứ không phải bất lịch sự, thô lỗ. Việc cô 
nhân viên mới hay ngất lời trong các cuộc họp không phải là 
vì cô thiếu lễ độ. Nếu xét kỹ hơn ta sẽ thấy rằng chăng qua 
là vì cô ấy khớp sợ, và vụng về khi cố gắng thích ứng với 
hoàn cảnh. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy rằng nhiều cách hành 
xử trong công việc bị đánh giá là xem thường, coi khinh thì 
không đúng là như vậy chút nào. 


126 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Biết chấp nhận người càn quấy sẽ giúp cho trí thông minh 
và lòng tự tin của chúng ta thêm sắc bén, đem đến cho ta 
nhiều hiệu quả và ta trở nên linh hoạt hơn. Theo thời gian, sự 
bất an của chúng ta đối với những kẻ càn bướng sẽ tan biến, 
nó được chuyên đổi thành sự quan tâm nhạy bén. Tại sao cô 
đồng nghiệp của ta phải tự xấu hỗ trước đám đông vì đã nhận 
điểm cho những việc cô không có công? Điều gì đã xảy ra 
trong cuộc đời của ông xếp khiến ông ta luôn tức giận, lạnh 
lùng và cao ngạo đối với nhân viên dưới quyền? Bằng cách 
chấp nhận những kẻ bạo ngược, chúng ta tập quán sát những 
tình huồng bất công rất cần trọng, chớ không phải xua đuôi 
chúng - để chấp nhận kẻ càn bướng, chứ không phải loại 
trừ người đó. Bằng cách hành động như thế, chúng ta sẽ tìm 
được sự can đảm để tự giải mình, hầu có khả năng thiện xảo 
trong việc giải quyết những điều kiện làm việc không như ý. 


LOẶO 





"j*“- -T/- 





H0À GIẢI TRƯỚC, ĐỐI ĐẦU SAU 


Khéo léo giải quyết các xung đột trong công việc và 
những vấn đề kinh doanh khó khăn, thật là đầy thử thách. Có 
thê chúng ta phải cần cứng rắn phản ứng lại với một đồng 
nghiệp hay sách tấn một thuộc cấp đang thất vọng, lạc lầm. 
Hay có thể là việc kinh doanh của chúng ta không được tốt, 
ta cần phải cắt giảm chỉ phí và sa thải bớt nhân viên. Có thể 
là chúng ta đã không hoàn thành công việc đúng hẹn khiến 
xếp của ta bực mình, khách hàng của ta lúng túng, nên ta cần 
nhanh chóng giải quyết vấn đề, ôn định lại công việc. Trong 
công việc, những khó khăn như vậy không thê tránh khỏi. 


Đa số chúng ta cố gắng tránh né các vẫn đề này bằng 
cách giải quyết qua loa, hay tỏ ra quá tự tin, lạc quan. Những 
thông tin bất lợi hoặc ý kiến khác biệt có thê khiến chúng ta 
trở nên thủ thế, khắt khe, phủ nhận trách nhiệm, không chịu 
lắng nghe, tìm hiểu hay điều chỉnh. Sự xung đột, bất đồng 
có thê khiến ta trở nên ương ngạnh, bất cần, hoặc nó có thể 
làm cho ta cảm thấy như là một kẻ không làm nên chuyện 
hoặc bị ghét bỏ. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải quá 
căng thắng khi đối đầu với các xung đột và khó khăn. Giải 
quyết các xung đột một cách khéo léo — có trách nhiệm, có 
quyết định hợp lý, sáng tạo, hỗ trợ tha nhân - có thê là một cơ 
hội ngàn vàng cho việc phát triển nghề nghiệp và tâm linh. 
Một phương cách truyền thống của Phật giáo trong việc giải 


128 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


quyết một cách hiệu quả đối với những xung đột, bất đồng là 
áp dụng nguyên tắc Mahakala. 


Theo Phật giáo Tây Tạng, Mahakala là một hình ảnh 
quen thuộc nhưng đáng sợ, một ác bồ tát với bốn tay cầm 
xương và khí giới. Biểu hiện bằng dáng vẻ đữ tợn và oai 
nghi, Mahakala là một vị thần hộ mệnh theo phong cách Tây 
Tạng. Các thiền giả dựa vào uy lực của vị này để gIÚP họ 
đối phó với tất cả mọi xung đột và khó khăn trong cuộc sống 
hằng ngày của họ. Tuy nhiên, Mahakala không phải là một 
chúng sinh trôi nồi trên thiên đàng hay trong địa ngục nào đó, 
hoặc ẩn núp sau vườn nhà chúng ta. Chúng sinh này rất gần 
gũi với ta. Mahakala đường như rất thật và đầy uy quyền bởi 
vì vị ấy đại diện cho bản tánh xiến dương điều đúng, điều tốt 
và loại bỏ những gì là sai trái, tai hại. Việc thực hành điều 
đúng và tránh điều sai là khá phổ biến: Chúng ta làm những 
điều đó mỗi ngày. Thí dụ, chúng ta không ném rác vào sân 
của người hàng xóm; không ăn cắp hàng hoá siêu thị. Chúng 
ta giúp người khi cần thiết và dạy con cái biết lễ độ. Nhưng 
tại sao người có cách hành xử tốt đẹp như thế lại được tượng 
trưng bởi một hình ảnh hung dữ đến vậy? 


Vẻ hung tợn của Mahakala là một cảnh báo cho chúng ta: 
Sự bốc đồng hay cao ngạo trong cái biết về điều đúng, sai, 
nhất khi đang xung đột, có thê là một tai họa! Có thê chúng 
ta chỉ muốn điều tốt nhất cho mọi người, nhưng khư khư bắt 
người khác phải theo cái “đúng” của mình, khi không đánh 
giá hết toàn bộ tình huống có lẽ là một sự cao ngạo thái quá, 
có thể khiến ta đánh mất cơ hội, làm đồ vở tình bạn, hoặc 
thậm chí gây ra chiến tranh. Mahakala dùng hình tướng dữ 
dằng để cảnh giác chúng ta về những điều sau: Giải quyết 
các bất đồng và khó khăn phải chính xác. Làm những gì đúng 
và tốt không có chỗ cho sự cầu thả, thô tháo. 


HÒA GIẢI TRƯỚC, ĐỐI ĐẦU SAU s 129 


Nếu quán sát kỹ hơn vị Mahakala có bốn tay, chúng ta 
sẽ thấy ông cầm bốn loại vũ khí: Một tách sọ người chứa 
đầy một loại thuốc kỳ diệu, một con dao hình lưỡi móc, một 
thanh kiếm, và cái chỉa ba. Bốn vũ khí này tượng trưng cho 
bốn nguồn lực nội tại mà ta sở hữu để có thể khéo léo giải 
quyết xung đột. Theo truyền thống bốn hành động này được 
gọi là: Hòa giải, cải thiện, thuyết phục và đối đầu. 

HÒA GIẢI 

Hòa giải, được biểu hiện qua cái tách hình sọ người (chứa 
đầy thuốc an thần), là khả năng để chúng ta trước tiên giải 
quyết các bất đồng một cách nhẹ nhàng, êm thắm. Thường 
chúng ta coi những khó khăn trong kinh doanh như là các 
xung đột, đầy những năng lực sóng giÓ và các ân số. Thân 
tâm đầy căng thăng, chúng ta chỉ muôn loại trừ xung đột. 
Cảm thấy là mình có lý, chúng ta trốn tránh sự khó chịu bằng 
những lời bào chữa hoặc nói láo một cách trắng trợn, hoặc 
chống trả lại sự chỉ trích, và bảo vệ quan điểm của mình. 


Hòa giải là khả năng buông bỏ toàn bộ sự đấu tranh và 
quan tâm đến người khác là việc ta phải làm trước tiên. Khi 
hoà giải bất đồng là chúng ta nhận thức rằng tâm lý tự vệ 
không còn cần thiết. Sự tự vệ là một sức nặng tâm lý cản 
trở việc giải quyết vấn đề. Không có nó, chúng ta có thê tập 
trung sự chú ý vào người khác và vào chính vấn đề. Điều gì 
thực sự bị đe dọa ở đây? Người kia thực sự muốn nói gì? Vị 
đó muốn thấy điều gì xảy ra? Tại sao người kia quá bực tức, 
và điều gì có thê giúp ông ta giải tỏa? Lắng nghe, đặt câu hỏi, 
đánh giá cao quan điểm của người khác, thể hiện lòng biết 
ơn, tìm cách làm sáng tỏ vấn đề - tất cả đều là các hành động 
hoà gIảI. Việc hòa giải giúp ta buông bỏ tâm lý “đào thoát 
hay chiến đấu” và tìm hiểu một cách nhẹ nhàng, mềm dẻo về 


130 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


những xung đột và khó khăn. Hoà giải tạo nên nền tảng cho 
việc áp dụng ba hành động còn lại. 


CẢI THIỆN 


Sự cải thiện, qua hình ảnh của con dao móc (để biến đồi 
nguyên liệu thành thức ăn), là khả năng để hỗ trợ và nâng đở 
tha nhân - kê cả đối thủ của ta - trong lúc xung đột. Thông 
thường, trong các xung đột, chúng ta thích bảo vệ lãnh địa 
của ta, bảo quản tài sản của ta, bày tỏ ý kiến của ta, hỗ trợ 
đồng minh của ta, đạt được các mục tiêu của ta. Khi cải thiện 
một tình huống, ta nhận ra rằng ta không cần phải tự giới hạn 
trong chiều hướng hẹp hòi như vậy; chúng ta có thể khám 
phá nhiều khả năng lớn hơn để cải thiện tình hình, vượt lên 
trên việc chỉ đơn giản là củng cỗ và mở rộng quan điểm 
của ta. Trình bày quan điểm, đưa ra các lựa chọn, thúc đây 
các giải pháp đôi bên đều có lợi, sẵn sàng hỗ trợ, trình bày 
những điểm tương đồng giữa các giải pháp, nhân nhượng, 
đưa những thí dụ để làm rõ quan điểm, tạo lập các mối liên 
kết — tất cả đều là những hành động cải thiện. Một khi hòa 
giải với sự êm thăm, và quan tâm, ta có thể trở nên cởi mở, 
và xúc tiễn một giải pháp lành mạnh khiến tha nhân cảm thấy 
có quyên lực và được ủng hộ. 


Trong một công tác thuộc ngành xuất bản của tôi, tôi 
được phân công điều khiên việc tái lập lực lượng kinh doanh 
toàn cầu với con số khoảng ba trăm nhân viên. Có nhóm 
được nhận nhiệm vụ mới và làm việc với các quản lý mới, số 
khác được yêu cầu chuyển đến các thành phó, hay quốc gia 
khác. Nhiều người thậm chí hoàn toàn mắt việc làm. Giống 
như tất cả mọi tái cấu trúc khác, nhân viên công ty ai cũng 
lo lắng cho tương lai của mình, và chúng tôi đã cô hết sức 
để có thê thông tin về tổ chức mới một cách nhanh chóng để 


HÒA GIẢI TRƯỚC, ĐỐI ĐẦU SAU s 131 


các vị quản lý và nhân viên bán hàng vẫn tập trung vào việc 
kinh doanh chứ không phải nỗi lo lắng của họ. Tuy nhiên, có 
một quản lý kinh doanh tại châu Âu tên là Marla, không chấp 
nhận nhiệm vụ mới của mình - dù vai trò, nhiệm sở và trách 
nhiệm của cô trên căn bản là không thay đổi. Trong một bữa 
ăn thân mật với cô tại thành phố quê hương của cô, tôi lắng 
nghe cô bày tỏ mối quan tâm của mình. 


Marla SỢ rằng những năm tháng làm việc cần mẫn của cô 
sẽ bị tốn hại nếu vì việc tái tổ chức mà cô phải đổi làm việc 
khác. Cô đã xây dựng một cơ sở khách hàng vững chắc ở 
Đông Âu và không muốn khách hàng của cô hụt hãng vì bộ 
phận nhân viên mới, sản phẩm lạ, và những trò tiếp thị “hào 
nhoáng°. Cô kiên quyết đưa ra ba vấn đề: Cô yêu cầu được 
giữ nguyên chức danh cũ; cô muốn gửi báo cáo kinh doanh 
bán hàng và chi phí lên vị quản lý tài chính đương nhiệm; và 
cô muốn tiếp tục bán các dòng sản phẩm hiện hành cho các 
khách hàng quen thuộc. Theo tôi thì các yêu sách này hoàn 
toàn khả thi - ít nhất là trong thời gian ngắn. Thỏa thuận theo 
cách giải quyết của Marla trên những vấn đề này không phải 
là giải pháp sáng tỏ, rạch ròi mà ban quản lý muôn lựa chọn, 
nhưng hiện tại mỗi quan tâm của cô có ý nghĩa rất lớn đối với 
cô. Trước sự ngạc nhiên của cô, tôi đã thỏa thuận như sau: 


“Marla, cả hai chúng ta thực sự đều muốn giống nhau: 
Chúng tôi muốn cô yên tâm làm việc, muốn khách hàng được 
phục vụ tốt, và muốn sản phẩm của công 1y được quảng bá 
ra thị trường và tiêu thụ tốt. Trước mắt cứ đồng ÿ với nhau 
rằng cô sẽ giữ nguyên chức danh, dòng sản phẩm hiện nay 
và cứ báo cáo tải chính tới văn phòng ở Munich. Nhưng cô 
phải hứa sau ba tháng chúng ta sẽ gặp lại để thảo luận xem 
công việc tiễn triển ra, và cô phải giữ tâm cởi mở đểxem mọi 
thứ diễn biễn ra sao”. 


132 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Marla nghĩ rằng tôi sẽ ép buộc cô chấp nhận “ quan điểm 
của cấp trên” , nhưng trái lại tôi đã chấp nhận quan điểm của 
cô. Cô cảm thấy rất phần khởi. Như đã thỏa thuận, chúng tôi 
gặp lại ba tháng sau khi việc tái tổ chức đã hoàn tất, Marla 
không còn cảm thấy phải phản ứng mạnh nữa. Trong thực tế, 
cô đã thực hiện nhiều kế hoạch kinh doanh mới và rất phấn 
khởi về một số các dòng sản phẩm mới. Lúc này thì chức 
danh mới hay vị quản lý tài chính không còn là một vấn đề 
đối với cô nữa. Trong trường hợp của Marla, sự cải thiện đòi 
hỏi công ty phải buông bỏ các quan điểm đã lên kế hoạch và 
lịch trình của mình để tôn trọng quan điểm của cô và hỗ trợ, 
khuyến khích cô tiến lên phía trước. Bằng cách tập trung vào 
mục đích chung, tình hình đã được cải thiện đủ để tạo lòng 
tin và sức đây chứ không phải là sự cứng nhắc. 


THUYẾT PHỤC 


Tính thuyết phục, tượng trưng bằng thanh kiếm (mà khi 
cầm ta phải tập trung chú ý), là khả năng thu hút ý kiến trong 
các cuộc xung đột. Vì chúng ta dám từ bỏ lãnh địa của mình, 
chúng ta có thể yêu cầu người khác cũng làm như thê. Giải 
quyết xung đột đòi hỏi phải có sự thỏa hiệp, trong đó tất 
cả các bên dự kiến phải nhân nhượng nhau, phải tìm nhiều 
giải pháp hay trao đổi ý kiến. Tính thuyết phục đề ra rằng 
vì chúng ta hoà giải và cải thiện, chúng ta có thể thu hút sự 
nhân nhượng từ đối phương. Băng cách trình bày những ý 
kiến của mình trước để làm gương, sau đó chúng ta có thê 
mời người khác đưa ra những đề nghị và chia sẻ trách nhiệm. 
Tính thuyết phục tìm kiếm sự đóng góp và ý kiến từ người 
khác đề khắc phục xung đột và khó khăn. 


Trong những năm của thập niên 1990, lợi nhuận và 
thương vụ bán hàng trong kinh doanh cho mướn băng đĩa bị 


HÒA GIẢI TRƯỚC, ĐỐI ĐẦU SAU s 133 


giảm đi, và dầu có quảng bá thị trường đến đâu cũng không 
thay đổi được gì. Những hoạt động như cho thêm băng đĩa 
miễn phí, giảm giá cho hội viên, gia hạn thời gian cho thuê, 
và thậm chí cả bắp rang miễn phí cũng không thể làm tăng 
lượng khách hàng thuê băng đĩa. Tất cả khách hàng đường 
như đã biến mất. Các phim trường dự đoán được sự kết thúc 
của việc kinh doanh cho thuê băng đĩa, nên tìm kiếm đối tác 
mới để phân phối phim của họ. Chương trình Sử dụng-bao 
nhiêu-trả tiền bấy nhiêu, truyền hình vệ tinh, xem phim theo 
yêu cầu, và truyền hình cáp, tất cả được chào mời như là 
những làn sóng mới. 

Triển vọng kinh doanh của việc cho thuê băng đĩa gia 
đình có vẻ u ám cho đến khi một giám đốc truyền thông hàng 
đầu có sự quan sát bén nhạy và hành động thực sự thuyết 
phục. Vị này đã phát hiện ra rằng khách hàng thuê băng đĩa 
không hề quay lưng với các cửa hàng. Thực ra, các cửa hàng 
vẫn đông khách, nhưng họ ra về mà không mướn phim vì 
phim họ muốn xem không có sẵn. Vị giám đốc này nhận thấy 
khách hàng thường thuê phim từ một đến hai mươi mốt ngày 
sau khi phim được phát hành dưới dạng băng đĩa, và nếu các 
băng không có sẵn trong thời gian đó, khách hàng ít khi nào 
trở lại thuê cuốn phim đặc biệt đó trong tương lai. Khó khăn 
là phải làm sao đề cung cấp cho khách hàng các bộ phim mới 
được phát hành trong khoảng thời gian hai mươi mốt ngày 
đó. Rủi thay số lượng băng đĩa có sẵn để cho thuê có giới 
hạn; do đó khách hàng phải rời khỏi cửa hàng tay không. 


Đề giải quyết vấn đề, vị giám đốc có một đề nghị táo bạo 
và thuyết phục đến tất cả các hãng phim lớn: Khi phát hành 
phim trên băng đĩa lần đầu, phải cung cấp cho các cửa hàng 
cho thuê băng đĩa một số lượng không giới hạn và hoàn toàn 
miễn phí. 


1344 ‹ TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Lúc đầu, lời đề nghị này nghe có vẻ phi lý. Các hãng 
phim kiếm tiền bằng cách bán băng đĩa, chớ không phải 
cho không. Tuy nhiên, vị giám đốc điều hành trình bày rằng, 
trong trường hợp này, bằng cách cung cấp một số lượng băng 
đĩa không giới hạn trong thời gian 21 ngày đầu tiên khi phim 
mới phát hành, thì sẽ không có khách hàng nào ra về tay 
không, do đó doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng vọt. Đề điều 
này có thê xảy ra, các hãng phim sẽ phải ngừng bán băng đĩa 
và quay sang hợp tác làm ăn với các cửa hàng cho thuê. Các 
hãng phim sẽ phải kinh doanh rất khác, cung cấp không hạn 
chế nguồn hàng của họ và đề bù lại, họ sẽ nhận một phần lợi 
nhuận từ các cửa hàng cho thuê. Các hãng phim không cần 
phải tính toán lâu; ta có thê thấy kết quả trong các cửa hàng 
cho thuê băng đĩa ở địa phương. Các phim mới phát hành 
có đủ cho. tất cả các khách hàng, nên hiếm khi ta thấy khách 
hàng ra về tay không. Ngày nay, ngành kinh doanh cho thuê 
băng đĩa tiếp tục phát triển mạnh. 


Bằng cách yêu cầu các hãng phim cung cấp một số lượng 
không giới hạn các băng đĩa miễn phí, vị giám đốc đã thu hút 
được nhiều nguồn hàng cần thiết. Thay vì bị cuốn vào các 
tình huống khó xử, không ngừng cắt giảm chỉ phí và chống 
đở với những lời chỉ trích trong ngành, vị giám đốc đầu tiên 
đã hoà giải bằng cách quán sát thật kỹ xem khách hàng muốn 
øÌ, sau đó thuyết phục. bằng một yêu cầu sáng tạo. Tất cả 
những mối quan tâm đều được giải quyết tốt đẹp: Các hãng 
phim có thu nhập tốt hơn, các cửa hàng trở lại phôn thịnh, và 
khách hàng mướn được những bộ phim mà họ muốn xem, 
khi họ muốn. 


ĐỐI ĐẦU 


Hành động cuôi cùng của Mahakala là đôi đâu, được biêu 
trưng băng cái chỉa ba, mà ba mủi nhọn của nó tiêu diệt tham, 


HÒA GIẢI TRƯỚC, ĐỐI ĐẦU SAU s 135 


sân và si cùng một lúc. Đối đầu, tiêu diệt là khả năng biết 
nói KHÔNG trong các cuộc xung đột. Vì chúng ta đầu tiên 
đã hoà giải sự bất đồng bằng thái độ cởi mở, cải thiện cơ hội 
cho tất cả mọi người, và cuối cùng là thuyết phục các ý kiến 
và nhân nhượng, chúng ta đã tạo nền tảng cho sự cứng rắn. 
Chúng ta có thể bỏ qua một hợp đồng kinh doanh, không 
tán đồng ý kiến của ai đó một cách công khai, kết thúc một 
dự án, đối đầu với một sự gian lận, hoặc đóng cả công ty vì 
chúng ta đã có nguyên tắc và cái tâm đề trước tiên hòa giải, 
cải thiện, và thuyết phục trước khi đối đầu, tiêu diệt. 

Khi chúng ta cảm thấy phải thủ thế hay không được đối 
xử công bằng trong lúc có xung đột, bất đồng, chúng ta có 
khuynh hướng sử dụng sai khả năng đối đầu của mình. Những 
lời hẳn học, thái độ thô bạo, quyết định nông nỗi, cứng răn, 
tất cả đều phát sinh từ ý muốn phá hủy sự xung đột hoặc khó 
khăn. Phản ứng đầu tiên đã nói “không” chỉ tạo thêm vấn đề. 
“Hòa giải trước, đối đầu sau”, câu này khuyên ta phải lắng 
nghe trước, ủng hộ tha nhân, và tìm kiếm sự thoả hiệp trước 
khi nói “Anh/Chị đã bị sa thải” hoặc, “Huỷ hợp đồng đi”. 


Buôn thay, hành động trước tiên đối đầu, tiêu diệt có lúc 
đã trở thành một thói quen được các nhà lãnh đạo chấp nhận 
và ngưỡng mộ. Lấy thí dụ vị Giám đốc hội đồng quản trị 
“Cưa Xích” AI Dunlap khét tiếng, đã đứng chụp hình như 
RamboÐ?' trên trang bìa của tạp chí USA Today và đặt tựa cho 
quyền sách bán chạy nhất năm 1996 của mình là Kinh Doanh 
Cay Nghiệt (Mean Business). Nỗi tiếng vì sự cao ngạo và 
nóng nảy, “Cưa Xích” AI thường được ca tụng tại Phố Wall 


A %€ 


trong thập niên 1990 do khả năng thủ đoạn để “cứu nguy” 


1. ND: Người lính cuồng bạo, phỏng theo John Rambo, nhân vật 
trong phim Ƒs/ Blood, 1982. 


136 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


các doanh nghiệp như Sunbeam và Scott Paper. Với tư cách 
là một Giám đốc hội đồng quản trị nhưng ông không chân 
thật với nhân viên hoặc các nhà cung cấp, vô trách nhiệm với 
cộng đồng, và không có sự rộng lượng đối với người thế cô. 
Ông hô hảo sự hiệu quả và sự tàn bạo, không tuân theo một 
nguyên tắc nào khác hơn lợi nhuận, tiền bạc trước mắt cho 
ông. Đối với “Cưa Xích” AI, không có chỗ cho sự hòa giải, 
cải thiện, hay thuyết phục - mà chỉ có tiêu diệt. 


Nhưng “cưa xích” xuyên qua các khó khăn và xung đột 
sẽ tạo ra sự bất an, đau khổ, là những gì vị Mahakala khuyên 
chúng ta không nên làm. Nếu không bị bất đồng, xung đột 
đe dọa, chúng ta có thể có một cái nhìn tươi mới đối với các 
xung đột, có thể nhất tâm và thái độ cởi mở. Chúng ta có thể 
có găng lắng nghe người khác; chúng ta có thê cố gắng sáng 
tạo. Khi tuân theo lời dạy của Mahakala để trước tiên hòa 
giải, chúng ta phát hiện ra rằng chúng ta có đủ tự tin để đám 
thử thách, có mặt, không sợ hãi và không cao ngạo. Lòng tự 
tin đó giúp ta biết theo trực giác điều gì cần được giúp đỡ, 
điều gì cần đối đầu, và điều gì có thể được bỏ qua. Phương 
châm “Hoà giải trước, đối đầu sau cùng” nhắc nhở chúng ta 
phải tỉnh giác trong thời gian xung đột — phải chú tâm. Với 
sự cảnh giác đó, chúng ta có thể giữ cho tâm của mình được 
bình lặng ngay cả trong những bất đồng tột độ. 


LOẶO 





N_ N 








KHÔNG Đổ LỖI CH0 NGƯỜI 


Khi làm việc chúng ta khó mà tránh phạm sai lầm vì việc 
làm là một bãi chiến trường. Có những sai lầm nhỏ như quay 
lộn số điện thoại nhưng cũng có những sai lầm nghiêm trọng 
như trong việc phóng phi thuyền con thoi Challenger. Khi 
làm tốt công việc là chúng ta có găng hạn chế những sai lầm. 
Chúng ta làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu và không 
bao giờ cô ý làm sai công việc. Ta không muốn phạm sai lầm 
vì chúng tạo ra sự lúng túng, hoài nghi cũng như có thể làm 
cho ta và các đồng nghiệp cảm thấy thiếu sót, hồ thẹn. 


Các sai phạm buộc chúng ta phải truy nguyên các giai 
đoạn đã thực hiện, sửa chữa thiệt hại, và đánh giá lại quan 
điểm của mình. Trong nhiều trường hợp, các sai phạm là 
những ông thây tốt nhất, đòi hỏi chúng ta học những bài học 
quan trọng về chính mình và cách chứng ta thê hiện công 
việc. Chúng buộc ta dừng lại, xem xét các tình huống công 
việc một cách cân thận, ngay tại đây và ngay bây giờ. 


Nhưng khổ thay ở nơi làm việc, sai lầm thường bị coi như 
là kẻ thù hơn là ông thầy tốt. Vì chúng xâm phạm các thông 
lệ, làm chậm trễ công việc, làm tốn kém, hư hỏng máy móc, 
thiết bị, nên thái độ thường có của chúng ta là không chấp 
nhận sai lầm và quyết “đánh bại” chúng. Chúng ta có thê 
thấy mình truy tìm, trừng trị các sai lầm hoặc tránh ñé chúng 


138 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


“bằng mọi giá”. Chúng ta nhanh chóng nhận thức rằng nếu 
sai lâm là kẻ thù, thì tôt nhât là người khác phạm chúng. 


Khi coi sai lầm như kẻ thù chứ không phải thầy tốt, chúng 
ta khó tránh việc cuối cùng mình cũng hành xử như những 
kẻ hèn nhát. Thay vì nhận trách nhiệm, chúng ta tránh né các 
khó khăn và các vấn đề. Thay vì đối mặt với vấn đề bằng 
thái độ có trách nhiệm, và chân thật, chúng ta đồ lỗi hoặc tìm 
cách đề biện hộ. 


Tôi nhớ một bạn đồng nghiệp trong nghề xuất bản tên là 
Greg, anh là người khéo léo một cách dị thường trong nghệ 
thuật tránh né trách nhiệm và đồ lỗi. Anh ta được đặt tên là 
“siám đốc bán hàng Teflon” bởi vì anh ta có thể xào nấu vô 
số lý lẽ để bảo đảm rằng không có sai lầm nào “đính” trong 
hồ sơ của mình. Thí dụ, Greg đang điều khiển một cuộc họp 
tài chính hoàn hảo đến không ngờ. Nhưng nếu một nhân viên 
kế toán nói rằng bộ phận của Greg đã bội chỉ ngân sách thì 
Greg bình tĩnh nhắc lại rằng anh đã dự báo sự phụ trội này 
cách đây sáu tháng và rất ngạc nhiên là không ai điều chỉnh 
việc đó. Hoặc nếu chỉ phí du lịch và giải trí của anh quá cao 
thì anh sẽ kiên nhẫn nhắc nhở mọi người rằng mỗi đồng đôla 
chỉ xài đều nhằm hoàn tất một giao dịch quan trọng. Nếu có 
ai chất vẫn về con số dự báo bán hàng của anh thấp thì Greg 
sẽ nói về tình hình thực tế của “các chu trình bán hàng”. Nếu 
có ai chỉ trích các chỉ phí tiếp thị leo thang của anh thì Greg 
sẽ chứng minh rằng cô phần kinh doanh đang phát triển. Greg 
rất tự tin, thoải mái, khiến người nghe phải yên lòng, và cấp 
trên rất hài lòng với phong cách làm việc của anh. Tất nhiên 
cũng có lúc Greg sẽ bị đồn vào thế bí và lúc đó tất nhiên anh 
ta cũng sẽ đồ lỗi cho người đại điện bán hàng và các quản lý 
“chưa thật sự hết mình”. Nghệ thuật tự đánh bóng bản thân 
của Greg siêu việt đến nổi khi anh nói về sự cần thiết phải sa 


KHÔNG ĐỖ LỖI CHO NGƯỜI s 139 


thải những người phạm lỗi, anh tỏ ra rất đau khổ và thực sự 
băn khoăn. Greg là người vô cùng tráo trở, nhiêu người coI 
anh là kẻ hèn nhát sô một của công ty. 


Nếu các cơ quan, các tổ chức còn coi sai phạm là kẻ thù 
thì hậu quả có thể rất thảm hại. Trong các thập niên chín 
mươi, có hàng chục công ty đã chọn theo con đường Teflon 
chứ không phải là con đường trách nhiệm chính xác như: 
Arthur Andersen, Merrill Lynch, Putnam Investments, En- 
ron, WorldCom, Global Crossing. Thay vì nhìn nhận những 
sai lầm trong kinh doanh và học hỏi từ những bài học đó, 
hàng trăm giám đốc điều hành của các công ty này đã “tráo 
đổi” lợi nhuận, ghi SỐ các thương vụ đáng ngờ, hoặc thậm 
chí thao túng giá cỗ phiếu để giữ tiếng cho các công ty. Tất 
nhiên, khi xảy ra các vụ kiện tụng và các cáo buộc hình sự 
thì không có ai nhận trách nhiệm. Lỗi luôn là do kẻ khác làm 
nên. Khi ta coi các sai lầm là kẻ thù thì các trò chạy trốn và 
đồ lỗi trở thành một xảo thuật. 


Phương châm “Không đồ lỗi cho người” giúp chúng ta 
nhìn nhận các sai lầm trong công việc của chúng ta và của 
kẻ khác. Dĩ nhiên, chúng ta không cần phải làm ầm ï về các 
sai phạm của mình; tuy nhiên, trong thực tế, sự chân thành 
nhận lỗi đòi hỏi nơi chúng ta sự khéo léo, sự khiêm nhường, 
và tài xử trí. Khi chấp nhận học hỏi từ các sai lầm, chúng ta 
sẽ thảo luận vấn đề một cách cần trọng và lắng nghe quan 
điểm của người khác. Chúng ta đối xử thân thiện với các sự 
việc và học cách hoàn thiện công việc của mình. Trong quá 
trình đó, có thể chúng ta phải có những kết luận nghiêm khắc 
đối với bản thân và người. Khi chúng ta thành thật về các 
sai phạm của mình, chúng ta chậm bước lại để đánh giá đầy 
đủ các tình huống. Điều này đòi hỏi chúng ta phải đón nhận 
trọn vẹn sự bức xúc, các chi tiết, chứ không phải là chạy trốn 


140 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


hoàn cảnh, che giấu thất bại, để lấy lại cảm giác làm chủ tình 
hình giả tạo. 


“Không đồ lỗi cho người” đối nghịch với sự hèn nhát 
hầu trốn tránh trách nhiệm của chúng ta ở cơ quan. Chúng 
ta có thể mạnh dạn học hỏi từ những thất bại của mình mà 
không đồ lỗi cho người khác. Sự can đảm này vừa cần thiết, 
vừa làm mới chúng ta. Vì chúng ta sẵn sàng tỏ ra trung thực, 
chính xác và có trách nhiệm, chúng ta không lúng túng bởi 
sự tự lừa đối. Vì chúng ta sẵn sàng thành thật nên không có 
sự giằng co nội tâm. 


LOẶO: 





N#_ s 








THỰC HÀNH “KHÔNG KHOA TRƯƠNG” 


Các chứng từ ở nơi làm việc - chức vụ, bằng cấp, trình 
độ chuyên môn, các biểu tượng của địa vị và quyền thế - đôi 
khi có thể giúp công việc được suôn sẻ, đôi khi lại cản trở nó. 
Chúng ta tin bác sĩ vì họ đã tốt nghiệp trường y khoa, có danh 
hiệu là bác sĩ. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể nghỉ ngờ các 
vị bác sĩ, những người có vẻ xa cách, không sẵn sàng hoặc 
vội vã đề nghị các giải pháp mà không thực sự lắng nghe ta. 
Chúng ta biết một ông tướng bốn sao có trách nhiệm nặng 
nề đối với mạng sông của bao người. Tuy nhiên, chức vụ và 
quân hàm trong quân đội cũng khiến người ta hoài nghi, ngờ 
vực và thậm chí có thể làm phương hại. Chủ tịch công ty có 
thể là một người đễ mến, nhưng chỉ cái tên của chức vụ này 
gợi lên hình ảnh của sự kiêu căng và tham đắm. Tất cả các 
loại chứng từ có thể củng cỗ niềm tin hay mang lại sự nghỉ 
ngờ, thuận tiện cho trách nhiệm hoặc vô trách nhiệm, trao 
đổi chuyên môn hoặc che dấu những yếu kém. 


Dĩ nhiên, không bao giờ chúng ta có thể hoàn toàn bỏ qua 
các giá trị của chứng từ, nhưng chúng ta có thể tập giữ chúng 
trong chừng mực bằng cách thực hành “không khoa trương”. 
Phương cách đó bắt đầu bằng việc quan tâm đến cách ta nói 
chuyện với người khác như thế nào về công việc ta làm và 
cảm nhận những tình cảm tính tế ấn phía sau lời nói. Ví dụ, 
tại một bữa ăn tối hoặc ở một quán ăn địa phương, khi có 


142 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


người nào đó hỏi: “4nh làm gì?” thì chúng ta thường trả lời 
bằng một danh từ thay vì là một động từ. Thay vì nói “Tôi 
đạy học”, chúng ta lại nói “ôi là một giáo viên. Thay vì nói 
“tôi xây nhà cửa, cầu đường”, ta lại nói, “tôi là một kỹ sư"`.... 
Cách thay đổi câu từ không có vẻ gì quan trọng lắm này nhắc 
nhở ta rằng ta muốn là một ai đó ở nơi làm việc. Chúng ta 
muốn công việc và cách sống của ta xác định ta là ai. 


Uống nước với một người bạn mới quen và cô hỏi “Bạn 
làm gì?” Có lš chúng ta cảm thấy hơi bị xâm phạm với câu 
hỏi đó, như thê ai đó đã vào nhà mà không báo trước và 
đường đột ngồi vào bàn ăn tôi với chúng ta. Chúng ta muốn 
gây ân tượng đầu tiên. Khi trả lời: “Tôi là một luật sư chuyên 
về ly hôn”, chúng ta không biết người bạn mới có những trải 
nghiệm gì với chuyện ly hôn hay với các luật sư trong quá 
khứ, vì vậy chúng ta cảm thấy hơi do dự, không chắc chắn 
là chúng ta đã gây ấn tượng tốt. Có thê chúng ta đặc biệt tự 
hào về nghề nghiệp của mình, mà cũng có thể là một chút bồi 
rối. Chúng ta có thể đáp với tư thế đĩnh đạc và đè dặt, “7i /à 
tổng thống của Costa Rica”, hoặc cúi đầu thấp hơn và lí nhí, 
“Tôi là người rửa chén và bếp trưởng tại quán Moldy Bot- 
tom””, hoặc thậm chí, “Tôi là bà nội trợ”. Đôi với nhiều người 
trong chúng ta, trả lời câu hỏi, “Bạn làm gì?” cũng giống như 
tạm bước lên sân khấu cuộc đời để tuyên bố về cơ bản việc 
chúng ta là aI. 


Chúng ta phác họa bản thân như thế nào với người - qua 
lời nói, cảm xúc và hành vi về những “câu chuyện” ở nơi làm 
việc - là điều tối quan trọng trong việc thực hành “không 
khoa trương”. Bằng cách xem xét cần thận các câu chuyện về 
đời sống của mình, chúng ta thực sự cảm nhận được những 
tình cảm mình đã dành cho công việc đề được là ai đó ở nơi 
làm việc: Cảm giác nhẹ nhỏm mơ hồ khi ta được giới thiệu 


THỰC HÀNH “KHÔNG KHOA TRƯƠNG” s 143 


là “Phó chủ tịch này nọ”, sự co thất nơi lồng ngực hoặc giọng 
nói xúc động, khi chúng ta trả lời cho một khách hàng xấu 
tính, hoặc cảm giác sự cô đơn khi chúng ta nghe người khác 
nói về giáo dục hệ đại học — trình độ giáo dục mà ta thiếu sót. 
Khi thực hành “không khoa trương”, chúng ta quan sát kỹ 
lưỡng các cảm xúc như thế để phát hiện ra bất kỳ sự không 
thích ứng, sự nghèo nàn, sự tự vệ, hoặc mù quáng mà ta bám 
chặt vào, coi đó như là việc phải ứng xử như thế nào tại nơi 
làm việc. Làm như thế, chúng ta đối đầu với một trong những 
trở ngại lớn để được sống chân thực và hiệu quả tại nơi làm 
việc: Suy nghĩ sai lầm rằng chúng ta là công việc của mình. 


Tuy nhiên, kết luận rằng chúng ta là những gì được ghi 
trên danh thiếp hoặc in trên ngân phiếu lương của mình là 
một tai nạn nghề nghiệp có thê hiểu được. Chúng ta đầu tư 
rất nhiều cho nghề nghiệp của mình - bốn mươi, năm mươi 
giờ một tuần, hoặc nhiều hơn nữa; cam kết cá nhân, nỗ lực 
sáng tạo. Đúng hơn, chúng ta đầu tư cả cuộc đời mình. Tuy 
nhiên, dầu ta đã đầu tư rất nhiều, nghề nghiệp của chúng ta 
cũng không thể cung cấp một danh tánh thật sự cho ta. Hoa 
tiêu, tài xế taxi, chủ sở hữu, y tá - các chức danh này không 
thê cung cấp cho ta một quan điểm nhất định về bản thân 
hoặc thế giới của mình. Giống như mọi thứ khác trong công 
việc, các chứng từ, thông tin cá nhân cũng lưu chuyển và liên 
tục thay đổi. Dầu cố gắng đến máy, chúng ta cũng không thể 
tạo ra một phiên bản không tỳ vết, đáng tin cậy về bản thân 
qua nghề nghiệp hay công việc của mình. Và khi chúng ta 
mong mỏi điều ngược lại — khi chúng ta mong rằng công việc 
có thể mang cho ta một thứ gì đó mà nó không bao giờ có thể 
cung cấp - ta trở nên thất vọng, căng thăng: Phóng đại thành 
tích, lướt qua thất bại, che đậy sai lầm; đầy kiêu mạn, khinh 
thường, gây xấu hồ, hoặc chảnh chọc. 


1444 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Khi thực hành “không khoa trương”, chúng ta sẵn sàng 
quan sát các cảm xúc này một cách thăng thắng, từng bước 
làm sáng tỏ những tác động mù quáng của việc bám vào các 
thành tích của mình. Chúng ta tập buông bỏ các chức danh nghề 
nghiệp, sự lừa mị, và chuyên sự chú tâm vào việc sống chân 
thực, như chúng ta là, nơi chúng ta có mặt, ở nơi làm viỆc. 


Khi buông bỏ tâm ám ảnh bởi chứng từ, bằng cấp, chúng 
ta bắt đầu tin vào sự tìm hiểu và bản năng tự nhiên của chúng 
ta nhiều hơn. Chúng ta trở nên tò mò về người khác hơn là về 
bản thân một cách tự nhiên. 


Thí dụ, là người phục vụ món ăn nhanh mà thực hành 
“không khoa trương”, thì ta biết rằng ta không phải là bộ 
đồng phục đang mặc, ta không phải là nhân vật chính trong 
câu chuyện. Ta có thể cảm thấy tách biệt hoặc khó chịu về 
việc có một công việc với lương tối thiểu và đồng phục mà 
chúng ta đang mặc có thê hơi chật, vướng víu. Nhưng, chúng 
ta có thể bỏ qua câu chuyện về người phục vụ món ăn nhanh, 
trong giây lát, để ghi nhận về thế giới quanh ta. Chúng ta 
thấy đủ hạng ngưỜi: Già, trẻ; giàu nghèo; da trắng, vàng, nâu 
và đen - đang cần phục vụ. Từ quan điểm đó, chúng ta bắt 
đầu hiểu và đánh giá cao thế giới của mình. Có người vội 
vã, thô lỗ, kẻ khác thì lịch sự, người khác nửa thì thiếu quyết 
đoán hoặc bị phân tâm. Một sỐ người dường như chỉ có ít 
tiền đủ cho bữa ăn. Tất cả mọi người xếp hàng chờ đợi — họ 
đang đói - muốn mua một cái gì đó để ăn. Là một người phục 
vụ bán thức ăn nhanh, chúng ta có thể đón nhận thế giới này 
một cách đặc biệt, thân thiết. Chúng ta trở thành một chuyên 
viên về hành vi của người đang đói. Khi thực hành “không 
khoa trương” theo cách này, chúng ta khám phá sự thi vị 
trong công việc của mình, và bắt đầu trở nên vô cùng tò mò 
về thế giới quanh ta chứ không phải chỉ lo nghĩ về bản thân. 


THỰC HÀNH “KHÔNG KHOA TRƯƠNG” s 145 


Chúng ta phát hiện ra rằng phẩm chất của chúng ta thực sự 
mang đến cho ta một cái nhìn rộng lớn hơn về thê giới chứ 
không phải chỉ một câu chuyện. Dĩ nhiên, thực hành “không 
khoa trương” không chỉ giới hạn cho những người làm việc 
trong các nhà hàng bán thức ăn nhanh. 


Tiến sĩ John Coleman là cựu chủ tịch Ngân hàng Dự trữ 
Liên Bang ở Philadelphia, một trong mười hai ngân hàng dự 
trữ cầu thành ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Với tư cách 
chủ tịch ngân hàng, tiễn sĩ Coleman, là thành viên của một 
nhóm nhỏ các nhà chiến lược có trách nhiệm thiết lập chính 
sách tài chính, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống trên khắp 
nước Mỹ và thế giới. Quyết định của họ ảnh hưởng đến tất 
cả mọi thứ, từ chi phí của nền giáo dục mầm non cho đến 
số trọng tải lúa mì miễn phí chuyên đến các quốc gia kém 
phát triển, cho đến chỉ phí từng thuớc vuông xây dựng của 
một xa lộ mới. Tuy nhiên, tiễn sĩ Coleman đã không để cho 
quyên lực và trình độ chuyên môn hoàn hảo làm mờ mắt 
mình. Được giáo dục theo đạo Quaker?, ông biết rằng VỊ 
thế và chức danh của mình vừa là trở ngại, vừa là phương 
tiện để nhận thức được sự thật. Chỉ dựa vào ưu thế hiếm hoi 
của chức vị chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang, với đội 
ngũ nhân viên là các nhà kinh tế học, thiết lập nên các mô 
hình thống kê cho cả thế giới, không khiến ông cảm thấy tự 
mãn. Đề có được một hình ảnh đích thực về thế giới mà ông 
có ảnh hưởng sâu sắc đến, được sống chân thật với tư cách 


1. Theo Wikipedia, Quaker có tên nguyên góc là The Religious So- 
ciety of Friends (tạm dịch Hội Tôn Giáo Thân Hữu), là một phong trào 
Công Giáo Quốc Tế, với các thành viên được gọi là Đạo Hữu (#?iends), 
hay phố thông hơn là Quaker. Thuyết này dựa trên ý nghĩa rằng tự thân 
Chúa đã đến để dạy dân của Ngài, nhấn mạnh đến sự liên hệ trực tiếp 
giữa Chúa với thế giới đạo hữu, trong đó mọi người đều dự phân. 


146 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


của một vị chủ tịch, ông cần phải đánh giá đầy đủ cuộc sống 
của người khác, sự tranh đấu và niềm vui, hy vọng và lo âu 
của họ. Vì vậy, tiễn sĩ Coleman đã dành thì giờ khi có dịp 
để đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, hay như ông nói 
“mang giày của người khác mà đi” về các vùng quê đề đào 
mương, lượm rác, làm việc dưới hầm mỏ, lao động trong 
các phòng cấp cứu, và có lúc sống thiếu thốn trên các đường 
phố của thành phố New York. Là chủ tịch của Ngân hàng 
Dự trữ liên bang Philadelphia, Tiến sĩ Coleman đã thực hành 
“không khoa trương”. Ông đã buông bỏ vị thế, quyền lực, 
chức danh, và trình độ chuyên môn, đề thể nhập với thế giới 
theo điều kiện của nó — với một quan điểm mới mẻ của tính 
hiếu kỳ thú vị. 


Có thê chúng ta không có thời gian đề thực sự đi ra đường 
và bước theo lối đi của người - dù nhiều người làm việc đó 
như là một cách thực hành tâm linh của họ. Nhưng chúng ta 
cũng có thể tu tập bằng việc chân thành quan tâm đến hoàn 
cảnh, quan điểm của người khác. Thí dụ, người công nhân 
xây dựng cầu ở bên vệ đường mà ta vừa chạy lướt qua với 
vận tốc sáu mươi dặm một giờ: Hoàn cảnh của anh thế nào 
khi anh đang phải ở ngoài trời trong tiết trời lạnh giá để vặn 
xoăn một dầm thép vào vị trí của nó? Một nữ chính trị gia 
trên đài CNN đang cố gắng giải thích lý do tại sao nên bầu 
lại cho cô — cô ấy cảm thấy thế nào với tham vọng đó và việc 
không ngừng phải “lên sàn diễn” như thế? Trên điện thoại, 
người khách hàng đầy bức xúc, thất vọng vì đã nhận đến lần 
thứ ba một sản phẩm không như ý - người này đã phải bức 
xúc đến thế nào? Nhân viên phân tích hệ thống lúng túng 
trình bày nghiên cứu giảm thiêu chỉ phí cho công ty: Sự lúng 
túng đó của cô mới chân thật và đầy thiện ý làm sao. Khi có 
đủ khiêm tốn để không chỉ nghĩ về mình mà còn thiết tha 


THỰC HÀNH “KHÔNG KHOA TRƯƠNG” s 147 


quan tâm đến người khác, chúng ta sẽ phát triên được tâm trí 
uyên chuyển mạnh mẻ đề không những có thể cho ta biết thế 
giới vận hành như thế nào mà còn khích lệ lòng tin và sự tôn 
trọng lẫn nhau. 


Khi thực hành “không khoa trương”, chúng ta biết cách 
làm thế nào đề thực sự chịu trách nhiệm. Hiểu biết tâm lý 
của những người như thư ký, các nhà hóa học, các tu sĩ, cảnh 
sát, v.v..., khiến chúng ta càng ý thức hơn về việc người khác 
trông cậy vào chúng ta như thế nào, dù để phục vụ thức ăn 
nhanh cho tốt hoặc điều hành một ngân hàng giúp xóa đói 
giảm nghèo. Khi thực hành “không khoa trương”, chúng ta 
khám phá ra rằng để được như chúng ta là, ở nơi chúng ta có 
mặt, trong công việc, chỉ cần là ta biết tôn trọng người khác 
và thực hiện công việc của mình với tất cả khả năng. 


LOẶO 





N#_ 5 





TRAU DỒI NGHỆ THUẬT GIA0 TIẾP 


Ngày nay, hình ảnh mà chúng ta thuờng thấy nơi làm 
việc là nhân viên nam nữ ngồi trước máy tính, mắt dán vào 
màn hình, miệng há hốc còn các ngón tay co giật gõ vào 
bàn phím. Phần đông chúng ta cũng thấy hình ảnh của mình 
trong đó. Dầu ta vùi đầu vào tờ báo, máy tính, di động hay 
truyền hình, thì hình ảnh cũng khá giống nhau: Một mình 
dán mắt vào một loại máy móc nào đó, rồi thỉnh thoảng chọc 
tay vào máy. Chúng ta đã âm thầm phát triển thói quen tiếp 
xúc với thế giới của mình như những mảng thông tin. Chúng 
ta sao chụp văn bản, hình ảnh, nghe phát thanh viên truyền 
hình diễn tả cuộc sông, bắm nút đê đến các cảnh quan đã 
được số hóa. Phương cách đề xúc tiến công việc — hay đúng 
hơn cuộc sống - như thế đó đã trở nên thông thuờng, nếu 
không muôn nói đó là sự chọn lựa của chúng ta. Nhưng hình 
ảnh của con người đơn độc đắm chìm bên máy tính minh họa 
một nguy cơ lớn cần được cảnh báo tại các công sở hiện đại: 
Đó là thông tin gây nghiện và có thể khiến chúng ta đánh mắt 
thực tại. 


Tất nhiên, việc sử dụng máy tính và quản lý thông tin 
đóng một vai trò quan trọng trong công việc của chúng ta. 
Ai cũng muốn công việc của mình được dễ dàng nhờ vào các 
công cụ này. Thông tin mang lại nhiều hiệu quả và phát huy 
cuộc sống của ta, khiến cho mọi hoạt động từ các cấp chính 


150 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


quyên đến điều hành các trường mẫu giáo đều được thuận lợi 
hơn. Khả năng có thê truy cập rộng rãi các thông tin giúp ta 
kiểm soát thế giới của mình đầy đủ hơn, cho ta phương tiện 
để có thê thực hiện chỉ trong một ngày nhiều việc mà tô tiên 
chúng ta phải làm cả đời. Nhưng khi chúng ta thay thế sự 
thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống bằng các trò chơi kỹ thuật 
số, thay thế sự đối thoại chân thật bằng dữ liệu, và thay thế 
sự tiếp xúc từ trái tim con người bằng sự trao đổi số hóa, thì 
chúng ta đã tự tách rời ra khỏi thế giới của mình. Chúng ta 
tự mê hoặc bản thân, khiến cảm nhận về những ưu tiên trong 
cuộc sống trở nên khập khênh, và chúng ta trở nên xa cách 
với tha nhân. Một cách đề loại bỏ tính chất sơ cứng của tiền 
bộ kỷ thuật ngày nay là “trau đồi nghệ thuật giao tiếp”. Một 
cuộc đối thoại hiệu quả, ở nơi làm việc hay bất cứ đâu, cũng 
là một trong những quà tặng tuyệt vời của cuộc sống. Dầu 
chúng ta đang lắng nghe một câu chuyện thú vị hoặc diễn tả 
lại một khoảng khắc êm đềm, sâu sắc, thì việc được chuyện 
trò với bạn bè, đồng nghiệp có thê là một niềm vui tuyệt vời. 
Ngay cả trong xã hội thông tin hiện đại, sự giao tiếp thiện 
hảo vẫn là một trong những cách học hỏi hiệu quả và thú vị 
nhất. Uống một tách trà với một nhà phẫu thuật thần kinh có 
thể sẽ mang lại nhiều hiểu biết hơn về các dây thần kinh cột 
sống hơn là những ngày lướt web để tìm hiểu về đề tài này. 
Tiếp xúc trực tiếp với một chính trị gia có thể giúp ta đánh 
giá quan điểm của người đó tốt hơn là bỏ hàng giờ đọc các 
thông tin ứng cử của người đó. Và trong quá trình tiếp xúc 
này, biết đâu chúng ta lại có cơ may tìm ra được một người 
bạn tốt. 

Tuy nhiên, trong môi trường làm việc, chúng ta thường 
trao đổi vì mục đích gì đó — để cho xong công việc. Vì vậy, 
các cuộc đối thoại của chúng ta là về giao hàng, thời hạn, 


TRAU DỒI NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP s 15] 


những việc cần giải quyết ngay, vân vân, nên nhiều yếu tố 
của nghệ thuật giao tiếp không được quan tâm đến. Các cuộc 
trao đổi vì công việc đó cũng có thể giúp ta đạt được mục 
đích, nhưng vì ta không thể có mặt trong đó, nên ta không 
thấy được vai trò tuyệt vời mà sự giao tiếp có thê đóng góp 
trong việc thúc đây một môi trường làm việc trang trọng, và 
sáng tạo. Trau đồi nghệ thuật giao tiếp giúp ta xem những sự 
trao đổi nơi làm việc không chỉ là các cơ hội để tỏ ra hiệu 
quả, hay hoàn tất công việc của mình mà còn là những giây 
phút quý báo đề thê hiện sự quan tâm, tỉnh thức và chân thật. 


Để trau đồi nghệ thuật này, chúng ta cần nhớ những sự 
lịch sự, nhã nhặn trong giao tiêệp nơi làm việc như sau: 


LƯU Ý ĐẾN MÔI TRƯỜNG 


Lưu ý tới khung cảnh xung quanh tạo ra không gian cho 
Sự giao tiếp: Chúng ta sẽ chậm lại để cảm nhận thời điểm 
này. Do biết mình đang ở đâu, chúng ta có thê chọn một nơi 
khác kín đáo hơn để trò chuyện, hoặc thu dọn lại bàn làm 
việc đề tạo ra không khí thoải mái hơn, hoặc đơn giản là gặp 
gỡ vào lúc mà chúng ta hoàn toàn tỉnh táo. 


TÔN TRỌNG SỰ IM LẶNG 


Trong các cuộc đối thoại sẽ không tránh khỏi những giây 
phút im lặng. Những sự gián đoạn này có thể có chút đáng 
sợ, nhưng chúng ta cần kiềm chế không cố khỏa lấp chúng. 
Chúng ta có thể tạm dừng cuộc trao đổi và tôn trọng thời 
khắc ấy, đề tình hình diễn ra theo nhịp độ riêng của nó. 


DỪNG NÓI ĐỂ LẮNG NGHE 


Sai lầm lớn nhất mà chúng ta có thê mắc phải trong một 
cuộc đôi thoại là không biết lăng nghe. Chúng ta huyện 
thuyên, dành nói, lặp đi lặp lại quan điêm của mình, lo ra, 


152 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


cho rằng mình biết người kia sắp nói gì — thực ra việc muốn 
đạt đến mục đích cho nhanh - là một hành động xúc phạm. 
Nhiều điều bộc lộ trong môi trường làm việc không được nói 
ra thành lời. Sắc giọng, cử chỉ, cách dùng từ của các đồng 
nghiệp - ngay cả cách đặt chiếc cặp hay cây viết - cũng có 
thê giúp ta hiểu biết sâu sắc vào những gì thực sự được nói 
ra và những gì các đồng nghiệp của ta thực sự nghĩ, thực sự 
cần. Bằng cách lắng nghe, tức là chúng ta hoàn toàn có mặt, 
chú tâm, và điều này khiến người khác cũng cởi mở giống 
như thế. 

HỎI NHỮNG ĐIỀU ÍCH LỢI 


Đối thoại là để giúp người khác nêu lên quan điểm của 
họ, cũng như đề chúng ta nêu lên quan điểm của mình. Bày 
tỏ sự tò mò chính đáng của chúng ta bằng những câu hỏi và 
lập luận để làm sáng tỏ, đúc kết, minh họa so sánh, tạo ra 
sự đồng thuận, v.v... - thường giúp các cuộc đối thoại thành 
công, có phương li: không lạc đề - biểu lộ sự tôn trọng 
đối với tất cả mọi người tham gia. 


PHÁT BIỂU RÕ RÀNG, TRÁNH LỜI KHÓ NGHE, TỐI NGHĨA 


Sử dụng những lời thô tục, khó nghe ở nơi làm việc là 
phá huỷ lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các đồng 
nghiệp. Trớ trêu thay, dùng các biệt ngữ kỹ thuật cũng có tác 
dụng tương tự. Thí dụ khi ta nói với một đồng nghiệp, “Bắt 
đầu thứ sáu, chúng tôi sẽ cài đặt PC của bạn vào mạng RP”, 
thay VÌ nÓI, _ Chúng tôi sẽ nối mạng máy tính của bạn vào 
cuối tuần này”, tạo ra sự hoang mang cho người nghe, khiến 
họ có thể coi thường quan điểm của ta. Phát biểu rõ ràng và 
thắng thắn - sử dụng những câu ngắn gọn ở thời điểm cần sự 
rõ ràng - cũng khiến người khác đáp trả lại giỗng như thế, và 
đó là dấu hiệu của tâm tỉnh thức, chánh niệm. 


TRAU DỒI NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP s 153 
HÃY CÓ ĐẦU ÓC KHÔI HÀI 
Con người có ai không thích được đối thoại thoải mái. 
Do đó, không cần quá nghiêm trọng, ta có thể hâm nóng bầu 
không khí bằng những giai thoại, hoặc kê lại một câu chuyện 
thú vị, đó là tất cả các phần thi vị và là nghệ thuật trong giao 
tiếp. Chúng ta không cần phải làm anh hề bắt đắc dĩ, nhưng 
cần đối thoại một cách vui tươi, khôi hài, sẵn sảng đón nhận 
những gút mắc và những lời bình phẩm không lường trước 
được, đó là sự có mặt một cách đây sinh động giữa những 
nhịp độ liên tục, không ngừng của công việc đề hoàn thành 
công việc. 


TẬN DỤNG NHỮNG NGẪU NHIÊN 


Trong việc giao tiếp không tránh khỏi những điều ngẫu 
nhiên, không tiên liệu trước. Đã bao nhiêu lần chúng ta thốt 
lên những câu như: “7i không ngờ bạn đã làm việc với cô 
ấy ở Công ty XYZ!', hoặc là, “Tôi cũng ký hợp đồng cho các 
dịch vụ đó rồi — vậy sao chúng ta không phối hợp nghiền cứu 
thị trường và tiết kiệm chỉ phí?”, hoặc nữa là, “Tôi cũng đến 
Boston tuân tới - tại sao chúng ta không cùng đi giới thiệu mặt 
hàng?”. Các cuộc giao tiếp thường đem lại những ngẫu nhiên 
tốt đẹp như thê - kết quả tất nhiên của nghệ thuật giao tiếp. 


Dầu những quy tắc về giao tiếp nêu trên có thê hữu ích, 
nhưng việc trau đồi nghệ thuật giao tiếp không chỉ nằm 
trong một số quy tắc, mà nó đòi hỏi một năng lực mạnh mẽ 
của con người để đem lại sự tốt đẹp cho người khác và thể 
hiện tính chân thực của riêng ta. Nghệ thuật giao tiếp giúp 
duy trì tính nhân văn của công việc giữa trận cuồng phong 
của công nghệ hiện đại, của tốc độ và của tham vọng. Chúng 
ta thực sự cần dành một khoảng khắc — đúng ra hàng trăm 
khoảng khắc trong một ngày - để làm sống lại nhân cách 


15⁄4 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


hỗ tương của chúng ta bằng cách quan tâm và lắng nghe kẻ 
khác. Bằng cách chú tâm cảnh giác và có mặt khi giao tiếp, là 
chúng ta tỏ lòng tôn trọng đối với các đồng nghiệp, thúc đầy 
một môi trường vung dưỡng l¡ (đạo lý) và khơi dậy lòng tin. 
Khi ấy việc trau đồi nghệ thuật giao tiếp trở thành một sự thê 
nghiệm của niềm vui trong việc cân bằng hai nỗ lực — hoàn 
toàn có mặt và hoàn thành công việc. 


LOẶO 





"j*“- -21- 





TRÁNH SỰ TỬ TẾ KHÔNG ĐÚNG CHỖ 


Khi thấy đồng nghiệp của mình gặp khó khăn trong công 
việc thì tự nhiên chúng ta muốn giúp một tay. Đôi khi áp lực 
công việc đè nặng lên vai một đồng nghiệp nào đó, hoặc có 
thê một thách thức mới khiến ai đó chao đảo, chúng ta giúp 
họ một lời khuyên hoặc hướng giải quyết cho họ. Đôi khi 
chúng ta góp thêm công sức bằng cách ở lại làm thêm giờ đề 
g1Iúp công việc hoàn thành đúng thời hạn hoặc đến cơ quan 
sớm để chuẩn bị cho một cuộc họp. Sự giúp đỡ cũng có thể 
rất đơn giản như chỉ cần lắng nghe ai đó tâm sự rằng liệu họ 
có nên chấp nhận một công việc mới hoặc di chuyên tới một 
tiểu bang khác. Giúp đỡ người khác là một phần tự nhiên và 
cần thiết trong công việc. 


Tuy nhiên, giúp đỡ người khác trong công việc không 
phải lúc nào cũng đơn giản như thế. Đôi khi chúng ta không 
thể giúp họ. Nếu có quá nhiều việc phải làm, hoặc không có 
thời gian, chúng ta đành phải để các vấn đề cho người khác 
giải quyết. Hoặc có thể chúng ta phải kiềm chế việc giúp đỡ 
vì nếu ta làm công việc của người khác thì chỉ tạo ra sự lúng 
túng trong việc chia sẻ trách nhiệm. Nhiều vấn đề vượt quá 
khả năng của ta, nên nếu ta có lời khuyên hoặc giúp đỡ có thể 
làm cho vấn đề tôi tệ hơn. 


Vì vậy, cái ta có thể giúp trong công việc thường là đừng 


156 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


giúp — phải kiềm chế việc tư vấn cho người, cứ để các câu 
hỏi chưa có câu trả lời, để cho đồng nghiệp tự tìm giải đáp. 
Đề có thể hữu ích trong công việc thực sự đòi hỏi nhiều kỹ 
năng và vào đúng thời điểm - biết khi nào cần lắng nghe, khi 
nào cần bỏ qua, khi nào ra lệnh, khi nào cần học hơn là dạy. 


Nếu không khéo léo trong việc giúp đỡ người khác trong 
công việc, chúng ta có thể khổ công làm việc hữu ích trong 
khi thực ra là ta đang khiến tình trạng thêm tệ hại. Thầy tÔI, 
Chogyam Trungpä Rinpoche đã gọi đó là sự tử tế sai lầm. 
Trong trường hợp này, chúng ta đã làm công việc giúp đỡ 
dựa trên một khái niệm ích kỷ, nông cạn mà chủ yếu là để 
loại bỏ sự khó xử của ta hơn là giúp một tay. Có rất nhiều ví 
dụ đơn giản của sự tử tế không đúng chỗ ở quanh ta tại nơi 
làm việc. Thí dụ, cô tiếp viên mới, do nôn nóng muốn được 
đóng góp công sức, đã ở lại trẻ đề sắp xếp lại tất cả các hồ sơ 

cung câp hàng hóa, gây lộn xộn cho toàn thê các nhân viên 
trong nhiều tuần. Nhân viên bán hàng, do muốn hoàn tất một 
cuộc giao dịch, đã không chỉ để lại phía sau cả ký tài liệu tiếp 
thị mà còn gởi theo dạng phát nhanh hai bộ bổ sung để tỏ ra 
hữu ích. Nhân viên quầy phục vụ khách hàng, sốt sắng muốn 
giúp đỡ, đã hỏi khách hàng không chỉ một lần mà bốn lần, 
“Ông còn cần giúp gì nữa không?”. Hành động đó thường 
thấy xảy ra ở nơi làm việc — chúng ta cô gắng tỏ ra có ích do 
căng thăng nhưng ngược lại chúng ta đã làm cho người được 
giúp đỡ cảm thấy bị làm phiền hơn là hài lòng. Tiếc thay, sự 
tử tế không đúng chỗ này không chỉ xảy ra với thiện ý, mà 
còn do sự xáo trộn, bực bội. Nó có thê làm hỏng sự nghiệp, 
hủy hoại tình bạn, và làm đắm chìm toàn bộ doanh nghiệp. 

Một trong các hành động thường được thấy nhất của sự 
tử tế không đúng chỗ là không thành thực với cấp dưới về 
cách làm việc của họ. Chúng ta thường thấy nhiều nhân viên 


TRÁNH SỰ TỬ TẾ KHÔNG ĐÚNG CHỖ s 157 


kém cõi phải kéo dài khắc khoải qua bao tháng — đôi khi năm 
- trong những công việc quá sức họ như thế nào? Các vị quản 
lý tránh sự căng thăng của việc phải nói sự thật, thay vào đó 
họ trở thành phòng thủ, bao che cho cấp dưới của mình. Vì 
lòng tử tế, vị quản lý muốn bảo vệ nhân viên khỏi cái khổ 
của việc phải đối mặt với vấn đề, và cả hai đều muốn tránh 
nhìn nhận sự thật là công việc khó thê hoàn thành. Với thời 
gian, tính chân thật, thắng thắng trở nên ngày càng khó thê 
hiện - căng thắng, khó chịu, và cả tiềm năng bùng nỗ - và vấn 
để ngày càng trở nên nhức nhối. Cuối cùng, các tình huống 
cũng đòi hỏi họ phải công khai sự thật. Đối mặt với các kết 
quả tồi tệ, người nhân viên đã bộc lộ trong sự giận dữ và oán 
hận: “Ở đáy, không di thực sự hỗ trợ tôi cả. Mọi dự án của 
tôi đều thiếu ngân quỷ, rồi cuối cùng xếp xó. Rôi bây giờ ông 
đến đồ lỗi cho tôi!”. Người quản lý bàng hoàng, cho rằng 
nhân viên của mình vô ơn, chứ không thấy được tai họa là 
do hành động tử tế không đúng chỗ của ông. Thay vì đối đầu 
với những khó khăn khi chúng vừa xuất hiện, người quản lý 
đã tránh sự khó chịu của việc phải nói thắng. Kết quả là nhân 
viên hụt hằng, oán giận với người quản lý đã học ngụy trang 
mặc cảm tội lỗi, không thoải mái như là “muốn giúp đỡ”. 
Biết tránh việc thuơng người không đúng chỗ giúp ta thành 
thật về tâm trạng lo lắng của mình - chấp nhận, cảm nhận và 
chiêm nghiệm nó. Tất nhiên, sẽ khó nói với nhân viên cấp đưới 
về khả năng hạn chế của họ, nhưng lãng tránh sự khó khăn đó 
bằng cách giả vờ tử tế chỉ dẫn đến những vấn đề tệ hại hơn. 


Khi lòng thuơng người không đúng chỗ trở thành luật bất 
thành văn trong cơ chế lãnh đạo thì công việc làm có thê trở 
nên rất đáng nản cho hàng trăm hay hàng ngàn nhân viên. Ví 
dụ, các vấn đề đạo đức trở nên phức tạp, khó hiểu một cách lạ 
kỳ, khiến các nhà lãnh đạo phải đặc biệt khéo léo trong việc 


158 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


giúp đỡ công ty tự vực dậy. Giải quyết các vấn đề tiềm ẩn của 
việc kém đạo đức đòi hỏi sự kiên nhẫn và cởi mở đối với sự 
phê bình, sự sẵn sàng lắng nghe trong các buổi họp mà nhân 
viên được “xô bầu tâm sự”, được báo cáo những tin không 
được tốt lành. Một số nhà lãnh đạo, với hy vọng tránh được 
những tai họa như trên, “giúp” các tổ chức bằng cách thực 
hiện các chương trình chắc chắn có kết quả đề chứng tỏ rằng 
công ty thực sự quan tâm. Tôi nhớ lại trong những năm làm 
việc ở Phố Wall đặc biệt có một vị giám đốc điều hành quyết 
định đối đầu trực tiếp với một quan niệm rộng rãi trong nhân 
viên nhà máy rằng họ đã bị coi thường, và bị đối xử như là 
thừa thải. Để ngoài tai một số nhận định sâu sắc của người 
khác, vị này quyết định khởi động Chương Trình Nhân Viên 
của Tháng, công bố rộng rãi trên áp phích và các bản tin rằng 
bà sẽ đánh giá các nhân viên và sự đóng góp của họ. Thay 
vì dành thời gian để thận trọng lắng nghe các quan điểm của 
nhân viên, để họ đóng góp trong việc giải quyết vấn đề và 
thực hiện những sự thay đổi đề tăng cường đạo đức về lâu về 
dài — một tiến trình thật cam go - thì bà đã chọn lòng thương 
người không đúng cách, che đậy sự lúng túng của mình bằng 
những hành động giúp đỡ cạn cợt. Sau bốn kỳ Nhân Viên của 
Tháng, chương trình đã bị tây chay một cách công khai vì bị 
cho là thiên vị. Không biết là có đúng hay không, nhưng các 
nhân viên tin rằng những người không nói thăng, hay không 
dám thách thức ban quản lý, được công nhận vì, “như tất cả 
mọi người đã biết”, ban quản lý coi trọng sự phục tùng hơn là 
sự thật. Vị điều hành này cũng đã thử nghiệm các chương trình 
khác — như là tưởng thưởng cho nhân viên thê hiện nhiều nỗ lực, 
tăng ngày nghỉ phép cho đội nào vượt chỉ tiêu - nhưng không 
có kết quả. Môi trường làm việc ngày càng trở nên căng thăng, 
trì trệ, và vị điều hành này đã khẳng định ý kiến mình mà 
không nói ra rằng các nhân viên ở đây thật là vô ơn. 


TRÁNH SỰ TỬ TẾ KHÔNG ĐÚNG CHỖ s 159 


Trong trường hợp này, nêu muốn tránh lòng thương người 
không đúng chỗ thì cấp trên phải tránh một giải pháp dễ dàng 
để giúp bản thân thoát khỏi những tình huống khó khăn. Cái 
mà các nhân viên ở đây cần là một người giàu kinh nghiệm 
biết lắng nghe, biết giúp đỡ một cách thiết thực. Người đó 
biết lắng nghe một cách cần thận trước khi hành động, xây 
dựng lòng tin giữa các nhà quản lý và cấp dưới, học tập thay 
vì chỉ đạo. Tránh lòng thương người không đúng chỗ giúp 
chúng ta tạm dừng lại để xem xét những gì thực sự cần thiết 
khi giúp đỡ người khác - thay vì nhảy vào kết luận, giải quyết 
hay vội vả giải cứu, chúng ta có thể nhận xét kỹ càng, và cân 
nhắc trong các nỗ lực của mình. Nhất là trong các tình huỗng 
cam go, thì việc ““Iránh sự tử tế không đúng chỗ” nhắc nhở 
chúng ta nên có một chút nghi ngờ về nhu cầu muốn giúp 
đỡ của ta. Nếu cần thận thì chúng ta có thể kéo dài đôi chút 
lúng túng, để mở rộng bàn tay hỗ trợ một cách khéo léo, chứ 
không phải bàn tay của sự căng thắng được hóa trang thành 
một giải pháp dễ dàng. Tránh sự tử tế không đúng chỗ cho 
thấy ta có thê giúp đỡ ngưỜi bằng nhiều cách: Lắng nghe, tư 
vân, trực tiếp giải quyết vấn đề, nói thắng - hoặc có thể chỉ 
cần bỏ đi chỗ khác. 


LOẶO 





N ` -22- 








QUÁN NIỆM SÁU SAI LẦM 


Nếu muốn tỉnh thức trong công việc, trước tiên chúng ta 
cần phải hiểu “ngủ” trong công việc là như thế nào. Khám 
phá được điều này là một vấn đề thực sự rất riêng tư. Nhận 
ra được các yếu điểm, các thói quen khó chịu, những niềm 
hy vọng và lo âu của chúng ta, có thê làm cho chúng ta cảm 
thấy bị vạch trần, bị tổn thương. Chúng ta có thể cảm thấy 
xâu hồ do thiếu tự tin và lo âu, coi vấn đề chỉ là những phiền 
nhiễu hoặc tự giận bản thân mình “yếu đuối” và “hèn nhát”. 
Mỗi người chúng ta phải đối mặt với lo âu và sai lầm theo 
cách riêng của mình. Tuy nhiên, chiêm nghiệm những sự sai 
lầm như thế không nhất thiết phải là điều đáng xấu hồ hay 
chê gớm gì. Việc quán sát cần thận cách chúng ta tự giam 
hãm bản thân như thế nào trong công việc có thể là một hành 
động cao quý, một cử chỉ thắng thắn, có thể hướng ta đến con 
đường phát triển tính xác thực trong công việc. 


Trong Phật giáo Tây Tạng, các hành giả chiêm nghiệm 
sáu sai lầm như là một cách để hiểu chúng ta bị trói buộc 
trong cuộc sống như thế nào. Sáu sai lầm minh họa việc 
chúng ta chạy đuôi theo sự bền vững như thế nào trong một 
cuộc sống luôn thay đổi và không có gì bảo đảm. Thay vì 
tỉnh giác trước thực tại là không có gì để bám víu vào, thì 
chúng ta lại xây dựng một sự tự lừa mị to lớn, sống với một 
nỗ lực sai lầm để xác nhận cảm giác về ngã một cách vững 


162 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


bên - một cảm giác rằng ' tôi sẽ ôn thôi”. Nỗ lực để chắc chắn 
về bản thân — rằng cuộc sống của ta, công việc làm của ta, 
thực ra chính sự hiện hữu của chúng ta dường như được bảo 
đảm - thường được mô tả như là một bánh xe với sáu cây 
căm quay tròn, quay tròn trong một cuộc đấu tranh đau khổ 
không dừng dứt được gọi là vòng luân hồi. 


Cốt lõi của cuộc đấu tranh này là nỗi sợ hãi của con người 
rằng cuộc sông có thê chấm dứt hay bỗng nhiên trở nên bất ồn 
vào bất cứ giây phút nào. Chúng ta trở nên hoang mang bởi 
thực tại này và tìm kiếm sự đảm bảo rằng nó không phải thế. 
Chúng ta tìm kiếm sự an toàn trong thế giới này một cách mù 
quáng, bao bọc bản thân với những thứ quen thuộc và có thể dự 
đoán trước được, cô gắng loại bỏ bất cứ điều gì đáng ngờ và đe 
dọa. Để rồi cuối cùng, chúng ta trở nên hoảng loạn khi thấy việc 
làm này là vô ích; đơn giản là chúng ta không thể tránh được cái 
chết hoặc sự bất toàn. trong cuộc sông. Trong cơn hoảng loạn 
chúng ta cảng vùng VẤY, thì chúng ta ngày càng trở nên bất mản 
với cuộc sông hơn và dễ bị hoàn cảnh làm chủ mình. 


Vòng quay của sáu sai lầm thê hiện một sự mỉa mai sâu 
sắc. Nó cho ta thấy rằng khi cố găng tự giải thoát khỏi các 
vấn đề trong cuộc sống thì ta thực sự kết thúc bằng Sự giam 
hảm bản thân trong đó. Càng có gắng đề bảo vệ bản thân, thì 
chúng ta càng bị lầm lạc. Sáu sai lầm thực sự ra là sáu phong 
cách hoặc sáu nếp suy nghĩ mô tả chúng ta đã tự giam mình 
trong công việc như thế nào. 

ĐIỀU SAI LẦM THỨ NHẤT: XEM CÔNG VIỆC NHƯ GÁNH NẶNG 

Công việc là gánh nặng là trạng thái tâm lý nghĩ mình làm 
thân trâu ngựa - bướng binh, hẹp hòi và cộc cằn. Chúng ta cúi 
đầu, làm theo chỉ thị và chỉ biết đưa tay ra lãnh lương. Chúng ta 
lùi bước trước bất cứ điều gì khác thường hoặc mới lạ. Chúng 


QUÁN NIỆM SÁU SAI LẦM s 163 


ta thích cuộc sống với những công việc dễ dàng, không mang 
tính bất ngờ, nên ta trôi lăn, bám chặt vào điều lệ, bất chấp các 
khả năng thay đổi và thê nhập của tất cả mọi thứ. Một thái độ 
như vậy có thê làm cho chúng ta cảm thấy không bén nhạy, ù lì. 
Đó là tâm trạng của người thâu ngân bất đắc dĩ, của viên kế toán 
bướng bỉnh, của người cảnh sát không thân thiện, và của tất cả 
những ai có nếp suy nghĩ rằng công việc là gánh nặng. 


Người có tâm lý xem công việc là gánh nặng thường âm 
thầm mong mình đang ở một nơi nào khác, lảng tránh công 
việc để quay về cuộc sống. Chúng ta cảm thấy công việc là 
một trở ngại cho cuộc sống chứ không phải là một cơ hội 
để sống. Chúng ta tách việc mưu sinh ra khỏi các sinh hoạt 
còn lại của cuộc đời: Công ăn việc làm trở thành một thứ 
sưu thuê mà ta phải trả trước khi được trở về nhà. Khi chấp 
nhận tâm lý đó, chúng ta trở thành câm điếc với môi trường 
làm việc quanh ta, không thê đóng gÓp hay giÚp ai một tay. 
Chúng ta cảm thấy vụng về và có phần xấu hồ về sự mưu 
sinh của mình, không sẵn sàng đề thấy bất cứ điều gì ngoài 
nhu cầu sinh tồn. Giống như thân trâu ngựa, chúng ta muốn 
luôn đeo miếng che mắt, và chỉ muốn quay về chuồng, nơi 
chúng ta có thê được sống cuộc sống của mình. 


Nếu quan sát kỹ hơn trạng thái tâm lý xem công việc là 
gánh nặng này, chúng ta khám phá ra rằng gánh nặng không 
phải là do công việc làm mà là do thái độ đối kháng của ta. 
Việc chúng ta không sẵn lòng đề ngâng đầu lên chính là gánh 
nặng chớ không phải do công việc. 


ĐIỀU SAI LẦM THỨ HAI: XEM CÔNG VIỆC LÀ ĐẤU TRANH 


Một nếp suy nghĩ khác của chúng ta là xem công việc là 
đâu tranh. Đây là tâm trạng thành-bại, được-thua. Sự mưu 
sinh của ta chỉ có ý nghĩa khi ta thăng cuộc, vì kẻ bại trận 


1644 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


thường phải chịu sự dè bĩu, khinh khi, và vị thế đó đối với 
chúng ta là thấp kém. Chúng ta gạn lọc việc mưu sinh của 
mình xuống thành một định đề đơn giản: Tắt cả mọi thứ liên 
quan đến công việc đều là thù địch trừ khi chúng được chứng 
minh ngược lại. Chúng ta liên tục thử nghiệm thế giới của 
mình: Bất cứ người nào, điều gì, hay hoàn cảnh ra sao, nếu 
không ích lợi gì cho ta thì bị gán cho là thù địch hoặc nhẹ 
hơn một chút, là không đáng kể. Mỗi hành động của chúng 
ta nhắm vào việc bảo đảm thành công và loại trừ thất bại. 
Chúng ta bị giam hãm trong trò chơi một-người-chiến-thắng 
không dừng dứt trong thế giới công việc của mình. 


Tâm lý xem công việc làm như đấu tranh, là nếp suy nghĩ 
rất phổ thông: Thí dụ, các chính trị gia chiến-thắng-bằng- 
mọi-giá, các thương nhân ở Phố Wall, những kẻ đột kích 
công ty, các luật sư về ly hôn. Phong thái hung hăng như thế 
trong công việc giam giữ ta trong bản năng luôn muốn giữ 
vững quan điểm của mình. Cả thế giới của ta luôn phải trong 
trạng thái “đối phó” và làm chủ. Chúng ta trở nên vướng mặc 
trong trò chơi sân hận để bảo vệ cái nhìn của ta về việc ta là ai. 


Nếu quan sát kỹ tâm lý công việc-là-đấu tranh, chúng ta 
phát hiện ra răng cuộc chiến của ta không phải là với công việc, 
mà là với chính sự bất an trong ta. Xấu hồ vì các nỗi sợ hãi và 
tính dễ bị tốn thương của mình, trước tiên chúng ta tấn công thế 
giới làm việc của mình để ngăn chặn bắt kỳ khả năng có thể bị 
thua cuộc hoặc bị mất mặt. Do đó chính sự bất an trong ta mới 
là kẻ thù thực sự, chứ không phải công việc của ta. 


ĐIỀU SAI LẦM THỨ BA: NGHIỆN LÀM VIỆC 

Nghiện làm việc là một trạng thái tâm lý bị ám ảnh bởi 
việc phải khắc phục một cảm giác thiêu sót. Bât cứ chúng ta 
làm gì ở cơ quan và dù chúng ta luôn tham gia vào các công 


QUÁN NIỆM SÁU SAI LẦM s 165 


việc khó khăn nhưng lúc nào ta cũng thấy như chưa đủ. Vì 
vậy, chúng ta bắt mình phải làm nhiều, nhiều hơn, và nhiều 
hơn nữa. Chúng ta có thê thấy mình làm việc tám mươi giờ 
một tuần, cuối tuần lại xem xét giấy tờ, số sách. Chúng ta bị 
ám ảnh về công việc, nghĩ suy về công việc, suy gầm về các 
vấn đề và lập kế hoạch đề hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta có 
thể tự thấy mình quá tải, khiến việc mưu sinh, và các hoạt 
động nơi làm việc thành quá phức tạp. Chúng ta luôn bị ám 
ảnh bởi một cảm giác rằng còn nhiều việc nữa phải làm. 


Tâm lý nghiện-làm-việc thường bị các trở ngại, những sự 
gián đoạn làm cho hụt hãng. Nhân viên “thiêu khả năng”, máy 
vị tính bị trục trặc, bút chì bị gãy - bất cứ điều gì cản trở ta hoàn 
thành công việc - đều khiến ta bực bội, đôi khi khiến ta muốn 
điện lên. Người nghiện làm việc (workaholic), cũng thường là 
kẻ cầu toàn. Mỗi sáng dậy đúng bon giờ giâc; nhạy bén, đáng tin 
cậy trong công việc, và rất tự hào về các tiêu chuẩn cao câp của 
mình. Những lời khen ngợi từ cấp trên hay đồng nghiệp đều làm 
ta sung sướng, nhưng sự hài lòng chỉ là thoáng qua và không 
bao giờ đủ. Chúng ta cảm thấy mình nằm trong vòng Xoáy của 
sự thất vọng lặp đi, lặp lại - không thỏa mãn, nhưng vẫn sẵn 
sàng hy sinh cuộc sống của mình trong cơn nghiện làm việc. 


Nếu quán sát kỹ sự nghiện ngập này, chúng ta sẽ phát hiện ra 
rằng không phải ta nghiện làm việc nhưng ta bị tê liệt bởi chính 
cảm giác nghèo nàn, đông cứng trong một mô hình của sự thất 
vọng về nhiều ước muốn chưa thành hiện thực. Công VIỆC trở 
thành một loại thuốc tê — loại thuốc làm tê cứng nôi đau. 


ĐIỀU SAI LẦM THỨ TƯ: XEM CÔNG VIỆC LÀ TRÒ GIẢI TRÍ 


Quan niệm xem công việc là trò giải trí dựa trên môi hoải 
nghi sợ răng chúng ta sẽ bỏ lỡ bao niêm vui. Ta nhìn quanh 
cơ quan, thây người khác hớn hở, tươi cười, vui vẻ trong 


166 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


công việc, nên ta nghi rằng ta đã bị bỏ quên. Người khác thì 
thăng tiến, được bay đến Bahamas để dự các buổi hội thảo 
kinh doanh, họ mặc quần áo thời trang hiện đại, tham dự các 
cuộc họp quan trọng có thết đãi bánh ngọt Đan Mạch. Người 
khác dường như làm chủ công việc của họ, còn ta thì tụt hậu. 
Chúng ta cũng muốn được hưởng những niềm vui, sự phấn 
khởi trong công việc; chúng ta muốn được có danh dự và 
được ăn bánh Đan Mạch miễn phí. 


Khi phát triển tâm lý xem công việc như trò giải trí, 
chúng ta hướng đến công việc như là một nguồn vui và chỗ 
nghỉ ngơi. Chúng ta tập trở thành bậc thầy của sự đề cao, 
quảng cáo, khoa trương sự thành công, quyền lực, và những 
gì có lợi cho mình - đĩ nhiên là với sự kiềm chế, nhưng đủ rõ 
ràng đề thu hút sự chú ý. Chúng ta tích lũy những gì có lợi 
cho mình tựa trẻ con với đồ chơi, thâu thập các nút để bấm ở 
bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào - tại nhà, trong xe hơi, nơi văn 
phòng và trên máy bay - để điều khiển mọi việc. Công việc 
của chúng ta trở thành một loại trò chơi, trò giải trí. Chúng 
ta tin rằng mình có quyền hưởng những tiện nghỉ đó, rằng 
chúng ta rất xứng đáng với vị thế và những sự hưởng thụ. 


Đề công việc có thê khiến ta cảm thấy nhẹ nhàng, như một 
trò giả trí, thì những cái không tốt đẹp thường bị dẹp khuất 
mắt, vì vậy chúng ta trở thành chuyên viên ém nhẹm các tin 
không tốt lành và rắc rối. Chúng ta cỗ gắng lôi kéo người 
khác vào việc làm cho công việc có vẻ ngăn nắp, êm xuôi. 
Thư ký, phụ tá, kế toán, công ty tư vấn, thậm chí các tô chức 
từ thiện, tất cả đều được coi như những cánh tay giúp che 
giấu các khó khăn trong công việc. Chúng ta muốn thế giới 
của mình được êm xuôi, dễ đoán, và khăng khăng - thường 
là thông qua một người nào đó - rằng những mong đợi của 
chúng ta được đáp ứng và như vậy là chúng ta ngồi thoải mái 


QUÁN NIỆM SÁU SAI LẦM s 167 


mà tận hưởng thành quả. Tâm lý xem công việc như trò giải 
trí là thái độ coi thường công việc nhưng lại muôn tận hưởng 
quyên lợi và thành quả mà công việc mang đền. 


Các nơi như tổ chức chính phủ, trường đại học, văn 
phòng đầu não các công ty, văn phòng các chủ tịch, đầy rẫy 
các nhân sự có tâm lý này. Nhưng hiện tượng này không 
chỉ xảy ra ở các tổ chức lớn. Nó cũng đễ dàng có mặt ở một 
tòa án nhỏ hoặc ở một tiệm bán bàn ghế. Chính sự mê đắm 
quyền hành, uy tín, hoặc vị trí có thê được dàn xếp từ những 
nơi tồi tàn hay cao sang nhất đã giam giử chúng ta. Nếu phân 
tích kỹ tâm lý xem công việc-là-trò-g1ải-trí này, chúng ta sẽ 
khám phá ra rằng ta không thực sự hưởng thụ lạc thú cuộc 
đời mà lại bị mắc kẹt trong một “thiên đường” mật ngọt xa 
rời thực tế - thậm chí không thể biết trong đời còn có gì khác 
hơn là tích lũy các trò tiêu khiển và đắm mình trong dục lạc. 


ĐIỀU SAI LẦM THỨ NĂM: XEM CÔNG VIỆC LÀ PHIỀN TOÁI 


Tâm lý xem công việc là phiền toái cho rằng nhu cầu kiếm 
sống là một thứ tai họa đã xảy đến cho chúng ta. Chúng ta 
không đáng bị những khó khăn trong công việc gây phiền phức. 
Chúng | ta đáng được nhiều hơn nữa. Chúng ta có quyên có một 
cuộc sống tốt đẹp và tất cả bao bề bộn trong công việc - như 
giải quyết xung đột, sửa chữa sai lầm, khiến cho tàu “chạy đúng 
giờ” - là một sự áp đặt, một cái gì đó hạ cấp đối với chúng ta. 


Chúng ta mường tượng rằng mình là một nghệ sĩ, một thi 
sĩ hay người làm vườn hữu cơ; thì việc phải kiếm một ngân 
phiếu lãnh lương quả là một bước ngoặt khó chịu khỏi những 
điều vĩ đại như thế. Chúng ta cần cống hiến cho những chuyện 
quan trọng hơn chăng hạn như tô màu cho bức tranh hay viết 
lách diễn tả tâm tư. Hoặc chúng ta có thê là một nhà quản lý, 
một bác sĩ hay giáo sư thành công được mời tham gia trong ban 


168 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


chấp hành của tổ chức từ thiện đề giúp đỡ người vô gia cư — phù 
hợp với khả năng và sự hiểu biết của ta - nhưng trước khi chấp 
nhận vào cuộc, chúng ta muốn chắc rằng sự mạo hiểm đó phải 
tương xứng với vị trí xã hội của chúng ta. Thí dụ, có thể vị thống 
đốc đã ký chứng từ xác nhận rằng đó một tô chức từ thiện quan 
trọng hoặc có thê là một ngôi sao điện ảnh nồi tiếng đã tham dự 
một hoặc hai cuộc họp trong quá khứ và đã chụp ảnh lưu nệm 
với các thành viên hội đồng quản trị khác. Chúng ta không coi 
công việc chứng nhận đó là phiền phức, vì ta nghĩ là mình xứng 
đáng được có những sự công nhận cao quý như thế. 


Tâm lý xem công-việc-là-phiền-toái khiến ta ở trong 
trạng thái phòng thủ và kiêu ngạo, luôn luôn cảnh giác đối 
với việc mình có thê là nạn nhân của các tình huống trong 
công việc. Ta trở nên hoang tưởng và luôn lo sợ mình bị “hồ”. 
Chúng ta luôn so sánh số phận, vị thế của mình với kẻ khác, 
và luôn cảm thấy bị lừa đối. Không tin tưởng vào những gì 
mắt thấy, tai nghe, chúng ta bắt đầu sàn lọc các thông điệp 
liên quan đến công việc, bỏ qua các ý kiến phản hồi mà ta 
thấy không phù hợp với cách đánh giá của ta. 


Nếu phân tích kỹ tâm lý đó, chúng ta khám phá ra rằng 
không phải công việc làm là phiền toái mà chính cái cảm 
giác đáng được hưởng quyền lợi luôn ám ảnh, khiến ta quá 
mệt mỏi. Chính nỗi sợ bị làm nạn nhân là phiền phức, chớ 
không phải là công việc làm. 

ĐIỀU SAI LẦM THỨ SÁU: XEM CÔNG VIỆC LÀ VẤN ĐỀ 


Tâm lý xem công việc là vấn đề giả định rằng chúng ta 
cần phải giải quyết công việc — bắt công việc phải theo ý ta, 
không được quá bắt ngờ và bề bộn. Chúng ta cho rằng mình 
có thể làm chủ công việc nếu mọi thứ đều diễn ra một cách 
trật tự - và chúng ta chính là người thực hiện điều đó! Quan 


QUÁN NIỆM SÁU SAI LẦM s 169 


niệm đó thật là lý tưởng và ngây thơ một cách kỳ quặc. Chúng ta 
tin một cách đầy thuyết phục rằng có một giải pháp tốt nhất, một 
cách làm hay, làm đúng đối với công việc của mình, và ta khao 
khát được làm người đóng góp phần quan trọng đó. 


Người mang tâm lý này luôn đầy tham vọng, luôn tìm kiếm 
kỹ thuật, chiến lược mới. “Nếu tất cả mọi người làm theo những 
lời khuyên trong quyên sách nhỏ này, Who Stole Mỹ Baloney? 
(Ai đã trộm món Baloney của tôi?), thì cuỗi cùng chúng ta sẽ có 
thê hiểu vấn đề trong công việc và tất cá sẽ được dễ chịu hơn”. 
Hoặc có thê thiền sẽ giải quyết vấn đề, giảm bớt căng thăng cho 
chúng ta, rồi công việc sẽ trở lại dễ dàng đúng như bản chất của 
nó — vui, sáng tạo, và xuôi chèo mát máy. Trong thâm tâm, ta 
muốn thực hiện một sự đóng góp có tính cách anh hùng như thế, 
một đóng góp đáng được khen ngợi, được công nhận. Chúng ta 
có thể ngưỡng mộ một ai đó tại nơi làm việc, một người thực 
sự hành thiền, hoặc sống đúng theo lời chỉ dẫn trong quyên “4¡ 
đã trộm món Baloney của tôi?” Chúng ta muôn được giông như 
người đó. Những người không thực hành theo sách Baloney 
khiến ta khó chịu, và thất vọng. Tâm lý xem công-việc-là-vấn- 
đề khiến ta tin rằng công. việc, về cơ bản, là một bài thực tập 
đầy logic, và những vân đề như là xung đột trong quan hệ, phán 
đoán sai lầm, các lầm lỗi thông thường, các cảm xúc — tất cả các 
khía cạnh đầy lộn xộn, vô trật tự này của công việc, có thê được 

“sửa chữa” nêu ta học được các bài học phủ hợp, áp dụng đúng 
kỹ thuật, và thu thập thông tin chính xác. 


Nếu phân tích tâm lý này, chúng ta sẽ khám phá ra rằng 
công việc làm không phải là vấn đề. Chính là tham vọng và 
sự cô gắng không ngừng để giải quyết công việc, mới là vấn 
đề thực sự, chứ không phải công việc với bản chất luôn bề 
bộn và khó kiêm soát của chúng. 


Khi chiêm nghiệm sáu sai phạm này, chúng ta có thể 


170 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


nhận ra được tâm tính của mình. Có thể chúng ta bị “nghiện' 
làm việc, quá đắm mình trong công việc, không thê để việc 
làm lại phía sau. Hoặc có thể chúng ta đang không thích công 
việc của mình, do đó công việc đã trở thành một gánh nặng. 
Khi quá căng thăng, ta nhận thấy mình có xu hướng tỏ ra cao 
ngạo, hung hăng - tâm lý xem công-việc-như-đánh-giặc. Các 
khía cạnh của tất cả sáu tâm lý này có thể phát sinh và diệt 
tùy theo trường hợp. Bằng cách chiêm nghiệm và phân tích 
sáu sai lầm ngày càng nhiều, chúng ta bắt đầu nhận ra các 
tính cách thiếu tự tin của mình, và hiểu rõ hơn về cách chúng 
ta tự giam mình trong công việc. Càng tìm hiểu, chúng ta 
càng tự hỏi: “Làm thế nào để có thể ra khỏi vòng lần quần? 
Làm thế nào để đừng tự giam cầm bản thân?”. 

Chỉ chiêm nghiệm sáu điều sai lầm không thôi thì không 
thể giúp chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi và sự lo lắng đã gắn chặt 
với công việc. Phát triển nỗ lực cân bằng, quay về bản tính chân 
thật của mình, buông bỏ thiên kiến, và nhiều thứ nữa là điều 
cần thiết để giúp ta vượt qua các thử thách của sáu tâm lý sai 
lầm. Tuy nhiên, nhận thức được rằng chính chúng ta chớ không 
công việc đang gò bó, giam giữ ta là điều quan trọng, nêu như 
ta muốn tìm lại sự bình an trong việc mưu sinh của mình. Lòng 
sân hận, sự mệt mỏi và cảm giác phải có quyền là các chấn song 
của ngục tủ ở nơi làm việc; chúng là các gánh nặng bào mòn ta, 
làm cho ta lo lắng và sợ hãi về những gì có thể Xảy Ta. Chiêm 
nghiệm sáu sai lầm này giúp chúng ta nhìn lại thực tế hiển nhiên 
của công việc trong cuộc sống. Chúng ta không cần phải đồ lỗi 
cho công việc, cho đồng nghiệp hoặc cho các tình huống xảy ra 
trong công việc vì những sai lầm của bản thân. Chúng ta cũng 
không cần phải trách bản thân. Tuy nhiên chúng ta cần phải có 
một cái nhìn nghiêm túc về VIỆC chúng ta đã đê những cố găng 
để bảo vệ mình khỏi những vấn đề trong công việc đã giam câm 
ta hết lần này đến lần khác như thế nảo. 





N_ : 





PHÁT TRIỂN BỐN TỰ TẠI 


Thật oái oăm khi chúng ta có thể thực hành sự-tỉnh-thức- 
trong-công-việc bằng cách tập ngồi yên. Tư thế ngồi đó là 
hành động căn bản cho sự an bình mà chúng ta có thể mang 
đến cho bản thân và cho người xuyên suốt cuộc hành trình. 
Bằng cách ngồi thắng lưng với các giác quan hoàn toàn cảnh 
giác, và theo dõi hơi thở một cách nhẹ nhàng, chính xác, là 
chúng ta đang vun trồng một sự tỉnh thức giản dị, mạnh mẽ, 
nhưng lành mạnh, cởi mở và không tốn kém. Các nghiên 
cứu khoa học đã ghi nhận nhiều lợi ích về tâm sinh lý của 
việc ngồi thiền: Như làm hạ huyết áp, tăng các mô hình não 
liên quan với cảm thọ hỷ, làm giảm lo lắng và ý thức về môi 
trường xung quanh tăng cao độ. Dầu những điều đó khá lợi 
ích, nhưng đó không phải là lý do tại sao các truyền thống 
Đông phương xem thiền là một hoạt động đáng bỏ công sức 
vào. Người Phật tử xem chính tư thế đó là sự thể hiện rốt 
ráo của sự tự tại, đĩnh đạc nơi con người. Có sự điềm tĩnh để 
ngồi xuống và ngồi yên được coi là tính chất hoàn toàn trang 
nghiêm và sâu sắc của con người. Sự tự tại đó chính là tính 
chân thật (awu/henficify) của ta -sự tự tin căn bản về bản thân 
rằng ta không bị sa lầy trong cuộc sông mà được tự do sống. 


Khi tỉnh thức trong công việc, chúng ta khai triển tính tự 
tại, điểm tĩnh này vào công việc, sự nghiệp, và vào toàn bộ 


172 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


cuộc sống của ta. Thật vậy, việc ngồi thiền cho ta cơ hội để 
triển khai bốn sự tự tại vào công việc làm, giúp ta được hiệu 
quả hơn trong công việc và hữu ích hơn đối với người. 
PHÁT TRIỂN TỰ TẠI BẰNG TÂM TỪ 

Khi ngồi thiền chúng ta trở về với giây phút hiện tại. 
Chúng ta liên tục buông bỏ sự bám víu vào quan điểm và 
vọng tưởng. Lúc đầu, điều này có vẻ rất khó khăn nhưng với 
thời gian nó có thể trở thành một sự hỗ trợ tuyệt vời. Thí dụ, 
sự tức giận với đồng nghiệp, sự cứng đầu của ta trong ø1ao 
dịch kinh doanh, sự bào chữa cho một lỗi lầm của ta - tất cả 
đều có thể được buông bỏ, dù chỉ trong giây lát. Lập tức, điều 
đó tạo cho ta không gian đề thở, để sống. Hành động đó đối 
với bản thân theo truyền thống được coi là một hành động 
tử tế, nói nôm na là hành động cho ta được buông thư. Khi 
nói về sự tử tế, từ bi, ta thường nghĩ đến những hành động 
như vuốt ve một con mèo hoặc tặng tiền bạc cho người đang 
thiếu thốn. Nhưng ở đây, ta nói về sự tử tế một cách khác: Ta 
tử tế với bản thân bằng cách trút bỏ gánh nặng của việc chấp 
vào định kiến. Khi thực hành buông bỏ trong hành thiền, 
chúng ta chiêm nghiệm rằng mình cũng có thể mang sự tự tại 
đó vào công việc, buông bỏ các định kiến về đồng nghiệp, 
hành động dễ thuơng, tử tế đối với họ, để cho họ được buông 
thư, dành cho họ không gian, nơi chốn thư giản. Tâm từ mà 
chúng ta rải ra cho bản thân lúc ngồi thiền, giờ ta cũng có thể 
rải tâm từ đến cho người khác ở nơi làm việc. 
PHÁT TRIỂN TỰ TẠI BẰNG CÁCH QUAN TÂM ĐẾN CÁC KHÓ KHĂN 


Khi ngồi thiền chúng ta không chỉ lo phát triển tâm trong 
sáng hay mục đích rõ ràng mà chúng ta còn thấy ra cái sai, 
sự ngã mạn và sự sợ hãi của chúng ta. Do ngồi an nhiên, tỉnh 
lặng mà chúng ta có thể biết mình rõ ràng và với thời gian, 


PHÁT TRIỂN BỐN TỰ TẠI s L73 


ta tập tôn trọng và nhận biết cả hai ưu điểm và khuyết điểm 
của mình. Chúng không phải là chướng ngại hay tội lỗi mà ta 
cần hủy diệt khỏi cuộc sống. Chúng ta không cần phải mặc 
cảm hay xem tình cảm ganh ty, bất an như những lỗi lầm mà 
ta phải xấu hồ. Khi ngồi an nhiên, tỉnh lặng một mình, chúng 
ta tập tôn trọng và quan tâm đến “những tính cách tiêu cực”, 
thay vì chống đối, tranh cãi với chúng, khám phá, phân tích 
thay vì ném bỏ chúng đi. Bằng cách đó, chúng ta phát triển 
nhân tính trí tuệ, từ bi mà ta có thê mang lại cho công việc. 
Dần dần, chúng ta phát triển sự tự tại ở nơi làm việc, nơi mà 
chúng ta tập tôn trọng những khó khăn, bề bộn trong công 
việc, chớ không phải chống đối chúng. 


PHÁT TRIỂN SỰ TỰ TẠI BẰNG TÂM TỈNH GIÁC BÌNH LẶNG 


Khi ngồi thiền một khoảng thời gian nào đó, chúng ta khó 
tránh khỏi cảm thấy buồn chán. Vì chúng ta không làm gì 
cả mà chỉ ngồi yên một chỗ. Ngã kiến của chúng ta tin rằng 
nếu chúng ta buồn chán tức là có cái gì đó không ồn. Nên do 
ta không đạt được điều gì, có nghĩa là phải có vấn đề gì đó. 
Có lẽ chúng ta không có khả năng ngồi thiền. Chúng ta nên 
trở lại với công việc bình thường của mình. Khi buồn chán, 
chúng ta thường tìm cái gì đó đề làm, có thể xem truyền hình, 
chơi trò gì đó hoặc đi ăn. Chúng ta tự nhủ “Phải làm cái gì 
đó!”. Chúng ta làm bất cứ điều gì - chơi trò chơi trên điện 
thoại di động, vẽ nguệch ngoạc trên tay, bất cứ điều gì - chỉ 
để giữ cho tâm khỏi bị trống trải. 


Nhờ hành thiền chúng ta phát triển một sự tự tại giúp ta 
có cái nhìn ngược lại. Bằng cách luôn mang sự chú tâm trở 
lại giây phút hiện tại, chúng ta làm quen với sự nhàm chán và 
nhận ra răng ta có thê tỉnh giác một cách mạnh mẽ ngay trong 
giây phút hiện tại mà không cần phải được tiêu khiển hoặc 


1744 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


giải trí dưới bất kỳ hình thức nào. Với thời gian, chúng ta 
trở nên có mặt, hiện hữu một cách thoải mái trong thời điểm 
hiện tại. Chúng ta phát triển một ' 'sự tỉnh giác bình lặng” là 
điều chính yếu trong liên hệ trực tiếp đến công việc, giúp ta 
nhìn xa, trông rộng, một khả năng để giải quyết công VIỆC 
trong các điều kiện của nó khi nó được từng bước triển khai. 
Chúng ta cũng có thể triển khai sự tỉnh giác bình lặng mà ta 
có được nhờ công phu hành thiền đến những khó khăn, thách 
thức trong công việc. 


PHÁT TRIỂN TỰ TẠI BẰNG SỰ CÓ MẶT 


Thông thường chúng ta cố gắng, nỗ lực đề đạt được điều 
gì đó. Nhất là trong công việc, chúng ta phấn đấu đề đạt được 
mục tiêu và nhận sự khen thưởng; chúng ta làm MG đê đạt 
kết quả. Sự nỗ lực đó là tiên tiến, kiên định, và cốt yếu để 
hoàn thành các mục tiêu trong công VIỆC. Nhưng lúc hành 
thiên, chúng ta tập không cố gắng để cầu sở đắc mà là để 
sống trong giây phút hiện tại. Chúng ta tập không truy tầm 
quá khứ, không ước vọng tương lai. Trong thiền, khi nhận 
thấy tâm buông lung, phóng dật, chúng ta liền quay trở về 
trong giây phút hiện tại. Chúng ta buông bỏ lo âu; chúng ta 
buông bỏ “các tư dục”, các vọng tưởng để trở về thời điểm 
hiện tại với tâm trồng rồng, không cân có sự bảo đảm hay 
quan điểm gì. Bất cứ điều gì phát sinh trong thiền, chúng 
ta đều sẵn sảng có mặt, cởi mở và quan tâm. Sự có mặt mà 
ta phát triển trong thiền, khi được triển khai đến trong công 
việc cho phép chúng ta hoà hợp với đồng nghiệp, với môi 
trường làm việc và chú tâm đến những gì mà tình huống 
công việc đòi hỏi. 

Phương châm “Phái triển bốn tự tại” khuyên khích chúng 
ta trau đồi việc hành thiền như là một cách đề tái tạo và nâng 


PHÁT TRIỂN BỐN TỰ TẠI s L75 


Cao Cuộc sống ở nơi làm việc. Phần phụ lục, “Hướng dẫn 
Thiên Chánh niệm-Tỉnh giác”, bao gồm những lời hướng 
dẫn hành thiền cho các hành giả sơ cơ muốn bắt đầu thực 
hành. Khi phát triển thói quen hành thiền, chúng ta có thể 
biểu lộ tư thế đĩnh đạc và tự tại tự nhiên trong công viỆc. 
Chúng ta có thê rải tâm từ đến cho người khác như ta đã làm 
với bản thân khi tọa thiền. Chúng ta có thể triển khai sự chấp 
nhận, tôn trọng đối với những khuyết điểm, yếu kém của 
ta, đến với sự bề bộn, hỗn độn của công việc. Sự tỉnh giác 
bình lặng mà chúng ta phát triển trong thiền bằng cách an trú 
trong giây phút vắng bặt những toan tính, có thể được triển 
khai đến với những thách thức trong công việc. Sự sẵn sàng 
để chú tâm và có mặt đối với bất cứ điều gì khởi lên trong 
thiền — điều đó cũng có thê đem áp dụng đối với đồng nghiệp 
ở nơi làm việc. Phương châm “Phát triển bốn tự tại” nhắc 
nhở chúng ta rằng việc hành thiền không phải là cho lợi ích 
riêng của mình mà là để có ích và hiệu quả hơn đối với người 
khác khi ta tỉnh thức trong công việc. 


LOẶO: 





N "j*“- -24- 





AI CŨNG MUỐN THÀNH CÔNG 


Trong năm cuối ở trường trung học của tôi, có một 
linh mục người Đức đã dạy chúng tôi cách suy nghĩ. Suốt 
năm chúng tôi đã nghiên cứu logic Aristote, phương pháp 
Socrates, thuyết vị lợi của John Stuart MIII, tam đoạn luận, 
lý luận nguy biện, suy luận và lý luận quy nạp, những tuyên 
bố trước và sau. Chúng tôi cũng đã phân tích các quảng cáo 
và lắng nghe các bài phát biểu chính trị để nhận ra sự lừa dối, 
tranh luận về các quan điểm, lắng nghe một cách cân thận 
các lý lẽ tranh luận của nhau, và mài đũa trí tuệ của chúng 
tôi thông qua vô số các bài tập trong tư duy hợp lý. Chúng 
tôi được huấn luyện kỷ càng trong việc phân tích những tình 
huống trong cuộc sống một cách hợp lý, có hệ thống, dựa 
trên lý trí. 

Khi các kỳ thi cuối cấp đến gần, thầy của chúng tôi bắt 
đầu một phương cách rất khác đối với việc học tập của chúng 
tôi. Thay vì đặt câu hỏi về các định nghĩa của từ ngữ hay đòi 
hỏi một sự phân tích ngắn gọn hơn về một bài báo cụ thể nào 
đó, ông bắt đầu kéo chúng tôi trở về thực tế một cách sâu sắc 
nhưng hầu như khó nhận ra ở thời điểm đó. Thí dụ, chúng 
tôi đã mất hai buổi học đề có gắng tìm hiểu tại sao người ta 
cười. Hoặc ông cho chúng tôi thảo luận đề tài “Tại sưo người 
mẹ yêu thương con mình?” Tất nhiên là chúng tôi kết luận 


178 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


rằng đề sinh tồn. Nhưng không có logic nào có thê giải thích 
được sự thương mên hay nôi buôn phiên của một người mẹ. 


Vào ngày học cuối cùng với vị thầy khôn ngoan, tế nhị 
này - một ngày mà tôi luôn nhớ đến và trân trọng - ông đã nói 
một bài phát biêu mà tôi còn nhớ lại cho đến ngày hôm nay. 


Lúc bắt đầu năm học, nhiều người trong các em cảm thấy 
rằng việc học cách suy nghĩ là điều khá ngớ ngắn. Có người 
nói với tôi, “Tất cả chúng ta đều suy nghĩ, vậy thì có gì lạ để 
mà học? ` _ Nhưng giờ đây, sau một năm, bạn thấy rằng suy 
nghĩ đúng là điều cân thiết. Suy nghĩ đúng là có trách nhiệm 
và trung thực. Suy nghĩ đúng là có kỷ luật và là cách để biết 
lắng nghe. Suy nghĩ đúng, cuối cùng, là điều hợp lý. 


Tuy nhiên, này các em, hôm nay tôi trao cho các em bài 
học cuối, mà có lẽ là bài học quan trọng nhất mà tôi đã dạy. 
Các em thân mến, cuộc đời rất vô lý. Trong khi các em có thể 
suốt đời cô gắng để sống công bằng và hợp lý, kỹ lưỡng và 
chính xác, thì Cuộc sông không tuân theo các quy định đó. 
Và nếu các em có găng để hiểu đông loại của mình chỉ bằng 
cách logic thôi, các em sẽ tự hại bản thân và hại người khác. 
Thực ra có một cái gì đó quan trọng và cơ bản hơn nhiều ở 
ngay trong trải tim của mỗi con người. 


Thầy của chúng tôi bắt đầu rảo quanh lớp, đặt úp một tờ 
giây trên mỗi bàn học của chúng tôi. 


Vì vậy, hôm nay tôi để lại cho các em một câu đồ cuối 
cùng mà tôi hy vọng các em sẽ giữ nó bên mình suốt đời. 
Hãy chiêm nghiệm nó, nhớ lấy nó, hãy để cho ý nghĩa của nó 
được khai triển. Tôi tin rằng điều mà tôi nhắn gửi đến các em 
hôm nay sẽ giúp các em thực sự hiểu tất cả chúng ta muốn gì 
với tư cách là con người. 


AI CỮNG MUỐN THÀNH CÔNG s 179 


Tôi lật tờ giấy lên thì khám phá ra một bức ảnh không có 
gì đặc biệt trên một tờ báo địa phương. Đó là hình một cậu bé 
đứng một mình bên ngoài một sân chơi bóng rô trống văng. 
Hình được chụp từ phía sau lưng cậu bé. Cậu bé kẹp quả 
bóng rõ trong một tay, còn tay kia nắm chặt hàng rào. Mặc 
dù đó là một ngày nắng ấm mà sân chơi trống vắng và công 
đã bị khóa. Dưới bức hình có câu chú thích: “47 cđững muốn 
thành công”. 


Thầy của chúng tôi đã canh thời gian cho bài phát biểu 
của mình rất chính xác, vì ngay khi thầy vừa nói xong thì 
chuông reo, không còn thời gian cho câu hỏi hoặc thảo luận. 
Ông chỉ nói lời chia tay và chúc chúng tôi may mắn. 

Phản ứng đầu tiên của tôi đối với bài phát biểu cuối cùng 
của thầy mình, và hình ảnh về cậu bé muốn chơi bóng rồ của 
ông là ngớ ngân, ước lệ, so với sự quan trọng của những gì 
mà ông đã dạy chúng tôi suốt năm. Trong nhiều năm hiếm 
khi tôi nghĩ về bài giảng cuối cùng và chú thích của tấm ảnh. 
Nhưng sau này nó đã ám ảnh tôi, khiến tôi suy nghỉ lý do tại 
Sao thầy tôi đã chọn một hình ảnh như vậy. Tại sao cậu bé bị 
rào cản trong một ngày nắng đẹp như thế? Cậu bé là ai? Tại 
sao sân bóng rõ bị khóa cửa? 

Cuối cùng, sau mười lăm năm, tôi mới khám phá ra điều 
bí ẩn - một bài học cá nhân sâu sắc về phương cách làm thế 
nào đề hành xử trong kinh doanh và trong cuộc sông. Và mặc 
dù những điều này không phải là lời của thầy tôi, tôi vẫn có 
thể nghe chúng như thê chính ông đã nói vào tai tôi: 

Xin các em đừng quá nghiêm trọng, vì như thế sẽ khiến 
các em không hiểu những gì là ý nghĩa của việc làm người. 
Logic của các em, cải đúng của các em, lý lẽ và sự quá hoàn 
hảo của các em, có thể thực sự làm các em tối mắt, khóa cửa 


180 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


cuộc chơi đổi với các em, cản trở các em trở thành người mà 
các em mong muốn trở thành nhát. 


Phương châm “4i cũng muốn thành công” nhắc nhở 
chúng ta tôn trọng sự nhiệt tình tinh tế mà tất cả mọi người 
mang đến trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều muốn làm 
tốt nhất, muốn có cơ hội để đóng góp và thành công. Tắt cả 
chúng ta đều muốn để lại phía sau một cái gì đó đáng để tự 
hào và được nhớ đến như một người truyền cảm hứng. Dầu 
chúng ta là một người làm vườn hoặc một giám đốc, một kỹ 
sư hoặc thợ sơn nhà; dầu chúng ta là thợ dệt hay bác sĩ chữa 
bệnh ung thư, tất cả chúng ta đều muốn làm cho cuộc sống 
tốt đẹp hơn cho người khác và chứng tỏ những gì chúng ta 
có thể làm được. Tắt cả chúng ta cũng đã một thời là trẻ em, 
chúng ta đều muốn được là tốt nhất, IỏI nhất. 


Và nếu trong nỗi khát khao thành công - trong có gắng để 
có lợi nhuận, quyền lực, và an toàn - chúng ta quên rằng tất 
cả mọi người đều muốn chiến thăng, thì chắc chắn là chúng 
ta sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, bị khóa bên ngoài hàng rào của 
lý lẽ và cái đúng của ta, không thê sống một cuộc đời đàng 
hoàng; không thể ném quả bóng của chúng ta, không thê 
thành công. 


xkk 





t 


à NV- Z -25- 





ĐỐI XỬ Với NGƯỜời NHƯ KHÁCH 


Hãy hồi tưởng lại năm, sáu năm về trước hoặc lâu hơn 
nữa trong giây lát, và nhớ lại một vài đồng nghiệp, những 
người đã làm cho cuộc sống ở nơi làm việc của chúng ta 
được vui vẻ, nhiều ấn tượng. Có thê là hình ảnh của một 
nhân viên phục vụ tốt bụng trong căn-tin, hoặc một cấp trên 
đáng tin cậy là người đã hỗ trợ để ta được tham gia vào dự 
án thành công nhất trong nghề nghiệp của mình, hoặc người 
cộng sự vui tính, luôn có cái nhìn sâu sắc, vui nhộn đề chia 
sẻ. Khi hồi tưởng lại và phác họa trong tâm hình ảnh của 
những người này, có thê chúng ta sẽ nhớ lại những khoảng 
khắc ấm áp, vui tươi mà chúng ta đã chia sẻ với họ. Chúng ta 
đã mở lòng ra với các đồng nghiệp này — có mặt và cởi mở 
- và tình đồng nghiệp đó đã khiến một phần cuộc sống ở nơi 
làm việc của ta được hoàn mãn. 


Rất có thê là những người mà chúng ta nhớ lại không 
còn liên hệ đến cuộc sống của ta nữa. May mắn lắm, ta mới 
còn giữ liên lạc được với một ít bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng 
thường thì những người mà chúng ta hàm ân đã chuyên đi 
nơi khác: có thê là họ đã có việc làm mới ở chỗ khác, hay 
có thê họ đã dời chỗ di trú. Thật khá nản lòng khi ta nhận 
ra môi quan hệ rong công việc quá phù du. Tuy nhiên, khi 
đã nhận thức rằng mỗi quan hệ ở nơi làm việc không bền 
vững, luôn thay đồi, chúng ta có thê thực sự chấn hưng, vung 


182 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


trồng chính tình cảm ấm áp bình đẳng mà chúng ta rất trân 
trọng. Bạn đồng nghiệp đến rồi đi - các khuông mặt mới, 
cuộc đoàn tụ bất ngờ, thành viên mới trong nhóm. Sự thay 
đổi trong mối quan hệ công việc khiến ta càng phải chủ ý 
trân trọng bạn đồng nghiệp ngay trong thời điểm hiện tại, tử 
tế và dễ tiếp cận trong công việc — đó là “Đối xử với người 
như khách”. 


Thường khi đối xử với ai đó như khách, chúng ta ghi 
nhận trong mọi việc làm rằng thời gian chúng ta bên nhau 
rất hiếm và đáng để ta trân trọng. Chúng ta không tiếp đãi 
tùy tiện hay cầu thả người khách của mình. Khi khách đến, 
chúng ta không coi như họ đến làm phiền, tiếp đãi họ một 
cách miễn cưỡng, để họ tự lo liệu. 


Trái lại, tự nhiên là chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng đê tỏ ra 
thân thiện và sẵn sàng tiếp đón họ, bằng những gì tốt đẹp 
nhất. Là một người chủ nhà thật sự lịch thiệp, chúng ta tiếp 
đón mọi người như nhau; chúng ta không xem người này 
trọng hơn người kia. Khi có tiệc, đối với các vị khách chưa 
quen, ta không bảo người nhà, “Mấy vị này không quen, hãy 
mang cho họ loại rượu rẻ tiền hoặc dọn cho họ dĩa giấy”. 
Ngược lại, ta còn chăm sóc cho các vị khách này kỹ hơn. 
Thậm chí nếu ta và vị khách nào đó có vẻ không hợp nhau, 
ta cũng không xua đuổi khách và nói: “Xin lỗi, bạn không 
phải là khách của tôi. Xin vui lòng ra về bằng cửa sau”. Dầu 
khách của ta là người lạ hay bạn bẻ thân thiết, hàng xóm hay 
khách qua đường, khách vui tính hay khó chịu, ta vẫn đối xử 
với sự lịch sự và hiểu khách như để minh chứng rằng thời 
gian của mọi người bên nhau là rất hiếm và đáng giá. 

Tương tự, phương châm “Đối xử với người như khách” 
khuyên khích chúng ta dựa vào bản năng tự nhiên để đối xử 
với người cho phù hợp, ân cần, trân trọng mối quan hệ trong 


ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI NHƯ KHÁCH s 183 


công việc bằng cách sẵn sàng giúp đỡ người, và triển khai 
những gì tốt đẹp nhất đến với tất cả những người ta gặp. 
Khi trình bày một ý tưởng hoặc một quan điểm, chúng ta 
thực hiện nó cho đúng cách để người khác có thể chấp nhận, 
thấm thấu những điều ta nói. Chúng ta không phân biệt đối 
xử giữa các đồng nghiệp với nhau. Dù đó là vị chủ tịch hay 
người bảo vệ, chúng ta quan tâm và lịch sự với tất cả. Khi đi 
làm, chúng ta ăn mặc lịch sự và phù hợp, để có thể chuyên 
tải một trạng thái vui tươi và lành mạnh. Khi người khác nêu 
lên quan điểm của họ, chúng ta chăm chú lắng nghe; chúng ta 
“trau dồi nghệ thuật giao tiếp”. Ngay cả khi đồng nghiệp của 
chúng ta nóng nảy hoặc thiểu tế nhị thì ta vẫn lịch sự, biểu lộ 
sự nhã nhặn bằng cách trau dồi l¡ (đạo lý). Chúng ta làm vậy 
không phải như một người đầy tớ vô tâm muốn làm vui lòng 
tất cả mọi người hay vì cần tiền bạc. Chúng ta đối xử với tất 
cả mọi người như khách vì đó là phẩm cách tự nhiên của ta. 
Là người tự tin, hiếu kỳ và bản lĩnh, chúng ta có thể triển 
khai không gian bao la và trạng thái an bình đến cho người 
khác, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, vì đơn giản 
đó là điều tự nhiên phải làm - một cách biểu hiện tự nhiên 
của việc chúng ta là a1. 

Khi chúng ta coi tất cả mọi người như khách, chúng ta tạo 
ra một khoảng không gian bao la, cho phép tất cả mọi người 
mà chúng ta gặp được là chính họ, được có mặt nơi họ hiện 
hữu, ngay trong giây phút đó. Giống như vị chủ nhân ở buồi 
dạ tiệc, khuyến khích khách mời được tự bày tỏ một cách tự 
do và thoải mái; chúng ta cũng làm như thế ở nơi làm việc. 
Thay vì cỗ gắng kiểm soát tình huống công việc, chúng ta 
cho phép mình được tự do trân trọng đồng nghiệp và được 
“°không biết”, cho phép những người mà chúng ta gặp được 
là chính họ mà không có sự định kiến và phân biệt nào. Với 


1844 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


một quan điêm mới mẻ như thê, chúng ta có thê trân trọng 
quan điêm cá nhân, phong cách, nhược điêm, và ưu điêm của 
bạn đông nghiệp. 


Vì chúng ta không bị bào mòn hay bị đe dọa bởi các tình 
huống trong công việc, chúng ta có đủ khả năng để mang 
đến cho khách của mình những điều tốt nhất. Vì Vậy, việc đối 
xử với tất cả mọi người như khách tiếp tục khích lệ chúng 
ta chấp nhận và trân trọng từng khoảng khắc giá trị và chân 
thật. Quan trọng hơn nữa, nó nhắc nhở chúng ta hãy chuyên 
đến từng đồng nghiệp lòng biết ơn sâu sắc của ta. Vì chúng 
ta thực sự mang ơn tất cả mọi người mà chúng ta gặp, tất 
cả các vị khách ở nơi làm việc. Nếu chúng ta phân tích kỹ 
lưỡng mối quan hệ trong công việc, chúng ta sẽ khám phá ra 
răng các đồng nghiệp đã dạy chúng ta một số bài học quan 
trọng nhất mà chúng ta cần để có thể tỉnh thức trong công 
việc. Đồng minh và kẻ thù, đối thủ và cỗ động viên, khách 
lạ cũng như bạn bè, tất cả đều tạo cho chúng ta bao cơ hội 
để buông bỏ sự kiêu mạn, sự hẹp hòi, sợ hãi để được sống 
chân thật. Các vị khách như thế, những người khuyến khích 
ta là chính mình một cách chân thật, đương nhiên xứng đáng 
được những điều tốt nhất. 


LOẶO 





/Z -26- 





NHÌN TỪ TRÁI TIM 


Ở nơi làm việc, chúng ta khó tránh việc phải chứng kiến 
những xung đột, đấu tranh và bất hạnh của người khác. Có 
thể là một đồng nghiệp thất bại trong công việc, trở nên oán 
hận cấp trên, rồi biến thành bất mãn, trầm cảm. Cũng có thê 
là các thành viên trong một nhóm bất hòa lẫn nhau, đồ lỗi 
cho nhau về những nhận thức sai lầm và thất bại. Hoặc có thê 
một quản lý tỏ ra rất chiêu cô đến các thuộc cấp của mình, 
nhưng họ lại đồn thối rằng bà ấy cao ngạo, là người chỉ huy 
tồi và chán ngán công việc của mình. 

Khi chúng ta thấy người khác gặp khó khăn hoặc tranh 
cãi ở chỗ làm, chúng ta thường hay muốn giúp đỡ. Bởi vì, 
cơ bản là chúng ta tử tế - vì chúng ta có li (đạo lý) - đương 
nhiên là chúng ta muốn giúp người khác bớt khổ. Giúp người 
khác giải quyết xung đột, hay đối mặt với thất vọng, không 
phải là chuyện dễ. Chính chúng ta cũng có thê là nguyên do 
của cuộc xung đột. Ngoài ra còn luôn có sự u mê tiềm ân 
của lòng thương người không đúng chỗ, khiến cho những nỗ 
lực giúp đỡ của chúng ta bị thất bại. Tuy nhiên, chúng ta có 
thê đánh giá cao và hiểu rõ hơn về các bất đồng và khó khăn 
trong công việc bằng cách tập nhìn từ trái tim. 

Việc nhìn từ trái tim khởi đầu với trải nghiệm tự nhìn, tự 
soi lại bản thân trong lúc hành thiền. Khi ngồi thiền, chúng 


186 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


ta quán sát tâm, chúng ta tạo cho bản thân một không gian 
bao la. Chúng ta có thê thấy nỗi lo âu, bất an hay tâm buông 
lung, phóng dật của mình. Hoặc chúng ta có thể quán sát sự 
rộng lớn của việc được sống, được có mặt hoặc sự thánh thơi 
nhẹ nhàng của việc có mặt chính xác trong từng giây phút. 
Chúng ta quán sát tâm chạy đuổi theo vọng tưởng, rồi dần 
chậm lại. Chúng ta theo dõi hơi thở ra, vào. Tâm chánh niệm 
như thế, tâm sẵn sàng như thế giúp chúng ta được là chính 
mình, có mặt ngay nơi mình đang hiện hữu, đó là căn bản để 
nhìn từ trái tim trong công việc. Như vậy chính tâm chánh 
niệm chuẩn bị giÚp ta có thể bình tĩnh quán sát những xung 
đột, cãi vã, và phiền não khi chúng xảy ra, cũng giông như 
chúng ta chứng kiến cuộc sống của mình diễn ra khi chúng 
ta ngồi trên tọa cụ, mà không có tham gia, phán đoán: Chỉ có 
sự cảnh giác, cởi mở, và có mặt. 

Cách tiếp cận này tới những khó khăn trong công việc 
không phải là một cách để duy trì sự vô tư, không dính dáng, 
giống như một kẻ bảng quang hay người hướng dẫn viên lịch 
sự. Đúng hơn, sự chánh niệm đó cho phép các vấn đề được 
thực sự như chúng là, không bị ảnh hưởng bởi chương trình 
làm việc và quan điểm của ta. Hoàn toàn chấp nhận vấn đề 
- không phớt lờ nó, không tranh luận với nó, không cố gắng 
sửa chữa, hay tô điểm cho những điểm khó khăn - là cách 
hành xử cơ bản của sự cởi mở. Chúng ta không đứng về phía 
nào và cũng không trù dập ai. Chúng ta quán sát vấn đề mà 
không có định kiến hay thiên vị. 


Những xung đột ở nơi làm việc có thê rất phiền hà và ảnh 
hưởng đến cá nhân nếu chúng ta tiếp nhận chúng theo cách 
đó, vì ta đang đón nhận phiền não một cách trực tiếp. Mặc 
dù cách tiếp cận đó có thê giúp ta nhìn rõ vấn đề khi nó triển 
khai, nhưng chắc chắn ta cũng không khỏi cảm thấy buồn 


NHÌN TỪ TRÁI TIM s 87 


lòng. Chúng ta không buôn trong sự lo lắng hay thất vọng: 
*M. không chịu làm việc với B., thật khổ quá”. Chúng ta 
cũng không buồn vì thương xót số phận của đồng nghiệp: 
“Thiệt tội nghiệp! Anh J. lại thất bại trong việc ký hợp đồng 
mua bán”. Nỗi buồn mà chúng ta trải nghiệm khi nhìn từ 
trái tim là vì chúng ta thực sự cảm nhận sự đau khổ của bạn 
đồng nghiệp, vì chúng ta hoàn toàn sống trong cảm xúc của 
khoảnh khắc đó. 


Nỗi buồn đó là một cảm thọ nơi thân, một cảm giác tê 
tái nhẹ nhàng mà ta thấy nhói lên trong lồng ngực hay trong 
bụng mình. Có người gọi đó là “có lòng”. Khi chúng ta cảm 
nhận một nỗi buồn như thê - khi chúng ta có lòng với công 
việc - chúng ta có thể muốn xa lánh những cảm giác buốt 
nhói đó. Chúng ta có thể tự nhủ: “Đây là công việc. Ở đây 
không có chỗ cho việc thương vay, khóc mướn chuyện của 
người. Chúng ta phải cẩn thận về những chuyện như thế - 
đánh giá vấn đề, đê nghị một giải pháp, rồi xong. Còn những 
việc khác phải làm”. Cách giải quyết hợp lý như vậy đối với 
vấn đề dĩ nhiên là có cái hay của nó. Nhưng nếu nhìn từ trái 
tim, chúng ta sẽ có một tầm nhìn rộng lớn hơn. Thay vì lảng 
tránh phiền não này vì nó không lợi ích gì, thì chúng ta thực 
sự làm bạn với nó. Chúng ta coi nó là một phần của việc 
giải quyết vấn đề. Làm như thế, dần dần chúng ta biết rằng 
nỗi khổ đó không phải là ủy mị hoặc “tình cảm” mà là cái 
nhìn vững chắc và trong sáng. Khi ta cho phép mình được 
“có lòng” — cởi mở và cảm nhận trực tiếp nỗi đau của người, 
chúng ta phát hiện ra một trí tuệ tập trung, không sợ là mình 
không biết, để ta mở lòng muốn giúp đỡ người mà không 
cảm thấy có nhu cầu giải cứu một ai. 

Phương châm “Nhìn từ trái tim” nhắc nhở rằng việc ta 
cảm thấy đau lòng trước những vấn đề của bạn đồng nghiệp 


188 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


là bản năng tự nhiên của ta. Nó giúp ta nhìn và hành động rõ 
ràng. Khi ta nhìn từ trái tim việc một đồng nghiệp đau khổ 
vì bị sa thải, ta cũng nhìn thấy toàn cảnh của sự việc — rằng 
đây đúng là thời điểm để người đó ra đi, để người đó làm 
mới quan điểm về bản thân và thích nghỉ với hoàn cảnh. Khi 
chúng ta nhìn từ trái tim chuyện nói xấu của đồng nghiệp về 
một người nào đó, chúng ta cũng thấy rằng họ đang tự làm 
xấu mình bằng sự hèn nhát và cuối cùng khi chúng ta có thời 
gian đề đối đầu với chuyện nói xấu, chúng ta hành động với 
sự chính xác và cương quyết. Hoặc khi một đồng nghiệp giận 
đữ bày tỏ sự tức bực vì bị chuyển công tác, thì nếu ta nhìn từ 
trái tim, ta biết răng mình chỉ nên lắng nghe. 


Phương châm “Nhìn từ trái tim” nhắc nhở rằng chúng ta 
có thể dựa vào tâm lòng của mình đối với công việc, và rằng 
không cần phải hồ thẹn với các cảm xúc của mình. Khi nhìn 
thấy người khác đau khổ hay trải qua bất hạnh, chúng ta có 
thê hướng dẫn, dìu dắt họ với tắm lòng, vì trong đó có sức 
mạnh và trí tuệ. Giống như khi hành thiền, chúng ta cho phép 
mình được quán sát bản thân một cách rốt ráo, chúng ta cũng 
có thê mở rộng tắm lòng tới những người bất hạnh khác. Làm 
như thế chúng ta có thể tập được thực sự hữu ích từ sự tài 
giỏi và khôn ngoan của mình. 


LOẶO: 


PHẢN BỐN 
HÀNH ĐỘNG CHÍNH XÁC 





HÃY ĐỪNG QUÊN s I9] 


Chín phương châm trong phân này cho thấy rằng chúng ta có 
thể thực hiện công việc làm của mình trong giây phút hiện tại mà 
không cần có sự bảo đảm hay khăng định nào, trong khi ván trải 
nghiệm được “tâm tỉnh thức ” một cách nhẹ nhàng, quyết liệt. 

° _ Hãy Đừng quên. 

° — Chào buổi sáng tỉnh mơ. 

° Chấp nhận sự nhàn rồi. 

» Tôn trọng nghiệp. 

Öồ _ Biết không-biết. 

° Dâu có tham vọng, vẫn khiêm cung. 

° Quán sát và giảm tốc độ làm việc. 

° =_ Quản sát và thích nghĩ. 

° — Hãy giữ chỗ ngôi của mình. 

Khi ứng dụng các phương châm này trong công việc hằng 
ngày, chúng ta chắc chắn sẽ tỉnh thức ngay tại đó. Nếu chúng 
ta đủ can đảm để buông bỏ sự đối kháng, luôn cởi mở đón nhận 
công việc như nó phát triển trong từng giây phút, chúng ta chắc 
chắn sẽ đối mặt với thực tại sâu sắc của việc hiện hữu, có mặt - 
một cách sống động, nổi bật và bao la ngay tại chỗ, trong khoảng 
khác tức thời. Nhận thức được thực tại này — đâu tiên lướt qua nó, 
cảm nhận giai điệu lúc-nào-cũng-có-mặt của nó, rồi trở nên thành 
thuộc với sự thường xuyên xuất hiện của nó - không xa lạ gì trong 
công việc; đó là cái mà công việc làm của chúng ta luôn kêu gọi 
ta dang tay đón nhận. Chín phương châm trong phần này giúp ta 
thấy rằng việc trải nghiệm tâm tỉnh thức như là một phẩn trong 


công việc hằng ngày là điều không những không thể tránh mà còn 
là chìa khoá đưa đến thành công mà ta luôn kiếm tìm. 


333k 





N_ : 








HÃY ĐỪNG QUÊN 


Có những lúc dường như chúng ta không đủ kiên nhẫn. 
Bưu phẩm gửi tốc hành qua đêm không đủ nhanh; chiếc máy 
tính với 900 triệu mega-Ram vẫn khởi động quá chậm; ba 
mươi giây chờ đợi ở thang máy, thời gian chờ máy photo- 
copy, rồng răn xếp hàng ở phòng điện thoại — sự bực bội, 
thiếu kiên nhẫn khi phải chờ đợi và việc ta không muốn phải 
chậm lại càng khiến sự việc thêm thảm hại. 

Tuy nhiên, cũng không trách được việc chúng ta thiếu 
kiên nhẫn. Xã hội tiêu thụ luôn rao bán tốc độ và hiệu quả 
như là một quyền hạn thực sự của con người: Thức ăn nhanh, 
I-giờ rửa hình, thư chuyển qua đêm, lướt đài, tin nhắn tốc 
hành, âm thanh xé gió, quay điện thoại nhanh. Chúng ta kiến 
tạo thế giới này vì sự tiện lợi, để rồi cuối cùng cảm thấy mất 
kiên nhẫn, bực bội khi chúng ta không thê vượt qua giây phút 
hiện tại một cách nhanh chóng. Quyền hạn đó dẫn đến sự 
không thể chịu đựng và nhu cầu được thoã mản ngay lập tức. 

Hàng trăm nghiên cứu, sách vở đã liệt kê yêu tố sinh lý 
của tính nóng vội: Căng thắng, cao huyết áp, lái xe điên, tim 
mạch, mệt mỏi mãn tính, lạm dụng thuốc. Nhiều lời khuyên 
khích lệ đã được nêu lên: Mỗi ngày dành vài phút thư giãn, 
tập thể dục, coi chừng lượng đường sử dụng, hãy đếm đến 
mười, dành thời gian cho người thân, hít thở sâu. Tuy nhiên, 


194 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


dường như khó áp dụng các lời khuyên ở những lúc chúng ta 
cần đến chúng nhất. Trước áp lực của khủng hoảng, tốc độ, 
và bực bội, chúng ta quên thở, chúng ta quên thư giãn, chúng 
ta quên người thân yêu, chúng ta quên chậm lại. Đúng hơn, 
chúng ta quên tỉnh thức. Chúng ta đánh mất khả năng sống 
một cuộc sống có ý nghĩa và hữu ích. 


Khi tỉnh thức trong công việc, chúng ta không quên tỉnh 
giác; chúng ta có thê làm được điều đó vì chúng ta đã hành 
thiền chánh niệm. Dĩ nhiên, ngay cả khi chúng ta có trở thành 
một thiền giả vĩ đại nhất, thành tựu nhất, nhiều lúc chúng ta 
cũng mắt kiên nhẫn — không bao giờ có sự bảo đảm. Nhưng 
khi chúng ta kết hợp sự thiếu kiên nhẫn với chánh niệm, 
chúng ta không quên rằng việc mình là ai, đang ở đâu là thiết 
yếu và hoàn toàn đầy đủ. Chúng ta luôn được nhắc nhở đến 
thực tại đơn giản của tánh chất xác thực của ta. Dầu có bị kẹt 
xe đến mức không thê chịu nổi, nhưng chúng ta không quên 
đề ý đến khẩu hiệu dán trên đuôi xe “7ượng để ơi, hãy cứu 
những người tin nơi Người”, và chúng ta mỉm cười. Giám 
đốc dự án đang cáu tiết — vì chúng ta trễ công trình, chúng ta 
thiếu hụt ngân sách, nhân viên trễ giờ họp - nhưng ta không 
quên trao cho đồng nghiệp một cốc nước lạnh. Truyền hình 
ồn ào, điện thoại réo gọi, chúng ta đang cô đánh xong bức 
thư điện tử cuối, và chồng thì kêu gào, “Ăn Cơm”, nhưng 
ngay lúc đó, ngay chỗ ấy, chúng ta không quên tỉnh giác. 


Thông thường, khi nôn nóng, chúng ta không còn đề ý 
đến trải nghiệm của mình. Vì lý do gì đó, việc có mặt trong 
giây phút hiện tại đường như chưa đủ đối với ta. Ta muốn 
vội vã đến nơi nào đó; muốn quên, phớt tỉnh hay gạt bỏ sự 
bực bội của mình. Chúng ta chỉ muốn giây phút hiện tại qua 
đi. Với trẻ em thì chúng bật trò chơi điện tử lên; thiếu niên 
thì bật nút đò các đài truyền hình; khách đi đường thì tấp 


HÃY ĐỪNG QUÊN s 195 


vào quán thức ăn nhanh; phóng viên thì léo nhéo qua sóng 
truyền thông; các vị lãnh đạo chạy từ cuộc họp này sang cuộc 
họp khác. Sự nôn nóng muốn đến một chỗ nào khác hơn nơi 
chúng ta đang có mặt đã trở thành một tật nghiện quên lãng nặng 
nề và tai hại. Chúng ta quên mình là ai; chúng ta quên hàm ân 
thế giới của mình; chúng ta quên đương đầu với cuộc sống một 
cách phù hợp và chính xác; chúng ta quên giúp đỡ. Tính nghiện 
quên lãng cản trở chúng ta trải nghiệm sự hài lòng, hân hoan khi 
được sống trên thê gian với tất cả sự hiện hữu của mình. 


Giống như nhiều thứ nghiện ngập khác, có thể chúng 
ta cũng cần “giải độc”, và hành thiền chánh niệm chính là 
chương trình cai nghiện của chúng ta. Khi toạ thiền, chúng 
ta trải nghiệm được sự thô tháo của tính thiếu kiên nhẫn. 
Chúng ta ngồi trên bồ đoàn, với tư thế phù hợp, và rồi chỉ 
ngồi. Chúng ta theo dõi hơi thở trong khi thời gian trôi qua. 
Rồi chúng ta bắt đầu cảm thấy như bị giam hãm. Chúng ta 
nghĩ, “ Điêu gì sẽ xảy ra tiếp?”, “Tôi phải ngôi đến bao lâu?” 
Chúng ta cảm thấy buồn nản — không đọc báo được, không 
được kiểm thư điện tử hay gọi điện thoại, không được ăn, 
không có gì để giải trí cả. Chúng ta muốn quên mình đang 
ngồi đây, để vội vã đứng lên, nhưng chánh niệm không cho 
phép chúng ta được thoát khỏi khoảng khắc hiện tại. Chúng 
ta ngồi, không được quên, và bắt đầu trải nghiệm “sự nhẫn nại 
nóng” của việc cai nghiện. Chúng ta cảm nhận được sự bực bội, 
khó chịu với việc chỉ có mặt trong giây phút hiện tại, và chúng 
ta muốn thoát khỏi đây. Có thê là chúng ta sẽ đứng dậy đi ra tủ 
lạnh hay bật nút truyền hình; chúng ta có thê nghỉ ngơi một chút, 
nhưng sau đó đừng quên chúng ta vẫn phải trở về với chính 
mình, phải trở về với chiếc gồi thiền, và kiên trì hành thiền. Tập 
không quên bắt đầu với việc giải cái độc của sự thiêu kiên nhẫn 
với thực tại của chúng ta, và điều đó xảy ra ngay trên gối thiền. 


196 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Nếu chúng ta can đảm và cứ tiếp tục ngồi — hàng giờ, 
tuần, tháng và năm — “chương trình giải độc” của chúng ta 
sẽ có kết quả. Sự nhẫn nại nóng (Joø¿ pafience) của chúng ta 
dần dần trở thành sự nhẫn nại nguội lạnh (cool pafience) một 
cách nhẹ nhàng, và tánh nghiện quên sẽ bớt đi. Đôi lúc chúng 
ta còn nghĩ, “Ô, ngôi yên vậy cũng không đến nổi tôi lắm”. 
Có thê chúng ta vẫn còn tánh bực bội hay hốt hoảng, nhưng 
ta không quên trở về với khoảng khắc hiện tại, và ta khám 
phá ra rằng sự thiếu kiên nhẫn của ta đã được chuyên hoá 
thành sự tự tại đơn giản, không thể chuyên lay. Trong truyền 
thống Ấn Độ giáo và Phật giáo, sự nhẫn nại trầm tĩnh, tự tại 
như thế được gọi là dáng đi của voi. Mỗi bước chân của voi 
đều vẹn toàn, tuyệt đối có mặt. Không có sự đắn đo hay hoài 
nghi. Chú voi không lo lục túi kiếm điện thoại di động có 
chức năng quay số nhanh hay liếc đồng hồ tay khi đứng xếp 
hàng mua bánh mì thịt dễ tiêu. Sự nhẫn nại nguội lạnh của 
voi thật đáng tin cậy, vững chải và tự tại. Nhờ tính nhẫn nại 
đó mà voi không bao giờ quên thức tỉnh. 


Phương châm “ấy đừng quên” khuyên khích ta trở nên 
hoàn toàn đắm mình trong sự nhẫn nại nguội lạnh của chánh 
niệm. Thay vì vội vã, chúng ta có thể bất chợp chánh niệm 
một cách sâu sắc ngay tại chỗ. Vì có chánh niệm, chúng ta 
không quên hít thở sâu hay uống một ngụm nước hay tận 
hưởng một cuộc bách bộ trong công viên. Vì có chánh niệm, 
chúng ta không quên có mặt, để lắng nghe, để nhẫn nại. 
Chúng ta có thể cảm thấy một thoáng nôn nóng ở quây thanh 
toán khi bà khách hàng chậm rãi đếm từng đồng xu, nhưng 
ta không quên dừng lại và trú vào bản chất xác thực của chú 
voi trong ta. Có biết bao niềm vui khi ta biết sống một cách 
chánh niệm, đúng đắn. “Hãy đừng quên” nhắc nhở rằng ta 
có thê đánh đồ thói nghiện nôn nóng và không quên có mặt 
trong cuộc sông chứ không vội vã lướt qua giây phút hiện tại. 





N#_ ˆ 





CHÀO BUỔI SÁNG TINH MƠ 


Nhân loại khắp nơi trên thế giới mỗi sáng thức dậy, lặng 
lẽ chuẩn bị công việc làm. Người nông dân suy nghĩ về thời 
gian gặt hái trên con đường quen thuộc ông đi mỗi sáng; 
người mẹ lặng lẽ soạn quần áo cho các con chuẩn bị đến 
trường chỉ ít phút trước khi chúng thức dậy; bác tài xế xe 
tải vừa uống tách cà phê vừa thử bánh xe và các dây chẳng; 
anh nhân viên ngân hàng hít sâu vào ngực hơi sương trên 
sông khi chạy bộ lúc rạng đông. Buổi sáng mang đến cho 
hầu hết chúng ta những giây phút tĩnh lặng trước khi bắt đầu 
một ngày, thời gian mà thiên nhiên dành cho ta để cảm nhận 
mạch sông của cuộc đời và quán tưởng đến một ngày làm 
việc trước mắt. 


Trong cái tĩnh lặng của buổi sáng sớm, tự nhiên chúng ta 
cảm thấy thật thư thái. Chỉ trong khoảng khắc đó, chúng ta 
mới có thê để cho cuộc sống của mình được thông thoáng. 
Tắm táp, thay áo quần, nhấp tách trà, thả bộ đến trạm xe 
buýt, tất cả là những thói quen đơn giản, lặng lẽ, đằm thắm 
và sảng khoái. Chúng ta một mình trong những khoảnh khắc 
đó, dầu ngắn ngủi đến đâu; chỉ có ta, với cuộc sống thêm 
lần nửa khai mở. Một ngày trước mắt có thê giao cho ta bao 
trách nhiệm nặng nè, như là điều hành cơ quan chính phủ hay 
một lớp học; chúng ta có thể có một số công việc nhất định 


198 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


phải hoàn thành, như là chữa trị một trái tim đau hay một cây 
cầu hư hoại. Nhưng trước khi ta lại bắt đầu tất cả những công 
việc ấy, chúng ta chỉ “mình ta với ta', vì thế hãy tử tế với bản 
thân bằng một cung cách đơn giản nào đó. 

Trong nhịp độ vội vã của mình, chúng ta có thê lướt qua 
những khoảng khắc bình thường, lặng lẽ như thế. Có thể là 
vì gia đình chín người của ta chỉ có một phòng vệ sinh, nên 
cả buổi sáng chúng ta phải hối thúc nhau vội vã. Có thê vì 
ta thích ngủ muộn, nên chỉ còn đủ thì giờ để phóng như điên 
đến trạm xe buýt hay xe đi chung với bạn. Phải đưa con đến 
trường, phải kiêm thư điện tử, và đi động reo vang ngay cả 
trước khi chúng ta bước được ra khỏi nhà. Các nhu cầu cấp 
bách này có thể chiếm lĩnh khoảng thời gian yên tĩnh trong 
buổi sáng của ta, cướp đi khoảnh khắc riêng tư của thói quen, 
thải ta vào một ngày làm việc đầy vội vã, và lo âu. Nhưng 
ngay đến như thế, ngay cả khi sự hỗn loạn dường như quá 
lớn, xâm lấn, đe dọa, thì những buổi sáng tỉnh mơ cũng vẫn 
đeo đẳng ta, thúc giục ta hãy chậm bước, hãy buông thư dầu 
chỉ trong giây lát. 


Biết đón nhận sự riêng tư của những thói quen ban sáng 
khích lệ ta chấp nhận lời mời gọi của buổi sáng để kéo dài 
khoảnh khắc yên tĩnh và để cho không gian dịu êm được ghé 
vào cuộc đời ta. Chúng ta có thể coi các thói quen buổi sáng 
như là sự thực tập hằng ngày, một khoảng thời gian cốt yếu 
dành cho sự quán chiếu tâm linh và thiền định. Hành thiền 
buổi sáng là cách dành thời gian tôn kính Phật để bày tỏ sự 
tôn trọng bản thân và cuộc sống. Mỗi sáng, trong những gia 
đình hay cộng đồng Phật tử trên khắp thế giới, một ngày 
bắt đầu với một thời thiền. Đèn nhang trên bàn thờ được 
thắp sáng. Trà được dâng. Có người tụng 7n Kinh, người 
khác thì chỉ ngồi thiền. Khắp Tây Tạng, trước khi bắt tay vào 


CHÀO BUỔI SÁNG TINH MƠ s 199 


những công việc lao động hằng ngày trong đời, đàn ông, đàn 
bà, trẻ con đều trở dậy lúc rạng đông để đi nhiễu quanh các 
bảo tháp hay chùa trong vùng, nhẹ nhàng đọc các câu chú 
và quán chiếu về ý nghĩa cuộc đời. Các công viên ở những 
khu phố Tàu trên khắp nước Mỹ là những thánh đường vào 
buổi sáng cho hàng ngàn người đến tập tai chỉ. Các vị thiền 
sư Nhật Bản bắt đầu một ngày của họ lúc 4 giờ sáng để hành 
thiền và dùng điểm tâm lặng lẽ bên những cái chén (oryokj)® 
của họ. Dầu chúng ta chọn ngồi thiền mỗi buổi sáng, hoặc 
uống ly cà phê một cách chánh niệm, hay bắt đầu một ngày 
bằng những hoạt động nhẹ nhàng, với chủ tâm hàm ân cuộc 
sông thì đó là những hành động thiện thật hoàn hảo. 


Biết hân hoan đón chào sự riêng tư của các thói quen 
buổi sáng, chúng ta bắt đầu một ngày với sự tự tin cơ bản: 
Rằng chúng ta hoàn toàn thoải mái với việc là chính mình, 
như mình đang là. Buổi sáng với các thói quen lặng lẽ, có thể 
làm chúng ta cảm thấy cô đơn mà chân chất, đơn giản, âm 
thầm mà tỉnh giác và tươi mát. Đó là sự riêng tư mà chúng 
ta trân quý: Chúng ta tự bằng lòng với chính con người mình 
trong khoảng khắc ngắn ngủi, hoàn toàn tự tin ở chính mình. 
Chúng ta không cần phải vội vả lướt qua những giây phút đó, 
không cần phải nuốt vội bữa điểm tâm hay khiến tâm lo ra 
với những thông tin cập nhật trên đài phát thanh. 


Chúng ta có thê dừng lại và hoàn toàn hàm ân rằng mình 
đang sông ngay giây phút này, ngay nơi chốn đó. Biết hàm 
ân sự riêng tư của các thói quen buổi sáng có nghĩa là sự trải 
nghiệm về việc ta là ai trong cái tĩnh lặng của buổi bình minh 


1. Tên gọi này có nghĩa là “vừa đủ', để nói đến kích thước của những 
cái tô chỉ vừa đủ cho một bữa ăn. Một bộ Oryoki gôm ba tô nhỏ, đũa, 
muông và khăn lau. 


200 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


— trước khi ta gấp rút, trước khi ta bắt đầu một ngày bận rộn 
- cho phép ta được thoáng nhận ra bản chất xác thực cơ bản 
của mình, một khoảng khắc riêng tư của chỉ việc được hiện 
hữu. Chúng ta có thể là người điều hành Liên Hiệp Quốc 
hay chỉ là người bán nước rong; chúng ta có thê là một nghệ 
sĩ nỗi tiếng hay chỉ là người thâu tiền tại các trạm thuế lưu 
hành, nhưng rút lại tất cả chúng ta trước tiên phải hoàn toàn 
là con người. Và ngay chính đây, trong buổi sáng, mà chúng 
ta lại bắt đầu mọi thứ một lần nữa. 


LOẶO 





N#_- ` 





CHẤP NHẬN SỰ NHÀN RỖI 


Hầu như tất cả chúng ta đều trải nghiệm những giây phút 
nhàn rỗi nhàm chán trong công việc — những việc thông lệ, 
buồn chán mà ta coi như đương nhiên: Phải chờ trên điện 
thoại, chờ ở máy làm copy hay xếp hàng mua cà phê, chờ 
máy vi tính khởi động, chờ vì kẹt xe. Chúng ta có thể xem 
những giây phút đó thật bực bội, vô ích, lãng phí thời gian 
cần tránh né nếu có thê. Tuy nhiên, nêu khéo biết sử dụng, 
những giây phút tẻ nhạt đó có thể làm giảm tốc độ và sự bát 
nháo trong công việc của chúng ta, giúp ta duy trì được sự 
cảnh giác, sự có mặt và tỉnh thức trong công việc. 


Một sự khó chịu nhỏ quen thuộc của đa số chúng ta là 
việc đi thang máy. Chúng ta nhấn nút thang máy, chờ đợi 
chốc lát, trong khi người khác cùng tụ lại chờ đợi. Khi cửa 
thang máy mở ra, chúng ta dừng lại chờ người trong thang 
máy ra, rôi chậm rãi _XÊp hàng vào thang máy chật hẹp, bắm 
nút nơi muốn đến, rồi đứng chung với mọi người khác. Cửa 
thang máy đóng lại thì một việc quen thuộc nhưng kỳ quái 
Xảy ra. Nếu chú tâm, ta sẽ nhận thấy hai việc. Đầu tiên, suốt 
vài giây trong thang máy đó, các chỉ tiết vật lý đường như 
khá nôi bật. Chúng ta đứng sát vào vách thang máy và người 
cùng đi thang máy, nên khó thể thấy, nghe được gì nhiêu. 
Nhưng các giác quan của chúng ta dường như nhạy bén một 


202 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


cách lạ thường, và quang cảnh quanh ta sinh động một cách 
rõ ràng. Điều thứ hai chúng ta có thể cảm nhận là sự gần gủi 
này khiến chúng ta hơi khó chịu. Chúng ta lập tức bắt đầu 
ngọ ngậy để không nghĩ đến điều đó: Ta chuyền thế đứng, 
nhìn đồng hồ tay như một cái máy, nhìn số lầu, và rồi lại liếc 
xem đồng hồ. Điều mà sự khó chịu trong thang máy có thê 
tác động — đúng ra là tất cả những cái khó chịu nho nhỏ nói 
chung - là chúng ta thực sự tỉnh thức ở những giây phút quen 
thuộc đó — nhưng cũng cố tránh sự trải nghiệm này, để kéo 
bản thân ra khỏi những khoảng khắc của sự quá gần gũi này. 


Những sự khó chịu nhỏ - như là đi thang máy, những 
khoảng dừng trong một bài phát biểu, hay ngồi chờ khi kẹt 
xe - có thể khiến ta phần nào chán nản. Thế giới bên ngoài níu 
kéo, kích thích, kêu gọi ta thức tỉnh. Biết chấp nhận những sự 
khó chịu nho nhỏ khuyến khích chúng ta đối mặt với chúng 
bằng cách cảnh giác và hoàn toàn có mặt, không có sự phân 
tâm nào. Thay vì để sự nhàm chán, dầu ngắn ngủi hay kéo 
dài, ru ngủ ta, chúng ta cần hoán đổi công thức lại, để chấp 
nhận sự nhàm chán trong tất cả sự sinh động đơn giản, không 
màu mè của nó, hãy đề nó đánh thức ta dậy. Khi tương quan 
với những sự tẻ nhạt nho nhỏ bằng thái độ đúng đắn đó, 
chúng ta biến chúng thành một bài tập thực hành, những viên 
đá lót chân mà ta hằng ngày đi trên đó, tạo thành nên tảng đề 
chúng ta giảm lại tốc độ, buông bỏ những dự tính trong đầu, 
và hoàn toàn cảnh giác trong mọi tình huống. 


Một trải nghiệm khá quen thuộc của tôi trong quá trình 
làm việc trong các công ty là tham dự các buổi họp ở phòng 
họp ban giám đốc. Qua năm tháng, sắc thái và nhịp điệu của 
các buổi họp cũng thay đổi rất nhiều — có khi rất căng thăng, 
mà có khi cũng vui; đôi lúc gấp gáp, khi lại thông thả. Nhưng 
dẫu sắc thái hay nhịp điệu thế nào, dẫu đề tài hay vấn đề gì 


CHẤP NHẬN SỰ NHÀN RỖI ‹ 203 


được bàn thảo, lúc nào cũng có những khoảng khắc nhàm chán 
để nhắc nhở tôi phải tỉnh thức, có mặt và tò mò quán sát. 

Thường trước khi cuộc họp có thể bắt đầu, tôi và các 
đồng nghiệp sẽ chờ đợi trong im lặng khoảng một phút khi 
cuộc họp qua điện thoại được khởi động đề ØỌI mời đầy đủ 
người tham dự. Đó là một công việc quen thuộc, nhàm chán, 
khá phiền toái và bực bội. Người thì sắp xếp lại giấy tờ, hay 
xê dịch mấy cây viết qua lại trên mặt bàn. Người khác lại 
nhìn qua cửa số hay liếc nhìn đồng hồ tay. Giây phút ngưng 
đọng đó là một khoảng khắc nhàn rỗi đối với tôi, đề tôi có thể 
buông bỏ mọi toan tính, lo âu, và trong phút giây, hoàn toàn 
thư giãn, và ghi nhận mọi thứ chung quanh. Giữa bàn họp 
là điện thoại có loa mở lớn dùng đề điều hành cuộc họp qua 
điện thoại. Nằm oai vệ trên bàn, với bàn phím và kiểu loa mở 
- thiết bị này hơi mới mẻ - nhưng vài con số trên bàn phím 
đã phai mờ, cũ kỷ. Qua năm tháng, tôi đã quá quen thuộc với 
nó. Tới giờ họp thì chính cái loa là lời kêu gọi tôi phải giảm 
tốc độ nghĩ suy trong đầu, buông bỏ mọi toan tính, và chỉ có 
mặt. Dần dần, chỉ cần nhìn thấy cái điện thoại loa là tôi được 
nhắc nhở phải tỉnh thức. Cho đến hiện nay, bất cứ khi nào 
nhìn thấy loại điện thoại đó là tôi không thể làm gì khác hơn 
là tỉnh giác và quan tâm đến môi trường chung quanh. 


Sự ghi nhận những khoảng khắc nhàn rỗi có cách riêng 
của nó đề thâm thấu, thấm nhuần kinh nghiệm làm việc của 
chúng ta, mang đến càng lúc càng nhiều các sắc thái cụ thể 
của môi trường chung quanh đề lay động, đánh thức ta dậy. 
Thí dụ, khung cảnh quen thuộc mà ta nhìn thấy mỗi sáng khi 
ta rời thang máy luôn giúp ta tỉnh giác lại. Hay với tách cà 
phê trong tay khi ta đứng chờ nước sôi, lay tỉnh ta suốt một 
ngày. Hoặc tắm biển sắt sét rỉ ở trạm tàu hỏa đường như vẫy 
chào, đánh thức ta mỗi sáng, thì giờ cũng vẫy chào, thức 


204 ‹ TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


tỉnh ta trên đường về nhà mỗi chiều. Chiếc cà-vạt hay khăn 
choàng yêu thích của chúng ta, khung cảnh bên ngoài phòng 
làm việc, bàn phím máy vi tính của ta — tất cả đều mời gọi, 
lay động chúng ta thức tỉnh trong công việc. Khi chúng ta 
nhân rộng hơn trải nghiệm của mình về những khoảng khắc 
nhàn rỗi, thì toàn cảnh nơi làm việc của chúng ta cũng trở 
thành một lời mời gọi to lớn hơn để tỉnh thức chúng ta. 


Dần dần ta bắt đầu cảm thấy thật thoải mái ở nơi làm 
việc. Không có nghĩa là ta có thể quăng giày vớ, đi lung tung 
trong phòng mà mình mặc áo ngủ. Đúng hơn, những thói 
quen thân thuộc và môi trường làm việc trở thành một sự 
nhắc nhở liên tục rằng thế giới của chúng ta vừa bao la, sâu 
sắc, vừa rất riêng tư và thân thuộc. Chúng ta dần cảm nhận 
được nhịp độ tự nhiên trong từng hành động: GIữ cánh cửa 
cho bạn đồng nghiệp hay kết thúc một giao dịch trị giá cả 
triệu đôla, sử dụng cây viết trong tay cũng giống như sử dụng 
máy móc điều trị cho bệnh nhân. Đáng ngạc nhiên là khi 
chính xác, chừng mực với những khoảnh khắc nhàn rỗi, thì 
chúng ta cũng khám phá ra phương cách đề chính xác trong 
mọi công việc nói chung. Phương châm “Chấp nhận những 
khoảng khắc nhàn rỗi” nhắc nhở rằng chúng ta không cần 
phải thụ động trước áp lực công việc hay thói quen. Khi dành 
thời gian để ghi nhận những giây phút dường như không 
quan trọng này, ta có cơ hội để được tỉnh thức, và ta có thể, 
với thời gian, khám phá trở lại nhịp độ tự nhiên, chính xác, 
để có thể thắm nhuần và vực dậy tất cả những gì ta phải làm 
trong suốt một ngày. 


LOẶO: 





N ` -30- 





TÔN TRỌNG NGHIỆP 


Có nhiều khái niệm quen thuộc về nghiệp: “Cuối cùng 
rồi ai cũng lãnh những gì họ xứng đáng” hay “Hãy chơi ván 
bài bạn đã có trong tay" hay “Cần thận với những gì bạn 
muốn được”. Những quan điểm như thế phản ảnh các khía 
cạnh sâu sắc của nghiệp. Chúng thật sự đáng được ta quan 
tâm. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn thực sự tôn trọng nghiệp 
như là một phần của sự tỉnh thức trong công việc, ta cần tìm 
hiểu sâu hơn là một định nghĩa chung chung. 


Định nghĩa một cách đơn giản nhất thì nghiệp là luật 
nhân quả chi phối hành động của con người. Các triết gia, 
các nhà đạo đức học, tâm lý học, các vị thầy thuộc nhiều thế 
kỷ đã phải đối mặt với nhiều nghi vẫn được nêu ra dựa trên 
quan điểm đó: Nếu con người do luật nhân quả chi phối, thì 
có phải là số phận con người đã được định đoạt? Chúng ta 
có tự do quyết định gì không? Chúng ta phải sống như thế 
nào nêu số mệnh đã định đoạt để chúng ta trả nghiệp quả 
của mình? Tại sao những kẻ ác ôn dường như sống sung túc, 
hạnh phúc, trong khi người lương thiện thì sông trong khổ 
sở? Suy gầm về những câu hỏi như thế có thê mang đến cho 
ta những khám phá thú vị cũng như những tình huống đạo 
đức khó xử. Tuy nhiên, trong công việc nó đòi hỏi chúng 
ta phải thực tế hơn. Thay vì triết lý viễn vông, chúng ta có 


206 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


thể chọn một giải pháp đơn giản hơn là quán xét ảnh hưởng 
của nghiệp đối với việc chúng ta đã thực hiện công việc của 
mình như thế nào. Nếu từ khi còn bé, bạn đã biết gìn giữ đồ 
chơi của mình, không làm bần và xếp chúng vào các hộp hay 
tủ đàng hoàng, thì bạn đã tạo ra nghiệp hay khuynh hướng 
biết giữ gìn, thu xếp đồ đạc. Chúng ta dễ giữ các tủ quần áo, 
bàn làm việc, hay các ngăn kéo được gọn gàng, sạch sẽ khi 
trưởng thành là nhờ chúng ta đã quen làm thế, nên không 
có gì là lạ khi chúng ta lại hành động như thế. Ngăn nắp và 
sạch sẽ đã trở thành quen thuộc, hay một thói quen “tốt”. Mặt 
khác, nếu bạn thấy ai làm rớt tiền trên đường phó, bạn lượm 
lên, rồi cất giữ, thì bạn đã tạo ra nghiệp hay khuynh hướng 
ăn cắp. Nếu bạn từng làm những hành động như thế, thì sau 
này việc giữ những thứ không phải của mình trở nên dễ dàng 
hơn. Lúc đó thói ăn cắp đã trở thành thông lệ, hay một thói 
quen “xấu”. Theo các quy luật nhân quả, việc giữ gìn thê giới 
chúng ta sạch sẽ, ngăn nắp là một khuynh hướng ích lợi và 
lấy của người là một khuynh hướng tai hại. 


Trong công việc, các khuynh hướng nghiệp có nhiều tên 
gọi khác nữa: Thái độ, quy trình, thói quen, năng lực, chuyên 
môn. Các từ ngữ này diễn tả những phương cách mà ta đã 
quen sử dụng trong hành xử, những khuôn mẫu mà ta rập 
theo để đem lại kết quả. Nếu dành thời gian để tự quán xét 
bản thân, ta sẽ nhận thấy rằng ta đã phát triển hàng trăm 
khuynh hướng — những hành vi liên quan đến công việc, các 
thói quen, các khả năng và các thái độ - có cái ích lợi, có cái 
không được ích lợi lắm. Một số đem lại kết quả như mong 
muốn; số khác, những kết quả chúng ta không muốn thừa 
nhận. Biết sợ nghiệp giúp ta ghi nhớ rõ rằng việc chúng ta 
phát triển thói quen, khả năng, và hành vi như thế nào là điều 
chúng ta phải chịu hậu quả với nó trong tương lai. Nếu chúng 


TÔN TRỌNG NGHIỆP s 207 


ta bỏ việc về sớm nhưng giấu cấp trên về điều đó, là chúng ta 
đã tạo nghiệp hay khuynh hướng gian dối, khiến cho chúng 
ta trong tương lai có khuynh hướng thực hiện, và dễ dàng 
làm điều đó hơn. Biết sợ nghiệp, tóm lại, là thừa nhận rằng 
những gì chúng ta đang làm ngay giây phút này sẽ khiến 
chúng ta có khuynh hướng làm giống như thế trong tương lai 
và làm nó dễ hơn. 


Chúng ta có khuynh hướng hành xử như thế nào đó trong 
công việc thường được đi kèm theo với những xúc cảm rõ 
ràng. Thí dụ, nêu trong mười năm qua bạn làm việc đóng bàn 
ghế, thì có lẽ bạn sẽ phát triển một mức độ làm việc tự nhiên 
đê tự kiểm soát mình. Gin giữ dụng cụ, lắp ghép, khiêng 
gỗ - bạn phát triền một số tình cảm cá nhân đối với các thói 
quen đó. Có thể bạn cảm thấy rất thoải mái, tự tại khi đóng 
bàn ghế. Khi gặp thách thức trong công việc, bạn cảm thấy 
đủ bình tĩnh, thoải mái để ứng phó và tìm ra những phương 
cách giải quyết mới. Do tự tin vào khả năng đóng bàn ghế 
của mình, bạn có thê nói, “7ôi có thể đóng cái bàn đó mà 
không cần mở mắt". Bạn không phải học lại cách sử dụng 
búa hay cách chọn loại gỗ. Khuynh hướng đóng bàn ghế đã 
1n sâu trong bạn quá lâu nên giờ những việc đó dường như 
đơn giản, không tốn công sức mà đem lại cho bạn cảm giác 
thỏa mãn. 


Tuy nhiên, trong những trường hợp khác chúng ta có thể 
cảm thấy như bị các khuynh hướng của mình lừa bẫy. Thí 
dụ, ta có thể cảm thấy oán giận vì cách ta bị đối xử ở nơi 
làm việc. Nhiều năm qua, cấp trên đã buộc ta phải thực hiện 
những công việc mà ta cảm thấy thấp kém hay ta quá thừa 
sức đề làm. Có thê thỉnh thoảng, ta buộc phải lau dọn văn 
phòng hay đặt hàng, những công việc này khiến ta cảm thấy 
bị xúc phạm. Ta không được tham dự các buổi họp quan 


208 : TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


trọng, mà ý kiến của ta cũng ít được quan tâm. Vì thế ta trở 
nên bực bội, thủ thế về vị thế của ta ở cơ quan, tạo ra một 
khuynh hướng hay có thái độ khó chịu ra mặt. Khác với nhịp 
độ thoải mái của người đóng bàn chế, thái độ tự vệ mang đến 
cho ta cảm giác căng thắng, chua chát, đớn đau và gần như 
không thể kiềm chế. Bất cứ khi nào bị nhờ làm những công 
việc tầm thường — hay đúng ra, khi cấp trên nhờ ta làm bất cứ 
điều gì - thì cảm giác tự vệ, khó chịu lại tự nồi lên trong lòng, 
khiến ta vào những lúc đó, cảm thấy như bị chúng trói buộc, 
không thể ứng phó hay nghĩ suy thông suốt. Mọi cuộc giao 
tiếp với cấp trên trở thành một mối đe dọa hiển nhiên khiến 
ta cảm thấy cần phải bảo vệ bản thân. 


Chấp nhận có nghiệp bắt đầu với việc ghi nhận các xúc 
cảm này và việc chúng thay đổi với từng hoàn cảnh và khuynh 
hướng khác nhau như thế nào. Một mặt, ta có những khuynh 
hướng tự nhiên, thoải mái. Ta có thê thay đổi hành động, khả 
năng tùy theo hoàn cảnh, và hoàn toàn tự tin vào năng lực 
của mình. Mặt khác, ta có những khuynh hướng dường như 
cứng nhắc, khó khăn, khiến ta cảm thấy không thể cưỡng lại 
các hành vi, thái độ căng thắng của mình, ta cảm thấy hẹp 
hòi, co cụm, và không thể hành động. Chúng ta bắt đầu nhận 
thấy một số khuynh hướng gò bó ta và số khác giải thoát ta 
như thế nào; một số thái độ thoải mái và số khác hẹp hòi, 
căng thắng như thế nào; một số thói quen dường như cởi mở, 
uyên chuyền, và số khác khắc khe, cứng nhắc như thế nào. 


Nếu quán xét những tình cảm tạo ra cách hành xử của ta ở 
nơi làm việc, ta sẽ khám phá ra một trong những quy luật sâu xa 
của nghiệp: Chúng ta càng có gắng bảo vệ bản thân, chúng ta 
càng cảm thấy gò bó, hẹp hòi; ngược lại, chúng ta càng cô gắng 
giúp đỡ người khác hay đóng góp một cách tích cực cho thế 
giới, chúng ta càng cảm thấy cởi mở, uyễn chuyền. 


TÔN TRỌNG NGHIỆP s 209 


Lý giải điều đó khá đơn giản: Cố gắng bảo vệ bản thân 
là điều vô ích, ngược lại giúp đỡ người khác hay đóng góp 
cho thế giới thì không phải thế. Biết có nghiệp giúp. ta chánh 
niệm về các khuynh hướng của mình, để phát triên những 
khuynh hướng khiến ta cảm thấy cởi mở, uyên chuyền và từ 
bỏ những khuynh hướng khiến ta cảm thấy lo âu, hẹp hòi. 


Phát triển các khuynh hướng hữu ích hay nghiệp “tốt” 
khá rạch ròi. Chúng ta biết điều đó khi chúng ta cảm nhận 
nó. Dĩ nhiên, lễ phép, chân thật, đáng tin, trau dồi li (đạo lý), 
hoà nhã đối với đồng nghiệp ở nơi làm việc là những điều cốt 
yếu. Thấu đáo công việc mình làm, có trách nhiệm với các 
quy định của buổi họp, sẵn lòng đóng góp tài sức của mình — 
những điều này cũng quá hiển nhiên. 

Nhưng từ bỏ nghiệp “xấu” hay các khuynh hướng tai hại 
khiến ta khó hòa hợp, đễ nóng giận ở nơi làm việc - thí dụ, 
kiêu mạn, ganh ty, tham, lười biếng, thiếu tự tin về nhiều mặt 
- thì khó khăn hơn nhiều. Khi chúng ta có thái độ căng thăng 
và tự vệ trong công việc, chúng ta thường trở nên mù quáng, 
không nhận thức rằng cách hành xử của ta không đem lại 
lợi ích gì, mà còn có thê tai hại. Do đó, nhận thức được tính 
tự vệ của ta có thê rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu ta có chánh 
niệm về những sự tự vệ như thế, dầu chỉ trong giây phút, ta 
sẽ khám phá ra rằng các cảm xúc căng thắng, chống đối của 
ta khá dữ dội, mãnh liệt. 


Chúng ta phân tích mức độ của cuộc chiến đấu riêng tư 
này với sự chánh niệm rõ ràng, cảm nhận được sự oán giận, 
sợ hãi, chảnh chọc. Và trải nghiệm trực tiếp sự khốn khổ 
của ta, mà không cần che đậy. Chánh niệm hiển bày cho ta 
thấy, một cách không thê tránh được, rằng chúng ta bị những 
khuynh hướng tự vệ đó giam hãm; rõ ràng ta biết rằng trạng 
thái bức rức trong ta đã báo cho ta biết rằng có điều gì đó 


210 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


không ổn. Biết tôn trọng nghiệp giúp ta xem những cảm xúc 
đó như những lời cảnh báo: “Hãy thức tỉnh! Hãy chậm lại! 
Hãy biết bạn đang ở đâu? Bạn đang đánh mát điểu gì?” 


Nghiệp nhắc nhở rằng chúng ta có quyên chọn làm người 
tốt hay xấu, có ích hay ích kỷ, hẹp hòi hay cởi mở trong từng 
giây phút trong ngày. Mỗi khoảng khắc chúng ta có quyền 
lựa chọn sử dụng khuynh hướng nào đề giúp ta dễ thích nghỉ, 
chân thật hoặc khiến ta trở nên mù quáng trong sự tự vệ và lo 
âu. Chúng ta cũng nghiệm ra rằng ta thừa hưởng các khuynh 
hướng từ những sự lựa chọn trong quá khứ, có cái hữu ích, 
có cái vô ích. Khi chánh niệm về các cảm giác căng thắng, sợ 
hãi hay thoải mái, cởi mở, chúng ta có thể dần dần buông bỏ 
tính kiêu mạn, sân hận, tham và vung trồng sự thoải mái, an 
bình cho bản thân và cho tha nhân. Khi tập chánh niệm vào 
những giây phút căng thăng, hay lúc phản ứng tự vệ, chúng 
ta có thể phá vỡ sự mù quáng và nhắc nhở bản thân tỉnh thức, 
chủ tâm. Và chánh niệm về các cảm giác thoải mái, uyên 
chuyền, chúng ta có thê giúp người mà không oán trách, tạo 
bầu không khí vui vẻ, hân hoan giữa các đồng nghiệp. 

Nói về nghiệp, chúng ta biết rằng không có những lời giải 
đáp dễ dàng, không có may rủi hay sự bảo đảm nào. Đúng 
hơn, chúng ta xây dựng thế giới và cá tính của mình từng 
bước một, từng hạt giống một, lâu dần ta sẽ gặt quả tự tin, cởi 
mở. Tôn trọng nghiệp, chúng ta khiến thể giới của mình trở 
nên tốt đẹp hơn cho bản thân và những người sống quanh ta. 


3k3kzk 





` -3l- 





BIẾT KHÔNG-BIẾT 


Tất cả chúng ta đều muốn có mục đích trong công việc, 
và muốn biết làm thế nào để thực hiện tốt công việc của 
mình. Nếu là người bán kem, ta muốn biết làm thế nào đề 
múc viên kem vừa đủ, và ngon mắt khách. Nếu sửa chữa con 
tàu không gian, chúng ta muốn biết làm thế nào đề thiết kế 
kên hay titanrum vào những tắm khiên bảo vệ để chịu đựng 
được khí hậu khắc nghiệt. Nói tóm lại, biết làm thế nào đề 
hoàn thành công việc là quan trọng hơn cả. Mặt khác, không 
biết mình đang làm công việc gì là điều không thể chấp nhận. 
Thí dụ, nếu ta nói với cấp trên hay khách hàng rằng, “76i 
không biết mình đang làm gì. Tôi không chắc mình biết giải 
quyết trường hợp này như thế nào”, thì người nghe sẽ mắt 
lòng tin vào khả năng của ta và có thê bắt đầu nghĩ rằng liệu 
ta có phù hợp với công việc đang làm. Nếu chúng ta không 
biết mình đang làm gì, thì ta khó thê điều hành công việc. 
Bao vấn đề có thê nảy sinh. Để tránh sự xuất hiện của những 
tai họa như thế, chúng ta thường giữ kín những khó khăn liên 
quan đến công việc. Vì khó thê chấp nhận việc không biết, 
chúng ta nhiều lúc phải giả vờ như ta biết mình đang làm gì, 
trong khi thực ra ta không biết. Ở Phố Wall, tỏ vẻ là người 
hiệu biết bằng cách phát ngôn về công việc là đã thành công 
phân nửa. Bạn càng sử dụng nhiều biệt ngữ tài chánh, thì 
càng có nhiều người tin rằng bạn biết mình đang làm øì. Dĩ 


212 : TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


nhiên, không phải chỉ có ở Phố Wall người ta mới giấu mình 
sau những biệt ngữ. Tắt cả chúng ta, ở một mức độ nào đó, 
cũng cảm thấy thiếu tự tin trong công việc và cố che giấu 
điều đó — để phản chiếu một hình ảnh tự tin và hiểu biết. 


Sự thật là chúng ta không thể tránh việc không biết; nhiều 
lúc chỉ đơn giản là chúng ta không biết. Vì công việc thường 
phức tạp, đầy tính bất ngờ, nên chúng ta luôn đối mặt với sự 
không biết điều gì đang xảy ra hay sắp xảy ra. Vì điều này 
khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, thiếu tự tin, chúng ta bấu 
víu vào những lời giải đáp để cảm thấy tự tin hơn. Nhưng 
chúng ta không nên xem các cảm giác khó chịu và không 
chắc chắn là yêu điểm hay vấn đề cần phải giải quyết ngay. 
Nếu ta dừng lại và quán sắt kỹ lưỡng, chúng ta có thể sử dụng 
lời khuyên đã được đề ra trong giáo lý kinh điển về thiền 
“Chỉ Không Biết (Only Don† Know) và khám phá ra rằng 
không biết là một nguồn lực bao la giúp ta làm việc hữu hiệu 
và đầy sáng tạo. 


Trau dôi tính không biết không có nghĩa là nếu là một 
bác tài xế xe buýt, chúng ta quên phải chạy đường nào hay 
đón khách ở các trạm xe buýt. Mà nó cũng chắng thể được 
dùng để biện hộ cho sự kém cõi, bất tài của ta: “Chả, tôi 
không biết làm thế nào để bỏ thêm giấy vào máy photocopy; 
chắc tôi phải đi tìm máy khác vậy”. Không biết cũng không 
phải là đám sương mù nơi chúng ta ngồi một chỗ mà tự nhủ 
một cách mơ hồ, “Không biết cái quỷ gì đang xảy ra quanh 
đáy?” Đúũng hơn, trạng thái không biết là ý nguyện muốn 
chậm lại, muốn buông bỏ các định kiến để có mặt, có hứng 
thú tìm hiểu tình huống công việc khi nó triển khai. Không 
biết ở đây có ý nghĩa là sự thực hành cân bằng hai nỗ lực — 
có mặt một cách thông minh và sinh động trong quá trình đi 
đến mục tiêu. 


BIẾT KHÔNG-BIẾT ‹ 213 


Tính không biết bắt đầu bằng cách tách bản thân ra khỏi 
áp lực của sự lúc nào cũng biết phải làm gì, sự không ngừng 
phải thành tựu cái gì đó. Chúng ta chuyển từ cảm giác của 
việc khiến điều gì đó xảy ra sang đề điều gì đó xảy ra. Chúng 
ta thư giãn thân tâm, quán sát kỹ lưỡng môi trường quanh ta. 
Chúng ta không còn chấp chặt vào những gì ta biết, thay vào 
đó trở nên hào hứng với những gì ta không biết. Chúng ta 
giảm tốc độ trong cuộc chạy đua đề hoàn thành công việc và 
cho phép bản thân quan tâm đến những gì chúng ta thường 
không để ý đến. Chúng ta thả dây cương cho tính hiểu kỳ 
được tự do. Tấm hình chụp gia đình của người bạn đồng 
nghiệp treo trong phòng làm việc của họ không còn mờ nhạt 
lẫn vào hậu cảnh mà trở nên màu sắc, hấp dẫn. Câu nói cửa 
miệng của người phụ tá, “Xin lôi, nhưng. . .” không còn lướt 
qua ta theo thói quen, vẫn thường được xem là câu nói sáo 
mòn. Thói quen liếc đồng hồ tay của luật sư của một khách 
hàng trở nên khá thú vị. Vết nứt trên một mảnh kim loại, 
niềm vui trong giọng nói, ngày tháng sai lệch trên một phong 
thư - tất cả trở nên có mặt và đều có thê trở thành mục tiêu 
để khám phá. 


Tính không biết rất khiến người ta đễ tò mò, một sự tò 
mò đầy sinh động, khám phá, đặt câu hỏi mà không tỏ ra xắc 
xược hay thiếu lễ độ. Ở đây chúng ta không tò mò để chứng 
minh một quan điểm hay đồ lỗi hay giải quyết một vấn đề; 
đúng hơn, nó tạo một cảm giác rằng môi trường làm việc 
của ta sinh động, hấp dẫn — hay hơn thế nữa, là bao la, sâu 
sắc - đáng đề ta quan tâm. Chấp nhận không biết, chúng ta 
cho phép bản thân được tìm tòi, quán sát, trở nên quan tâm 
đến bao sự kiện có thể xảy Ta để mang đến các trí tuệ hữu 
ích. Vào những năm tám mươi, các công ty ở Phố Wall đo 
lường tất cả mọi thứ: Phần trăm các cuộc giao dịch đã hoàn 


214 ‹ TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


tất trong ngày, thời gian trung bình của sự hoán chuyền cổ 
phiếu, phần trăm của những cuộc gọi giao dịch sát giờ đóng 
cửa được hoàn tất đúng giờ; bảng liệt kê này hầu như vô tận. 
Cấp lãnh đạo “biết” điều gì đang xảy ra, đôi khi đến từng 
giây phút. Dầu quan tâm đến từng chỉ tiết như thế - hay có 
thê là do như thế - mà một số vấn đề quan trọng bị bỏ sót. 


Một trong những công tác tư vấn của tôi vào thời điểm 
đó là phải phỏng vấn một nhân viên trong số 120 người trong 
“ban tái cấu tạo” để tìm hiểu tại sao nhân viên lũ lượt chạy 
qua các hãng đối thủ - 50 phần trăm là tỷ lệ nhân viên bỏ việc 
hàng năm. Trong một lần bất chợt đi quanh viếng thăm các 
phòng trong công ty, mọi việc đều có vẻ bình thường — nhân 
viên ai nấy đều bận rộn và nhìn chung đều thân thiện. Không 
khí có vẻ rộn ràng nhưng khá tập trung. Tôi để ý đến một phụ 
nữ trung niên ở một góc phòng, mà thoạt nhìn bà cũng hoà 
hợp toàn hảo với môi trường chung quanh — nhưng bàn giấy 
của bà dường như quá gọn ghẻ và thái độ cũng quá thư giãn. 
Tôi yêu cầu được phỏng vấn bà thì được trả lời là bà “chỉ là 
một thư ký văn phòng”, đã làm việc ở công ty ba mươi mốt 
năm, công việc của bà không liên quan đến hoạt động thường 
ngày của phòng, và thực sự không phải là đối tượng có khả 
năng rời bỏ công ty. Họ cho rằng còn có nhiều quản lý và 
nhân viên quan trọng hơn cần được phỏng vấn. Khi tôi đã 
khá quen thuộc với mọi người trong phòng, tôi được biết một 
trong những vấn đề mà họ chỉ trích gay gắt nhất là việc thiếu 
nước. Vào mùa hè, một số phòng ốc cũ ở tòa nhà Phố Wall 
rất khó chịu. Máy lạnh thường không hoạt động trên những 
tầng lầu có phòng lớn, với không gian mở, và quạt máy chỉ 
có thể giữ nhiệt độ không khí ở khoảng 80 - 85 độ Farenheits. 
Cái nỗi bật nhất là bình nước khoáng lạnh: Mỗi phòng đếu có 
bình máy nước lạnh, chỉ riêng ở phòng này thì máy nước đó 


BIẾT KHÔNG-BIẾT ‹ 215 


đã bị gở bỏ. Các nhân viên báo cáo rằng, các dụng cụ khác 
như máy quạt bàn, máy tính bỏ túi, hay ngay cả viết chì và 
các loại giấy nhỏ, hầu như hoàn toàn không thê được mua — 
vì “các lý do thuộc ngân sách”. Nhiều người đánh giá những 
điều kiện làm việc như thế là dấu hiệu để họ đi tìm việc làm 
ở nơi khác. Khi tôi trình các vẫn đề này lên cấp lãnh đạo, họ 
bàng hoàng. Ngân sách dẫu có eo hẹp cũng không thể không 
trang bị cho nhân viên nước, dụng cụ văn phòng. Các vị quản 
lý rất bực tức, họ muốn biết ai đã ra lệnh kiềm chế như thế. 
Đó chính là mu đã có ba mươi mốt năm trung thành với 
công ty, người “chỉ là thư ký phòng”, người đã hoà nhập với 
cái bàn giấy hơi quá ngăn nắp — và có một ước muốn thầm 
kín là được thị uy. 


Đúng nghĩa ra, vấn đề không phải là ở người thư ký đó 
mà chính là ở sự bất lực của ban chấp hành đề đưa đến việc 
“không biết” về những điều kiện trong phòng này. Ban chấp 
hành chỉ cần biết rằng, nếu 95 phần trăm các giao dịch được 
hoàn tất trong vòng hai-mươi bốn tiếng đồng hồ, thì họ biết 
là phòng này không có vấn đề. Mai mỉa thay, cái biết này đã 
che mắt họ. Nhân viên bỏ việc, không phải vì họ không có 
nước uống hay viết để sử dụng, mà vì ban chấp hành nghĩ 
rằng họ biết tất cả mọi thứ, nên họ xa rời thực tế, họ như 
đang tuyên bố dõng dạc rằng: Chúng tôi đang không quan 
tâm đến quý vị; quý vị không đáng giá. Ban chấp hành có 
thê không bỏ qua thông điệp đó nêu như họ đã để cho mình 
thỉnh thoảng được không biết. Họ đã có thể chú ý hơn đến 
các bảng báo cáo tài chánh khi họ ký tên trên đó. Bảng tài 
chánh đã được bà thư ký văn phòng thông qua, người đã làm 
quá tốt việc kiểm soát, chỉ phí trong phòng, bằng việc không 
cho nhân viên nước uống. 


Phương châm “Biết không-biết” nhắc nhở ta giảm tốc độ 


216 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


trong việc luôn tỏ ra mình là chuyên nghiệp trong công việc, 
đề chuyền từ khiến cho điều gì đó xảy ra sang đề cho điều gì 
đó xảy ra. Chúng ta có thê để cho môi trường làm việc gần 
gũi với mình, cho phép trí tuệ và bản tính hiếu kỳ của mình 
được thả dây cương. Thay vì phản kháng tính không biết, 
chúng ta có thê thư giãn với nó, coi nó là một phần tự nhiên 
và cần thiết của công việc. Chúng ta tạo cơ hội cho bản thân 
được thẩm thấu, lắng nghe, quán sát và tò mò về những điều 
bất ngờ, những điều thông lệ, và ngay cả những điều bực bội 
trong công việc thay vì coi chúng bình thường hay nản lòng 
vì chúng. Chúng ta có thể lắng nghe những thông điệp thầm 
lặng, thường vô tình gửi đi và cũng thường bị hiểu lầm hơn. 
Nhờ không biết, chúng ta mở lòng ra, và thế giới quanh ta 
cũng thế, để trao tặng kho tàng trí tuệ và giáo huấn chưa từng 
đụng chạm đến. 


LOẶO 


ề 





⁄ / 


NW- Z -32- 








DẦU CÓ THAM VỌNG, 
VẬN KHIÊM CUNG 


Trong công việc chúng ta tỏ ra kiên định, có chí tiến thủ 
là chuyện tự nhiên. Tất cả chúng ta ai cũng muốn đạt được 
mục đích của mình, dầu ta có là người khiêm hạ hay huyên 
hoang đến thế nào. Có thê chúng ta ở lại sau giờ làm việc để 
cùng VỚI đồng nghiệp hoàn thành bước cuối cùng cho một 
buổi thuyết trình quan trọng. Hoặc có thê chúng ta muốn trở 
thành nhân viên bán hàng giỏi của năm, nên ta chuẩn bị chiến 
lược bán hàng thật kỹ lưỡng đề chắc chắn rằng tất cả mọi chỉ 
tiết đều được kiêm tra thấu đáo. Một phương cách làm việc 
như thế thật hoàn hảo. Tham vọng muôn nôi bật và thực hiện 
công việc làm của mình thật tốt đem đến cho ta cảm giác 
hăng say, thoả mãn, nên chúng ta không nề hà gì khi phải 
bỏ thêm công sức để được thành công. Tuy nhiên nếu con 
đường tiên thủ của ta chao đảo, chúng ta có thể cảm thấy bị 
øÒò bó, chế ngự, hoặc có thê bị ám ảnh bởi chính tham vọng 
của mình. Trong những trường hợp đó, khi nhu cầu muốn 
thành công trở nên quá mãnh liệt, người ta nói ta đau khổ vì 
“tham vọng mù quáng”. 

'““Tham vọng mù quáng” bị xem là mù quáng vì khi chúng 
ta hối hả chạy theo thành công, chúng ta bỏ quên thế giới 
của mình. Chúng ta trở nên quá say mê được tới đích nhanh 


218 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


chóng đến nỗi cuộc sống của ta luôn có vấn đề. Chúng ta có 
thê quá chìm đắm trong ước muốn được tiến thân đến nỗi ta 
quên chia sẻ sự thành công với người khác hay nhìn nhận sự 
đóng góp của họ. Cuộc chạy đuổi của ta có thể quá cam go 
đến nỗi ta quên cả nhu cầu của bản thân. Có thê sức khỏe của 
ta bị ảnh hưởng vì ta không chú tâm đến gì khác hơn công 
việc, hoặc gia đình ta trở nên buồn phiền vì ta không còn 
nhìn thấy họ, ta chỉ liên hệ với cuộc sống của họ một cách 
thờ ơ chứ không thực sự có mặt. Hoặc chúng ta có thê trở 
nên quá mù quáng vì tham vọng của mình đến nỗi ta nghĩ là 
mình có quyền coi thường các quy luật, như các quy định 
trong kế toán và đạo đức. Khi không còn nhìn thấy thực tại 
như thế, chúng ta trở nên tách biệt với các hậu quả hành động 
của mình một cách nghiêm trọng, tạo nên bao lúng túng cho 
bản thân và cho tha nhân. Khó mà kiểm soát tâm trí khi ta đã 
mù quáng trước tham vọng cá nhân. Dừng lại trong khoảng 
khắc để cảm nhận chất liệu của cuộc sống dường như là điều 
không tưởng. Do đó chúng ta hiểu sai hầu hết các tín hiệu 
mà ta cảm nhận. Chúng ta đoán lầm sự bực bội của đồng 
nghiệp như là “chỉ hay ca câm” và sự mệt mỏi của ta như là 
kết quả của “công việc hoàn thành tốt đẹp”. Phê bình bị coi là 
ganh ty. Các câu hỏi quyết liệt của kiểm toán viên? Ta coi như là 
các bảng Stop trên con đường đi đến thành công của ta. Sự mù 
quáng che phủ mọi sự thật, kế cả sự liều lĩnh tuyệt vọng của ta. 


Kết quả cuối cùng của tham vọng mù quáng là chúng ta 
bị bẫy vào trong vòng luận quần hiểm nghèo của hy vọng và 
lo âu. Chúng ta bị lôi cuỗn bởi ước muốn kiêu hãnh, muốn 
chiến thắng công việc và nỗi sợ hãi cùng cực rằng chúng ta 
có thể trở thành nô lệ của công việc. Chính sự kiêu mạn và 
sự kiệt quệ của ta, dầu không được công bố nhưng quá hiển 
nhiên, dầu bị phót lờ nhưng thúc đây mọi hành động của ta, 


DẤU CÓ THAM VỌNG, VẪN KHIÊM CUNG s 219 


chính chúng đã cướp đi cảm giác hăng hái và cản trở ta sông 
đúng với việc ta là ai, đang ở đâu. Cuối cùng ta trở nên quá 
mắt thăng bằng, quá chấp vào hy vọng đạt được điều gì đó 
nhanh chóng, nên ta càng làm méo mó hoàn cảnh của mình 
hơn, trở nên lạc lỏng, lúng túng trong cuộc tìm kiếm thành 
công của ta. 


Tuy nhiên, tham vọng trong công việc không cần phải trở 
nên mù quáng. Chúng ta có thê tỉnh thức trong công việc mà 
vẫn phần đấu đề đạt được mục đích, và làm tốt công việc của 
mình. Chúng ta có thể nhiệt tình và kiên định mà không đánh 
mắt bản thân trong công việc. Tuy nhiên, một phương cách 
như thế đòi hỏi ta phải cân bằng tham vọng muốn đạt được 
điều gì đó với tính khiêm hạ, nhún nhường. 

Khi nói đến khiêm cung, nhún nhường, chúng ta có thê 
nghĩ đó là tính cả thẹn, rụt rè hay im lặng khi được khen. 
Chúng ta sẽ cảm thấy nhún nhường, rụt rẻ khi được mời lên 
khán đài nhận giải thưởng “nhân viên của thế kỷ”. Khi được 
mời phát biểu vài lời, chúng ta sẽ làm đúng như thế, không 
nói gì nhiều hơn là việc ta không xứng đáng với giải thưởng. 
Hình ảnh đó của tính khiêm cung làm giảm giá trị của tính 
chất gay go của sự khiêm cung thực sự. Khiêm cung không 
có nghĩa là mềm yếu như bún thiêu. Đúng hơn, khiêm cung 
là sự tự nguyện giải quyết thấu đáo từng chi tiết của công 
việc, là nhần nại, cần thận. khi "giải quyết những đòi hỏi của 
công việc. Chỉ tiết và sự rắc rối trong công việc không phải 
không đáng cho ta quan tâm; chúng không phải là vật cản, là thứ 
gây phiền, hư hỏng, hay rắc rối. Các tiểu tiết trong công việc, 
đúng ra, là cách chúng ta sống như thế nào ở nơi làm việc — có 
mặt một cách chánh niệm và tham gia một cách nghiêm túc. 


Khi khiêm cung, chúng ta không hối hả lướt qua giây 
phút hiện tại với cảm giác hãnh tiên hay tham đăm. Chúng 


220 ‹ TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


ta bằng lòng tham gia vào những bất ngờ, không lường trước 
được trong công việc ngay trong giây phút. hiện tại. Bằng 
cách đó, chúng ta vung trồng một sự hiểu biết sâu sắc, thầm 
lặng về việc công việc ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống 
của ta. Công việc, cuộc sông, các đồng nghiệp, các dự án 
chúng ta quản lý, ngân phiếu lương ta lãnh, người chủ mà 
ta phải lắng nghe — tất cả đều được xếp đặt để dạy chúng ta 
những gì ta cần biết để sống tỉnh giác và chân thật. Và vì 
chúng ta hàm ân điều đó, chúng ta biết ơn, tôn trọng và đánh 
giá cao mọi tình huống. Chuẩn bị hoàn chỉnh cho việc kiểm 
soát kinh doanh, quan tâm đến từng chỉ tiết trong các báo cáo 
chỉ tiêu, giải quyết các vấn đề phục vụ khách hàng một cách 
kiên nhẫn, xem xét cần thận các kết quả thử nghiệm y tế, tất 
cả trở thành là con đường tâm linh của chúng ta. Có tính khiêm 
cung là làm việc một cách thầm lặng, rốt ráo với những công việc 
như thế, có những bước nhỏ, thực tế mà người với tham vọng mù 
quáng sẽ bỏ qua, coi đó chỉ là những điều phiền phức. 


Với nguyên tắc đó, chúng ta sẽ có ước muôn tiên thủ 
nhưng đây tỉnh thức, trôi chảy, không bị sự kiêu mạn của hy 
vọng và sự lưỡng lự của sợ hãi xâm chiêm. 


“Dấu có tham vọng, vẫn khiêm cung” nhắc nhở chúng ta 
“cân bằng hai nỗ lực” trong quyết tâm và nhiệt tình ở nơi làm 
việc, để cột nỗ lực đạt được điều gì đó trong việc có mặt ngay 
tại đó. Biết khiêm cung trong một cung cách như thế, chúng 
ta trở nên biết ơn đối với môi trường làm việc của ta vì đó là 
cơ hội để ta xây dựng một thế giới có hiểu biết và cao quý. 

“Dấu có tham vọng, vẫn khiêm cung” nhắc nhở chúng 
ta một cách khá đơn giản rằng: Biết mục đích chúng ta cần 
hướng tới là điều tốt, để ta không đi sai đường. Nhưng nếu 
ta không biết khiêm cung để biết ơn và tôn trọng những gì ta 
đang có, thì có lẽ là chúng ta đã sai lạc mắt rồi. 





N#_ ¬ 





QUÁN SÁT VÀ GIẢM TỐC ĐỘ LÀM VIỆC 


Công việc thường không bao giờ dứt, và luôn cấp bách: 
Thời hạn thúc bách, mục tiêu mù mờ, họp hành liên miên; 
thư từ, điện thoại, danh mục “công việc phải làm”. Nhiều lúc 
chúng ta cảm thấy bắn loạn, tuông như lái chiếc xe không 
thắng, chạy chí mạng, bỏ góc, cầu trời qua khỏi các khúc 
quanh, thỉnh thoảng còn vượt đèn đỏ. Chỉ sông sót được qua 
ngày đã là một thành tựu, khiến ta phải kinh ngạc với mức 
độ cuồng điên của tất cả mọi thứ. Có lúc ta còn phải ta thán 
lúc cuối ngày: “ Việc gì đã xảy ra — tôi vừa trải qua một ngày 
làm việc mà không biết chút gì về nó!". 

Nếu ta quán sát sự bận rộn đó một cách kỹ lưỡng, chúng 
ta thấy nó giống như một loại thuốc tê làm chúng ta tê cứng 
không cảm nhận được giây phút hiện tại. Chúng ta luôn vội 
vả đi đến nơi nào đó; luôn bận rộn chữa cháy, đối phó với 
trường hợp khẩn cấp, tiên liệu điều 8Ì SẼ Xây ra kế tiếp, vội 
vả đê kịp thời hạn. Đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy thoải mái 
với tốc độ đó — kiểm soát, quyết đoán. Lúc khác thì ta lo lắng, 
khinh suất - không có kiên nhẫn ngay cả với những ngẫu 
nhiên. Tốc độ khiến chúng ta không có mặt trong thê giới 
và với bản thân, khiến ta vội vã lướt qua khoảng khắc hiện 
tại, và tÊ cứng với công việc. Oái oăm thay, chính tốc độ làm 
ta tê dại trong công việc, cũng có thể thức tỉnh ta nếu ta eó 
chánh niệm. 


222 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Khi tọa thiền, dĩ nhiên chúng ta cũng đối mặt với chính 
cái tâm bắt an, ở phía sau tay lái ở nơi làm việc. Tuy nhiên, 
lúc thiền, chúng ta chỉ ngồi và quán sát điều này: Tâm không 
dừng nghĩ tưởng, tâm muốn đến một chỗ khác nào đó, tâm 
bứt rứt muốn được giải trí. Sau đó ta đem sự chú tâm về lại 
giây phút hiện tại. Khi chánh niệm về tâm lăng xăng, chúng 
ta có thể thực sự vượt qua nó để tỉnh thức. Khi tọa thiền, 
chúng ta có thể đễ dàng ghi nhận đề giảm tốc độ hết lần này 
đến lần khác. Tính lăng xăng và tốc độ nhắc nhở ta một cách 
rất vi tế để buông bỏ và có mặt. 


Tương tự, khi chúng ta chánh niệm về tốc độ và mức độ 
công việc, chúng ta sẽ chọn một phương cách nhẹ nhàng: Ta 
phải thực sự chậm lại mới ghi nhận được ta đang đi nhanh 
đến mức nào. Chỉ cần quán sát tốc độ một cách chánh niệm, 
thì có thể nói là chúng ta đang đạp thắng, và giảm tốc độ 
xuống một chút. Chúng ta nhận thấy có máy đo tốc độ trong 
xe; rồi trong khoảng khắc chúng ta ghi nhận mình đang ở 
đâu. Khi cố tình ghi nhận sự bồn chồn, lăng xăng của mình, 
chúng ta thấy ngay mình chính là người tạo ra tốc độ đó, chứ 
không chỉ là nạn nhân của một công việc không thê kiểm soát. 


Có nhiều phương cách đã được đưa ra trong quyền sách 
này để giúp ghi nhận và giảm tốc độ: Thực hành chánh niệm 
trong những giây phút nhàn rỗi, cởi mở, tử tế với bản thân, và 
ngay cả việc trau dồi nghệ thuật giao tiếp. Tuy nhiên, ở đây 
chúng tôi xin giới thiệu một hình thức thực sự là của jujitsut', 
qua đó người ta sử dụng chính sức mạnh của đối thủ để thắng 
họ. Chính sự bận rộn dường như đang bủa vây ta lại trở thành 


1. Môn võ thuật Nhật Bản với chiêu thức đánh áp sát đối thủ có 
vũ khí trong khi mình không có vũ khí hoặc vũ khí ngắn tầm (theo 
Wikipedia). 


QUÁN SÁT VÀ GIẢM TỐC ĐỘ LÀM VIỆC s 223 


cái nhắc nhở ta nhiều nhất để ta chậm lại, buông xả, lây lại 
thăng băng và sự tự tại rộng mở. 


Trong nhiều trường hợp, việc ghi nhận và giảm tốc độ 
công việc có thể là một thách thức chính yếu cho lãnh đạo. 
Tôi nhớ có lần được mời đi họp với vị chủ tịch công ty để 
điểm qua sự tiến triển của một gói thầu trị giá hàng tỷ đồng 
đôla, và để xem xét về một số chương trình đền bù. Vì được 
mời vào giờ chót, nên tôi vội vã xếp đặt các tài liệu, chuẩn bị 
cho cuộc họp. Tôi khá xa lạ với các loại thảo luận kinh doanh 
này, nên cảm thấy lúng túng, không tập trung. 


Khi tôi bước vào phòng họp, một số người vẫn còn bận 
làm việc bên máy tính cá nhân, chuông điện thoại réo gọi 
không ngừng, một vị có thâm niên về tài chánh đang lớn 
tiếng chuyện trò trong lúc liếc xem lại một bảng thông tin, 
và người thư ký đang trao mấy tờ ghi chú cho hai người khác 
nữa, và họ có vẻ lo âu với những gì họ vừa đọc. Quả là nhiều 
chuyện đang diễn ra với một nhịp độ quá gấp rút! Khi tôi tự 
tìm chỗ ngồi, mọi việc đường như đang diễn ra trước mắt, ồn 
ào và chỉ chuyên chú vô bản thân, tranh giành sự chú ý của 
tôi như một đám xiếc rẻ tiền. Bỗng nhiên, vị chủ tịch, người 
đã cho gọi cuộc họp, bước vào phòng, và nói: “À, có di muốn 
đặt cược không? Tôi đoán chắc là chúng ta sẽ trúng thâu 
trong vòng hai mươi bốn tiếng nữa”. Không biết từ đâu tốc 
độ và mọi sự náo loạn trong phòng bỗng dừng bặt, và một 
không gian yên ắng xuất hiện. Ai cũng dừng tay - gõ máy 
chữ, trả lời điện thoại, đọc nhắn tin, nói lớn tiếng - để đối mặt 
với một câu hỏi đơn giản: Ai muốn đánh cược? Bỗng nhiên 
chúng tôi có một không gian rộng lớn đề thở và có mặt. Lúc 
đó tôi thật ngạc nhiên thấy vị chủ tịch đã cố tình chấm dứt 
sự náo loạn trong phòng với một chút khôi hài. Nhịp độ vội 
vã, náo động trong phòng họp đã đánh thức ông, buộc ông 


224 ‹ TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


phải làm chậm lại mọi thứ, và ông đã làm điều đó một cách 
khá đơn giản. 

Có thê chúng ta không có quyền lực để xông vào phòng 
họp và kéo sự chú ý của mọi người khỏi nhịp độ của khoảng 
khắc đó, nhưng chúng ta có thể, khi đối mặt với áp lực công 
việc, hãy đạp thắng đề tìm lại sự trong sáng rõ ràng của giây 
phút hiện tại. Uống một ngụm nước, hay mời người khác 
như thế, dừng lại hít một hơi thở sâu, mỉm cười hay chỉ nói 
“Chào”, những điều này có thể giúp ta trong việc cắt giảm 
tốc độ công việc một cách hữu hiệu. Bằng cách lặp đi lặp lại 
các hành vi này, ta sẽ khám phá ra rằng công việc làm của 
ta không phải là không kiểm soát được: ta được trang bị đầy 
đủ với cái thắng xe đề làm chúng ta chậm lại, kèn xe để cảnh 
báo người khác, đèn để dẫn đường, và kiếng để xem xét. Dần 
dần chúng ta khám phá rằng thay vì tỏ ra khinh xuất, dầu bị 
áp lực chúng ta vẫn có thê đầy bản lĩnh, miễn là ta ghi nhận 
được mình đang ở đâu. 


Một số người trong chúng ta có thê ghi nhận và giảm tốc 
độ công việc ngay cả khi đang đi tám mươi dặm một giờ, 
người khác chỉ có thể làm được như thế ở tốc độ chậm hơn. 
Nhưng nếu chúng ta kiên trì và chủ tâm ghi nhận tốc độ công 
việc, chúng ta trở nên cảnh giác trong bộn bề công việc rằng 
chúng ta có lựa chọn: Một sỐ không hoàn hảo, điên cuồng, sỐ 
khác thông minh, hữu hiệu. Thí dụ, chúng ta có thể theo bản 
năng cô gắng giải quyết một vấn đề mà có lẽ ta nên đề yên 
như thê trong thời gian này. Có thể những ý kiến mà ta đưa ra 
một cách vội vã chỉ giải quyết được nhu cầu muốn được nói 
của ta nhiều hơn là những gì nhóm cần có đề giải quyết vấn 
đề. Tệ hại hơn, có thể chúng ta vô tình kê một toa thuốc mà 
nó chỉ phản ảnh sự vội vã của ta hơn là sự lợi ích cho bệnh 
nhân. Quán sát và giảm tốc độ công việc giúp ta sàn lọc sự 


QUÁN SÁT VÀ GIẢM TỐC ĐỘ LÀM VIỆC s 225 


bốc đồng tai hại ra khỏi sự trong sáng rõ ràng, sự hoảng loạn 
ra khỏi sự tự tin. Giống như vị chủ tịch, chúng ta bắt đầu ghi 
nhận rằng phần lớn những gì được làm vội vã đều không cần 
thiết và có thể chuyển hướng để tạo nên không gian cho sự 
có mặt. Chúng ta bắt đầu hàm ân ở mức độ rất cơ bản, khả 
năng giải quyết công việc của ta, chứ không phải chỉ làm cho 
xong việc. Khi chúng ta ngày càng biết dừng lại nhiều hơn 
giữa bao bộn bề công việc, khả năng hoàn thiện công việc và 
không để bị trở thành nạn nhân, của chúng ta ngày càng trở 
nên rõ ràng. Chúng ta bắt đầu trân trọng sự cân nhắc, thận 
trọng hơn là sự nôn nóng để “làm cho xong”, sự đối thoại rõ 
ràng hơn là vội vã đưa ra quan điểm của mình, sự chuẩn bị 
hữu hiệu hơn là những thói quen không cần suy nghĩ. Ở giữa 
những bộn bề của công việc và tốc độ, chúng ta phát triển 
tính tự tại để ngày càng chỉ dựa vào bản thân nhiều hơn. 


Dĩ nhiên, chỉ ghi nhận rằng công việc của ta gay go, bận 
rộn như thế nào không nhất thiết sẽ làm chậm lại mức độ 
đó chút nào. “Quán sát và giảm tốc độ làm việc” không có 
nghĩa là chúng ta có thê trốn thoát được thực tại rằng công 
việc luôn hội tụ với các thời hạn, tính chất khó lường trước, 
và áp lực. Nó chỉ muốn chỉ ra rằng ta không cần phải buông 
bỏ sự tỉnh giác trong những tình huống như thế, rằng sự bộn 
bề của công việc không cần phải làm ta chai lỳ với bản thân 
cũng như với thế giới. Ngay cả khi các áp lực trong công việc 
cực kỳ cao độ, chúng ta vẫn có thê dừng lại, chánh niệm ngay 
trong giây phút đó, để tốc độ công việc có thể đánh thức ta 
dậy hơn là ru ta ngủ. 


LOẶO 





N "j*“- -34- 





QUÁN SÁT VÀ THÍCH NGHI 


Không có gì sai khi chúng ta dựa vào thông lệ, thói quen 
trong công việc. Ta có thời gian biểu, quy trình làm việc, và 
các nguyên tắc phải tuân theo trong công việc. Các phương 
tiện đó phần nào giúp chúng ta có thê tiên liệu tiến trình công 
việc, hoàn thành công việc một cách hữu hiệu, đúng thời hạn, 
và đầy trách nhiệm với các bạn đồng nghiệp. Nhiều công 
việc quen thuộc hằng ngày của chúng ta chứa đựng bao trí 
tuệ, chúng đã được phát triển qua nhiều thế hệ. Chúng ta lắp 
điện thế vào kim loại như thế nào; công nhận quyền sở hữu, 
hay điều hành một cửa khâu, tất cả đều dựa trên các thủ tục 
mà hàng ngàn người trước chúng ta đã phải nhọc sức để hoàn 
chính chúng. Hiệu như thế, nhiều thủ tục, thông lệ mà chúng 
ta sử dụng mỗi ngày rất đáng được ta tôn trọng và gìn giữ 
cần thận. Cây cầu đã được xây như thế nào, quả tim được cây 
ghép ra sao, là những điều đáng hàm ân biết bao. 


Tuy nhiên, vì công việc quá phức tạp, khó lường, mà các 
thông lệ, thói quen của chúng ta luôn gặp phải những sự bất 
ngờ. Thí dụ, một quản lý mới, một chỉnh sửa trong hệ thống 
điều hành, một nhà kho bị cháy, một bảng hướng dẫn sử dụng bị 
in sai, tất cả đòi hỏi ta phải suy xét lại những gì thông thuộc, và 
có khi phải hoàn toàn vứt bỏ thông lệ đó. Môi trường làm việc 
luôn thay đôi của chúng ta đòi hỏi là ta phải thường xuyên xét 
duyệt và chỉnh sửa lại phương cách làm việc của mình. 


228 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Oái oăm thay, đôi khi chúng ta phải dựa vào các thói quen 
khi ta nghĩ là mình ít cần chúng nhất. Khi những bất ngờ 
trong công việc đòi hỏi ta phải chỉnh sửa, phát minh, chúng 
ta phải tự khám phá, thay vì dựa vào các thói quen, khiến ta 
mắt tính hiệu quả mà đôi khi còn phản tác dụng. 

Thí dụ khi ta tiếp tục gửi cho vị quản lý mới các báo cáo 
kinh doanh hàng tuần mà ta vẫn chuẩn bị trong năm năm 
qua, thì chưa chắc là bà cần hay muốn đọc chúng. Hoặc ta 
tiếp tục chuyên hàng hóa theo phương cách “đặt hàng trước, 
nhận hàng trước” trong tình trạng khủng hoảng hàng tồn 
có thê làm cho tình huống thêm tệ hại. Hoặc tô vẽ một bức 
tranh màu hồng về lợi nhuận của công ty để trấn an các cô 
đông, trong khi chúng ta không chắc chắn chút nào về việc 
đó là hành động vô trách nhiệm và khinh xuất. Trong những 
trường hợp như thế, thay vì biết thích nghi, đầy bản lĩnh, ta 
lại tỏ ra bất lực và hành động theo thói quen, không dám thay 
đổi hiện trạng, lại cô gắng lập lại trật tự giữa bao hỗn loạn. 
Những lúc ấy, chúng ta càng bám víu vào thói quen, công 
việc làm của chúng ta càng đảo lộn, càng trở nên căng thắng 
hơn, rối rắm hơn. Uy tín, vị thế trở thành ngục tủ, và thói 
quen, thông lệ trở thành những tảng đá nặng nê mà ta đeo 
trên cô. Không cần phải nói, việc để các thói quen trong công 
việc gò bó ta là điều không cần thiết. Việc biết thích ứng với 
những tình huống khó lường, đảo loạn không nhất thiết phải 
là một công tác to lớn gì, ta chỉ cần chuyên từ việc bám víu 
sang buông xả, từ việc khư khư giữ lấy quan điểm của mình 
sang không có định kiến gì cả, từ việc cố găng giải quyết một 
vẫn đề sang lắng nghe các giải pháp cho vấn đề, từ việc giữ 
vững lập trường sang có cái nhìn mới đề thích nghi với hoàn 
cảnh. Trọng tâm của việc chuyển hóa đó là thái độ sẵn sàng 
của ta, ở bất cứ thời điểm nào, để buông bỏ các thói quen, 


QUÁN SÁT VÀ THÍCH NGHI s 229 


định kiến để có mặt ở môi trường làm việc của ta, để các tình 
huống tự khai phóng. Ngay chính lúc ấy, chúng ta hãy có cái 
nhìn mới, xem xét lại sự việc đề thích nghi với hoàn cảnh. 
Hành động xét lại đó không đòi hỏi gì hơn là sự thông cảm 
hơn, hàm ơn hơn cái giây phút hiện tại đó. Khi chúng ta có 
mặt trong các tình huống bằng cách đó, chúng ta tự nhiên trở 
nên tò mò, thắc mắc cái này, cái kia hoạt động như thế nào, 
vui vẻ đón nhận một ý kiến nào đó đã được bày tỏ như thế 
nào, ngạc nhiên trước mức độ nghiêm trọng của một vấn đề, 
hay sự khéo léo của một giải pháp. 


Khi chúng ta cho phép mình có mặt, ở tư thế sẵn sàng, 
chúng ta trải nghiệm một sự tỉnh giác cao độ, một trí tuệ sắc 
bén, thanh thoát được mở ra, uyên chuyên mà vững chải. 
Sự tỉnh thức, hiếu kỳ này không thụ động mà sinh động. 
Do không bị trói buộc bởi việc phải duy trì một quan điểm, 
chúng ta đặt câu hỏi, thăm dò kỹ lưỡng, làm rõ vấn đề một 
cách tự nhiên. Khi có cái nhìn mới và sẵn sàng thích nghi, 
chúng ta biết đón nhận trí tuệ của người khác; chúng ta theo 
đuổi sự phán đoán chính xác, những sự hiểu biết hữu ích, tư 
vấn đầy kinh nghiệm, những phương cách hiện đại — lắng 
nghe, lắng nghe và lại lắng nghe. Chúng ta ngưng cố gắng 
khiến điều gì phải xảy ra, thay vào đó ta để sự việc tự khai 
mở, và ta được học hỏi trong quá trình diễn biến của sự việc. 
Với thái độ cởi mở và sẵn sàng như thế, chúng ta có thê làm 
mới mình với lòng tự tin. Việc thích nghi với những tình 
huống bất ngờ trong công việc không thể là công việc của 
một cá nhân đơn độc: Nếu chúng ta chỉ tự mình “thích nghỉ” 
cho bản thân, thì đó có khác gì việc bám víu vào thói quen, 
hoàn toàn không phải là hành động thích nghi. Chúng ta phải 
bao gom cả người khác nữa khi chỉnh sửa, thích ứng; ta thử 
nghiệm các phương cách mới đề đáp ứng nhu cầu của người, 


230 : TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


chứ không phải chỉ của chúng ta. Thí dụ, thay vì gửi cho cấp 
trên bảng báo cáo kinh doanh hằng tuần quen thuộc, ta thảo 
luận với bà trước, xem điều gì tốt nhất cho bà, rồi chỉnh sửa 
cách làm của chúng ta cho phù hợp với bà. Hoặc thay vì xuất 
hàng theo phương cách “đặt hàng trước, nhận hàng trước” 
trong lúc khủng hoảng hàng tồn, chúng ta bàn với các quản 
lý kinh doanh ở các vùng thiết lập một danh sách các khách 
hàng ưu tiên để xuất theo đơn đặt hàng của họ, chỉnh sửa 
phương cách của chúng ta cho phù hợp với nhóm. Thay vì tô 
vẽ một bức tranh tiên đoán màu hồng về lợi nhuận của công 
ty, chúng ta tìm hiểu quan điểm, ý kiến của các giám đốc, 
thiết lập một sự nhất trí giữa các vị điều hành cấp trên, rồi 
trình bày trước các cỗ đông một quan điểm cân bằng, đồng 
thuận, nghĩa là thích ứng, chỉnh sửa phương cách của chúng 
ta để tạo dựng sự đồng tâm cho số đông. 


Phương châm “Quán sát và thích nghỉ” nhắc nhở chúng 
ta dầu tôn trọng các thủ tục, thói quen nhưng không để bị 
chúng trói buộc, khi những bất ngờ trong công việc đòi hỏi 
chúng ta phải uyên chuyên. Khi buông bỏ các thói quen, thủ 
tục quen thuộc và “biết không-biết”, chúng ta sẽ khám phá ra 
rằng ta có thể tin vào trí thông minh sẵn có của mình đề giải 
quyết công việc khi nó khai mở, và tìm kiếm những phương 
cách mới mẻ đối với các tình huống bất ngờ. Có chánh niệm 
và luôn sẵn sàng đối với những bất ngờ trong công việc làm 
tăng theo trí tò mò của chúng ta, và chúng ta sẽ tự động tìm 
kiếm trí tuệ của người khác. Chúng ta biết bao gồm những 
người khác khi chúng ta thay đổi, đủ uyên chuyên để đón 
nhận nhiều quan điểm, chứ không chỉ của chính mình. 


LOẶO 


® “ 
N⁄ -. 








HÃY GIỮ CHỗ NGỒI CỦA MÌNH 


Trong thời cô đại của Nhật Bản, có các vị lãnh chúa sam- 
urai dẫn dắt quân đội của họ bằng cách đóng trại trên một 
đồi cao, nhìn xuống bãi chiến trường nơi các cuộc giao đấu 
sẽ diễn ra. Ở đó vị lãnh chúa sẽ ổn định khu đầu não của 
đoàn quân. Với các lều trại, cờ xí đủ màu sắc, quân sĩ ra vô 
tấp nập, khu trại vương giả này được dựng lên đề tạo ra một 
ấn tượng mãnh liệt. Khi thời điểm giao tranh cận kê, vị lãnh 
chúa sẽ ra lệnh đặt một chiếc ghê hay băng ghế trên đỉnh đồi. 
Tại nơi đó, vị lãnh chúa, mình mặc áo giáp, tay gươm giáo, 
cờ hiệu phất phới bên mình, sẽ ngồi xuống để tất cả mọi 
người đều trông thấy ông và ông cũng nhìn thấy tất cả tướng 
sĩ. Một vệ sĩ duy nhất quỳ gối ở phía sau, về bên trái của vị 
lãnh chúa, cũng vận áo giáp sẵn sàng lâm trận. 


Khi cuộc giao tranh bắt đầu, các phía đã tấn công nhau, vị 
lãnh chúa vẫn tiếp tục ngồi như thế, quán sát chiến trận diễn 
ra bên dưới. Các cung thủ bắt đầu so tài, hàng loạt ky binh 
xông lên, các chiến sĩ bộ binh kè sát sườn với những cây chĩa 
ba đài cô lôi kẻ thù xuống ngựa - viên lãnh chúa sẽ quán sát 
tất cả những øì đang diễn ra, theo dõi chiến trận diễn khai và 
từng chiến sĩ đang lâm trận. Dầu tình huống có diễn biến như 
thê nào, vị lãnh chúa vẫn giữ yên chỗ ngồi suốt cuộc chiến, 
đôi khi kéo dài qua nhiều ngày, duy trì sự quán sát quân đội 
của mình suốt trận đấu. 


232 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Đôi khi sự di chuyển của đội quân có kỷ luật và các 
phương án vạch ra chứng tỏ có hiệu quả, và chiến thắng bắt 
đầu xuất hiện. Rồi, với sự tràn lên của quân thù, một đường 
phòng thủ bị phá vỡ, chiến trận lật ngược thế cờ. Nhiều lúc 
kẻ thù chiến đấu cận kề bên vị lãnh chúa, và quân đội của 
ông sẽ chiến đấu dũng mãnh đề bảo vệ ông không bị kẻ thù 
xâm hại. Dẫu thế, vị lãnh chúa cũng không chạy đến một nơi 
an toàn hơn hay bỏ chạy để bảo toàn tính mạng: Ông sẽ giữ 
chỗ ngồi của mình vững như núi, tất cả tâm trí ông không hề 
rời khỏi quân sĩ và cuộc chiến. 

Nếu tất cả đều thất bại, binh sĩ của vị lãnh chúa bị đánh 
bại, ông sẽ tự kết liễu đời mình. Ông sẽ không chạy thoát 
thân. Trong nhiều trường hợp, khi vị lãnh chúa sắp bị lấn 
áp, giết chết, người vệ sĩ của ông sẽ đứng dậy, và nhanh như 
chớp, chỉ với một nhát gươm, lấy đầu của vị lãnh chúa — như 
vị lãnh chúa đã căn dặn ô ông trước khi lâm trận. Trong mọi 
tình huống vị lãnh chúa vẫn giữ vững chỗ ngồi của mình. 


Sự dũng mãnh, tư thế đĩnh đạc của vị lãnh chúa tạo ra 
niềm phần khích to lớn đối với các chiến sĩ samurai đang lâm 
trận. Trong suốt cuộc chiến, mỗi chiến. sĩ đều có thể hướng 
về vị lãnh chúa để nhìn thấy rằng ông vẫn lữ vững chỗ ngôi 
của mình, để biết rằng tinh thần chiến _ kiên cường vân 
tràn đầy, sinh động trong ông. Ông vẫn đang quán sát kỹ 
lưỡng chiến trận, vẫn đầy cảnh giác và tự tại. Các chiến binh 
có thêm sức mạnh nhờ vào sức mạnh của trái tim và ý chí 
quyết chiến đấu như thế, và sự đồng lòng trung thành cùng 
chủ tướng sẽ khích lệ họ xông trận với sự tự tin và kỷ luật 
vững vàng. 

Quân địch cũng biết rất rõ về tư thế vững vàng, đĩnh đạc 


của vị chủ tướng, và tầm ảnh hưởng của nó đối với quân thù. 
Họ cũng cảm nhận được quyên lực của vị lãnh chúa với sự 


HÃY GIỮ CHỖ NGỒI CỦA MÌNH s 233 


hiện diện của ông, giữ vững chỗ ngồi của ông một cách tự 
tại, mãnh liệt trên đỉnh đi. 

Dĩ nhiên, phần lớn công việc của chúng ta sẽ không có 
khí thế chiến đấu như của các chiến sĩ samurai. Chúng ta có 
thể phải làm việc với một đồng nghiệp ưa càu nhàu, hay một 
người luôn mang theo đồ cắt móng tay trong cặp sách hay 
một đối tác luôn tìm cách phá giá sản phẩm của chúng ta, 
nhưng ta không có người vệ sĩ nào ở phía sau lưng, sản sàng 
cắt đầu ta. Cũng không có hàng ngàn quân sĩ chiến đấu đến 
chết theo mệnh lệnh ta. Tuy nhiên, cũng giống như vị lãnh 
chúa samurai, chúng ta cũng muốn vung trồng khả năng giữ 
vững chỗ ngồi của mình ở nơi làm việc, duy trì được lòng 
can đảm, cảnh giác và chính xác trong mọi tình huống. 


Đề giữ được chỗ ngồi của mình, trước tiên ta phải hiểu 
điều gì khiến ta muốn làm như thế. Có thể ta muốn giữ được 
chỗ ngồi đề bảo vệ lãnh địa của mình, quyết tâm bảo vệ công 
việc, danh VỊ hay các quyền hạn trong mọi tình huồng. Duy 
trì chỗ ngồi bằng cách đó khiến chúng ta cảm thấy hoài nghỉ 
hơn là tính giác, ngoan có hơn là tự tin. Hoặc có thể chúng ta 
muốn giữ chỗ ngồi của mình để không cảm thấy nao núng, 
giống như trong trò chơi đá gà, qua đó chúng ta thử thách 
ý chí của ta chống lại người khác, để xem ai là kẻ nhụt chí 
trước. Chúng ta giữ một bộ mặt lạnh như tiền, không để lộ 
cho kẻ khác biết mình thực sự nghĩ gì. Chúng ta sẽ không 
nháy mắt khi để mất đi một hợp đồng mười bốn triệu đô. 
Chúng ta không nhảy cỡn lên, vui mừng, vì được thăng lên 
chức chủ tịch; chúng ta không muốn ai biết rằng mình đã tha 
thiết muốn vị trí đó từ lâu. Khi giữ vững chỗ ngồi của mình 
như thế, chúng ta cảm thấy tự mãn hơn là tự tin, ảo tưởng 
hơn là thực tế, xa cách, khó gần hơn là tự tại. 


234 ‹ TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Đề giữ được chánh niệm ở nơi làm việc, chúng ta không 
thể giữ chỗ ngồi của mình chỉ bằng sự ngoan cô hay như 
trong trò chơi đá gà. Đúng hơn, chúng ta giữ chỗ ngồi của 
mình vì làm như thế để chứng tỏ ta biết mình là ai, đang ở 
đâu. Trong truyền thống Phật giáo, tư tưởng đó được minh 
họa khá cụ thể bằng việc giữ vững chỗ ngồi thiền của ta. Khi 
ta giữ chỗ ngồi trên tọa cụ, chúng ta thực sự không phải đối 
mặt với quân đội samurai đũng mãnh hay những vấn đề kinh 
doanh đau đầu. Nhưng chúng ta đối mặt với một thách thức 
khác: Giữ vững chỗ ngồi dầu chúng ta đang thư giãn hay 
căng thăng, lạnh hay nóng, vui hay buôn, giàu hay nghèo, 
khoẻ mạnh hay bệnh hoạn, già hay trẻ. Chúng ta có thể giữ 
chỗ ngồi thiền vì ban đầu chúng ta sợ hay ngoan có, để rồi 
sau đó chúng ta không muốn rời xa nó. Nhưng ở một thời 
điểm nào đó, khi ngồi trên gối thiền, chúng ta khám phá ra 
rằng ta giữ chỗ ngồi đó vì cơ bản mà nói, chúng ta tự tại với 
việc là chính mình, ở ngay tại nơi mình đang có mặt. Chúng 
ta khám phá ra tánh chân thật của mình và rằng lòng tự tin, 
cảnh giác, và tính xác thực không tùy thuộc vào gì hơn là sự 
săn lòng là chính mình, ở ngay nơi mình có mặt. 


Phát triển được niềm tin chân thật là rất hiệu lực vì chúng 
ta đã thiết lập được phương cách làm thế nào đề có mặt trước 
khi khám xét xem phải làm gì. Phương cách đó chứng tỏ rằng 
chúng ta đã thành công tốt đẹp trước khi tham gia vào bất 
cứ hoạt động nào. Dầu là kinh doanh buôn bán hay lái taxI, 
thực hiện giải phâu hay cắt cỏ, thì việc giữ được chỗ ngồi 
của mình đã hoàn thành một phần lớn trách vụ: Quyết định 
chúng ta sẽ hiện hữu như thê nào. Kết quả là chúng ta không 
đánh mắt sự tự tại và quyền lực đề vội vã làm điều gì đó hay 
là một người nào đó khác hơn là chính bản thân. Lòng tự tin, 
cảnh giác và tính xác thực phát khởi một cách tự nhiên khi 


HÃY GIỮ CHỖ NGỒI CỦA MÌNH s 235 


chúng ta là chính mình, ở ngay chỗ mình có mặt một cách 
đơn giản và can đảm — mà không chờ đợi hoàn cảnh xác nhận 
hay phủ nhận trạng thái tâm của ta. Khi tình huống triên khai, 
dầu không như mong muốn hay đúng như ý nguyện, bất ngờ 
hay có thể tiên liệu trước, chúng ta vẫn hành động với sự can 
đảm trong ta, cảnh giác để chuyên đổi hoàn cảnh, chính xác 
trong lời nói và hành động, tự tin trong việc hoàn toàn có mặt 
và ở trong tư thế sẵn sảng. 


Giữ chỗ ngồi của mình bằng phương cách đó mang tính 
can đảm, và trí tuệ của các chiến sĩ samurai cổ xưa về lại 
trong cuộc sống của ta. Người ta nói rằng các vị lãnh chúa 
samurai, những người đã thiết lập một cách vững chải làm 
thế nào để có mặt trước khi tham gia chiến trận đã phát khởi 
một quan điểm rộng lớn được gọi là tâm toàn thắng: Một tâm 
mà sự chiến thắng của nó là vô hạn định dầu cuộc chiến có 
kết cục ra sao. Ngày nay, khi giữ được chỗ ngồi trên tọa cụ, ở 
nơi làm việc, và suốt cuộc đời ta, thì ta cũng có thê khám phá 
ra cùng một sự thật “toàn thắng” về tâm chúng ta: Là chính 
ta như ta là, ở ngay nơi ta có mặt là vô hạn, phú cho ta một 
lòng can đảm không bao giờ nhạt phat. 


333k 


PHỤ LỤC 





HƯỚNG DẪN HÀNH THIÊN 
CHÁNH NIỆM-TỈNH GIÁC 


Hành thiền là một hành động tử tế đối với bản thân, qua 
đó chúng ta dành thời gian để chỉ có mặt, hiện hữu. Tâm 
chánh niệm mà chúng ta phát triển được nhờ hành thiền sẽ tự 
nhiên có mặt trong công viỆc, đề hướng dẫn ta trở nên chân 
thật, chính xác, và lương thiện. Ngồi xuống, bất động chính 
là tỉnh thức trong công việc. Cách hành thiền này không thể 
bị thúc bách hay øò ép, cho nên ta không cần gấp gáp; ta có 
thể linh động đối với bản thân và hoàn cảnh cuộc sống của 
mình khi chúng ta thực hành phương cách này. 


TƯ THẾ 


Khi ngồi, chúng ta sử dụng tư thế ngồi thắng, thư giãn 
và cảnh tỉnh. Mất có thể mở, với cái nhìn nhẹ nhàng; đặt 
bản tay úp xuống, nhẹ nhàng để trên đùi. Ép cằm vào thân, 
mắt nhìn hơi hướng xuống. Mặt và hàm thư giãn, miệng hé 
mở. Thở bình thường và ngồi bất động. Nếu ngồi trên sàn, 
chúng ta ngồi trên gối thiền với đôi chân bắt chéo nhau nhẹ 
nhàng. Hoặc chúng ta có thể chọn ngồi trên ghé, chân đặt sát 
đất. Trong mọi tình huống, tư thế ngồi của chúng ta vẫn giữ 
nguyên trạng: Thắng và thoải mái. 


SUY NGHĨ VÀ ĐẶT TÊN 


Khi ngồi, chúng ta có hai kinh nghiệm khác nhau. Thứ 
nhât, chúng ta nhận thây sự sông động đơn giản của hiện 


240 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


trường ngay trước mắt: Âm thanh mơ hồ của xe cộ lướt qua, 
màu sắc của tắm thảm trong nhà, áp lực nhẹ của đôi tay trên đùi, 
mùi nhang thoang thoảng. Trong khoảnh khắc tất cả các giác 
quan của chúng ta trở nên nhạy bén, sống động và trải nghiệm 
của chúng ta ngay trong giây phút đó trở nên đơn giản, dễ hiểu. 


Thứ hai, chúng ta cũng nhận thấy rằng mình đang suy 
nghĩ: Độc thoại, phê phán chuyện này, chuyện kia. Đặc biệt 
nếu chúng ta mới tập hành thiền, chúng ta có thể nhận thấy 
bản thân bồn chồn một cách bất thường với những suy nghĩ. 
Sự bồn chỗồn nầy không phải là một vấn đề; đó là điều ta phải 
đối mặt khi hành thiền. 

Quán sát hai kinh nghiệm này - tỉnh thức trong giây phút 
hiện tại và sự suy nghĩ - là chính yếu trong việc hành thiền, 
và đối mặt với chúng một cách phù hợp đòi hỏi sự chú tâm 
chính xác nhưng nhẹ nhàng vào hơi thở. Lời chỉ dẫn kế tiếp 
cho việc tọa thiền, là khi bạn nhận thấy mình suy nghĩ thì nói 
thầm “suy nghĩ”, rồi nhẹ nhàng đưa sự chú tâm trở về với hơi 
thở vào ra. Nói cách khác, bạn đặt tên cho ý nghĩ “suy nghĩ”, 
rồi đưa sự chú tâm của bạn trở về với hiện tại, ngay bây giờ. 


THEO DÕI HƠI THỞ 


Theo đõi hơi thở trong một cung cách đòi hỏi sự kiên 
nhẫn và cảnh giác. Đặc biệt là lúc bắt đầu chúng ta có thê 
thấy tâm mình lang thang, ít khi trụ trên hơi thở. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta cứ kiên nhẫn thực hành, tâm dần dần sẽ trụ vào 
hơi thở. Chúng ta sẽ thấy rằng mình có thể giữ chánh niệm 
trên hơi thở giống như vuốt nhẹ tay trên một mảnh vải lụa. 
Một cách chậm rãi, một cách chính xác, chúng ta nhẹ nhàng 
trụ tâm trên hơi thở hết lần này đến lần khác, và rồi dần dần 
ta sẽ tìm được sự thăng bằng, nơi chúng ta có thể chánh niệm 
cả về hơi thở lẫn giây phút hiện tại trước mắt. 


HƯỚNG DẪN HÀNH THIỀN CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC s 241 


Những lời hướng dẫn thiền hành được trình bày ở đây 
được gọi là thiền chánh niệm-tỉnh giác hay thiền định, xuất 
phát từ truyền thống Phật giáo Tây Tạng Kagyu-Nyingma. 
Sự hướng dẫn này vừa đủ để giúp bạn bắt đầu, mà cũng có 
thể là tất cả những gì bạn cần biết. Nhưng nhiều khả năng 
điều đó không đúng như thế. Khi bạn ngày càng tiến sâu hơn 
vào sự hành thiền mỗi ngày, thắc mắc, chướng ngại sẽ phát 
khởi, đó là điều tự nhiên thôi. Theo truyền thống, người ta 
khuyên các thiền sinh nên lãnh hội sự giáo huấn trực tiếp từ 
vị thầy có khả năng dạy thiền chánh niệm-tỉnh giác. Cách đó 
sẽ giúp bạn được hướng dẫn chu đáo hơn, hãy thử xem, và 
đặt câu hỏi dựa trên những trải nghiệm của bạn. Hãy viếng 
trang mạng của tôi ở địa chỉ www.AwakeAtWork.net, để tìm 
danh sách các trung tâm thiền trên cả nước (Mỹ) nơi bạn có 
thê nhận được sự hướng dẫn hành thiên. 


Nói chung, bạn cần huân tập hành thiền thường xuyên, 
theo đúng giỜ giác đã định mỗi ngày. Lúc đầu, mười lăm 
phút vào môi buổi sáng, buổi chiều là quá đủ, nhưng dần dần 
bạn sẽ muốn kéo đài sự thực tập của mình, bằng cách ngồi ba 
mươi, bốn mươi hay sáu mươi phút một ngày. Nhưng quan 
trọng là bắt đầu trong khả năng của mình, đừng gò ép bản 
thân. Bạn có thê kéo dài thêm thời thiền của mình một cách 
tự nhiên hơn là khi cảm thấy bị bó buộc hay thúc ép. Tôi 
khuyên bạn nên dành một không gian để hành thiền, một nơi 
thông thoáng và không có việc để phân tâm. Bạn có muốn 
mua gối thiền hay các dụng cụ hành thiền khác cũng được, 
nhưng ngồi trên ghế cao hay ghế đầu cũng được. 

Những lời hướng dẫn ở đây đơn giản vô cùng, nên tôi 
khuyên bạn nên dành thời gian để thực tập dần dần và dốc 
hết tâm sức vào đó. 


HƯỚNG DẪN QUÁN TƯỞNG 
VỀ CÁC PHƯƠNG CHÂM 


Nói chung, những phương châm này được đề ra để sử 
dụng như “sự quán-tưởng-bằng-hành-động”, qua đó chúng 
ta cho phép tâm chánh niệm được hoàn toàn hòa lẫn vào các 
tình huống trong cuộc sống ở nơi làm việc. 


Tuy nhiên, nếu ta cố ý dành thời gian để suy ngẫm về 
những thử thách trong công việc thì cũng hoàn toàn thích 
hợp. Khi quán chiếu về những thử thách trong công việc làm 
bằng cách này, chúng ta có thể kiềm chế tâm lăng xăng và 
trau dồi trí tuệ bẩm sinh của chúng ta. Giống như để cho nước 
đục lắng đọng xuống và dần dần trở nên trong, sự quán chiều 
giúp giảm bớt tốc độ công việc hằng ngày và nhẹ nhàng đề 
cho l¡ (đạo lý) và tính chân thật của chúng ta được tỏa sáng. 


1. Chọn một khung cảnh yên tịnh. Chọn khung cảnh vật 
lý yên tịnh và thoải mái. Quý vị có thể chọn thả bộ trên con 
đường nhiều bóng cây, ngôi yên lặng trong phòng thiền hoặc 
tu viện, hoặc chỉ ngồi uống trà trong nhà bếp. 


2. Giữ chánh niệm. Hãy dành một ít thời gian để buông 
bỏ cuộc đối thoại nội tại và trân trọng khung cảnh xung quanh 
ngay trước mắt. Chỉ lưu ý đến hình ảnh, âm thanh và trân trọng 
sự yên tĩnh bao la trong giây phút hiện tại. Nếu có thể hành 
Thiền Chánh Niệm trong vòng năm phút hay hơn. 


3. Ghi nhớ mục đích. Chúng ta không quán tưởng để thỏa 
mãn những hy vọng hoặc xua tan nỗi sợ hãi của chúng ta. 


244 ‹ TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


Khi chiêm nghiệm các tình huống trong công việc là chúng 
ta thừa nhận bản lĩnh, tính chân thực của ta, và đánh giá 
những hành động tôt lành, thiện xảo. Hãy thử mây câu chú 
nguyện này: 

Không hy vọng và không sợ hãi, 

Nguyện rằng tôi có thể lương thiện trong hành động, 

Nguyện rằng tôi có thể giúp đỡ tha nhân. 


4. Đề ý, chọn lựa đề mục thiền quán. Nếu bạn có vấn đề 
đặc biệt gì trong công việc mà bạn muốn giải quyết thì hãy 
nghĩ đến điều đó. Hãy đề tâm trí bạn cân nhắc một cách thoải 
mái và đầy hiếu kỳ các ý nghĩ và hình ảnh phát khởi lên: Hãy 
nhớ đến các trải nghiệm trong công việc, đặt những trường 
hợp “nếu như”, đánh giá điều lợi và hại, cảm nhận niềm phấn 
khích hoặc đau khổ một cách triệt để. Một lúc nào đó, đọc 
bất cứ phương châm nào một cách ngẫu nhiên hoặc có ý. Hãy 
ghi nhận bất cứ cảm xúc nào nơi thân hay tâm đi theo với 
đề mục và viết xuống bất cứ ý tưởng hay gợi ý đặc biệt hữu 
ích nào phát khởi trong tâm thức. Trong suốt quá trình thiền 
quán, hãy nhẹ nhàng chú tâm vào bất cứ cảm giác nhột nhạt 
nơi bụng, nặng nê ở ngực, hoặc sự co thắt nơi cổ. Hãy đề các 
cảm giác này thắm nhuằn trong bạn khi bạn hòa trộn phương 
châm vào các tình huống trong công việc. 


5. Lưu ý bất kỳ sự thay đổi nào và kết thúc với một 
nguyện vọng. Không phải tất cả sự quán chiếu đều mang đến 
một giải pháp rõ ràng, tối hậu, dầu nhiêu lúc, đây là điều có 
thê xảy ra. Tuy nhiên, quan điểm của chúng ta về công việc 
có thể thay đổi trong những giây phút chiêm nghiệm này. 
Nếu trước đó ta đã nóng giận, do dự hoặc đối kháng, thì giờ 
có thể là ta giải tỏa, buông thư, hoặc buồn bã. Sự thay đôi về 
quan điểm hoặc cảm xúc như vậy có thê kích thích ta hành 


HƯỚNG DẪN QUÁN TƯỞNG VỀ CÁC PHƯƠNG CHÂM s 245 


xử một cách khác. Bạn có thể chấm dứt sự thiền quán bằng 
cách viết xuống một ý định, hay bất cứ cách hành xử hoặc 
phương hướng hành động mới mẻ nào mà bạn có ý định làm 
do sự thiền quán. Thí dụ, sau khi chiêm nghiệm về phương 
châm “Thực hành “không khoa trương””, bạn có thể lập chí 
để trở nên tự giác hơn về những người cung cấp dịch vụ cho 
bạn ở tiệm tạp hóa, tiệm giặt ủI, hoặc trạm thu phí. Khi chấm 
dứt sự thiền quán bằng cách này, chúng ta có thê quyết chí 
mang lại viễn cảnh mới mẻ trong công việc. 


333k 


QUÁN-TƯỞNG-TRONG-HÀNH-ĐỘNG 
VỀ TÀI SẲN 


Dầu sự quán tưởng thường là khoảnh khắc yên tịnh phản 
chiếu nội tâm, nhưng những chiêm nghiệm đề nghị dưới đây 
đòi hỏi ta phải hành động. Lắng nghe lời khuyên, sửa soạn 
một bữa ăn, tặng tắm vé số - tất cả được thiết kế để mở rộng 
tầm nhìn của chúng ta về ý nghĩa của tài sản thật sự là gì và 
có thê là gì. Tôi khuyên bạn nên ghi chú khi thực hiện những 
sự quán chiếu và thử nghiệm này. Hãy hòa nhập vào thế giới 
tùy thuận theo nó và chỉ lắng nghe, học hỏi. 


Triển khai quan điểm của bạn bằng sự nghiên cứu. 
Thường quan điểm của chúng ta về sự giàu sang lấy “cái tôi” 
làm trung tâm điểm. Việc gì sẽ xảy ra nêu như tài khoản của 
tôi chăng còn gì? Giờ tôi giàu có, tôi có thê làm mọi thứ mà 
tôi muốn! Nếu như tôi có thêm tiền tiết kiệm, tôi có thê nghỉ 
hưu sớm. Chúng ta có thể có quan điểm rộng rãi hơn bằng 
cách định lượng hàng triệu người khác sinh sống ra sao. Thí 
dụ, qua khảo sát hồ sơ của chính quyền địa phương, ta có thể 
biết rằng 4.596 người già, nam cũng như nữ, sống nhờ vào 
phúc lợi của cộng đồng địa phương. Chúng ta có thể sử dụng 
internet để khám phá ra rằng lương tháng và tiền tiết kiệm 
của chúng ta làm cho chúng ta giàu hơn 6,17 tỷ hoặc 98,3 
phần trăm tất cả những người sống trên thê giới. Ghi các số 
liệu này xuống trong một hồ sơ chung cho việc tham khảo và 
phản ảnh trong tương lai. Khi nghiên cứu và quán tưởng về 
những điều này, chúng ta mở rộng tầm nhìn của mình về sự 


248 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


giàu sang, khiến chúng ta rộng mở tắm lòng và hướng đến 
người khác. 

Yêu cầu được giúp đỡ. Giỗng như Tiến sĩ John Coleman, 
cựu chủ tịch của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Philadel- 
phia, du lịch khắp nước lắng nghe mọi người để biết làm 
thế nào tạo ra một chính sách tiền tệ lành mạnh, chúng ta 
cũng có thể làm như thế. Bạn có thể chọn thăm viếng ai đó 
ở một nhà dưỡng lão, hỏi ý kiến một phụ nữ vô gia cư, gọi 
điện thoại cho người bạn triệu phú từng ở cùng phòng thời 
đại học, hoặc có thể chỉ thăm viêng cha mẹ và yêu cầu được 
giúp đỡ. Hãy sửa soạn (một hay nhiều) câu hỏi có chủ đích 
trong đầu trước khi bạn gọi hoặc thăm viếng. Thí dụ, nếu bạn 
có ý định yêu cầu được giúp đỡ từ một người vô gia cư, bạn 
có thê hỏi: “Ông/Bà có lời khuyên gì cho những người có 
rất nhiễu tiền?” hoặc “Ba bài học nào ông/bà đã học được 
từ trường đời mà ông/bà nghĩ rằng chúng có thể có ích cho 
tôi?”. Mỗi cuộc phỏng vấn cần được lập thành văn bản và 
ghi trong hồ sơ tài liệu chung cho việc tham khảo và chiêm 
nghiệm trong tương lai. 


Thực hành việc phục vụ. Điều quan trọng trong việc quán 
tưởng về tài sản là sự hiểu biết về cách chúng ta sử dụng nó. 
Những gợi ý dưới đây là những bài tập thực sự về chánh 
niệm và tính chân thật qua đó chúng ta biểu hiện sự cảm nhận 
về nhân phẩm và sự giàu có bằng cách phục vụ người khác. 


° Sửa soạn và phục vụ một bữa ăn đáng giá $5 đôla cho 
mỗi người trong gia đình hoặc băng hữu. Đặc biệt chú ý đến 
cách trình bày và không khí. 


° Mua một món hàng trang nhã với giá khiêm tốn (thí dụ, 


1. xem “Thực tập “không khoa trương””. 


QUÁN-TƯỞNG-TRONG-HÀNH-ĐỘNG VỀ TÀI SẢN ‹ 249 


cà-vạt, khăn quảng cổ, đồ trang trí bàn làm việc), gói nó lại 
một cách thanh nhã, và tặng nó cho một người bạn hay người 
quen biết. 


- Đặt một bình hoa tươi vào nơi nổi bật trong văn phòng 
của bạn. 


° Vận y phục hoặc áo dài đẹp nhất của bạn và viêng thăm 
bảo tàng viện, tốt nhất là với một người bạn đang cùng thực 
hiện sự quán-tưởng-trong-hành động. Hãy thong thả và giữ 
trạng thái tâm thức đơn giản, không vội vã. Bàn chuyện ít 
thôi. Trước khi đi về, hãy chọn một vật gì có nét nghệ thuật 
đặc biệt hấp dẫn, chú tâm chiêm ngưỡng nó và môi trường 
xung quanh trong vòng mười đến mười lăm phút. 

» Trong lúc ở bảo tàng viện, hãy mua từ ba đến năm tắm 
thiệp đẹp từ cửa hàng lưu niệm. Sử dụng chúng trong vòng 
một tuần lễ đề viết vài lời thăm hỏi bạn bè, hoặc thân nhân, 
hay người quen biết. 


° Hãy im lặng bách bộ trong rừng hoặc trong công viên. 
Hãy tìm một vị trí dễ chịu, bắt mắt, có thê là dưới một tàng 
cây hoặc gần một con suối. Chọn chỗ ngồi xuống và chiêm 
ngưỡng xung quanh trong vòng mười đến hai mươi phút. Có 
thể thực tập thiền chánh niệm. Hãy để lại đằng sau một món 
quà nhỏ như một đồng xu, nút đồng, hoặc một mảng vải màu 
sắc ở một vị trí thích hợp. 


Thử đùa với mãnh lực của đồng tiền. Chúng ta gần như 
luôn xem tiền là vật quý giá: Ta giữ chúng kín đáo trong VI, 
đếm tiền cần thận, bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm. Ở đây 
chúng ta cố tình “đùa” với tiền bạc, ý thức một cách nhạy bén 
về sự xung đột giữa cảm xúc và trí tuệ mà một trò chơi như 
thế này có thê kích động. 


250 s TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


- Hãy mua một tờ vé số, bỏ vào phong bì, và gửi nó đến 
một địa chỉ được lựa chọn một cách ngẫu nhiên hoặc để nó 
trong một quyên sách trong tiệm sách. Hãy ghi nhận xem 
tâm bạn phản ứng thế nào về việc cho đi cơ hội trúng thưởng. 


- Hãy lấy từ hai cho đến năm tờ giấy bạc lớn, mới - tờ 
giấy $100.000 đồng Việt Nam, nếu bạn có khả năng, nếu 
không thì tờ $20.000 và $10.000. Bỏ chúng vào phong bì 
dán kín, để phong bì đó trên bàn, thử xem bạn có thể kiềm 
chế không mở phong bì đề xài tiền đó trong bao lâu. Hãy ghi 
nhận rõ ràng cảm giác gì phát khởi mỗi khi bạn nhìn thấy 
phong bì đó. 

- Hãy đi dạo một vòng trong thành phố, không mang theo 
tiền, thẻ tín dụng, hoặc số tiết kiệm. Ghi nhận bất cứ sự thúc 
øiục muốn mua thức ăn, thức uống, hoặc những thứ khác. Khi 
nhận ra rằng bạn không thể mua được gì, bạn cảm thấy thế nào? 


- Niêm kín một số phong bì với các tiền đồng mệnh giá 
nhỏ mà bạn có. Để phong bì ở bất cứ nơi nào mà bạn muôn 
hoặc tặng các phong bì đó cho bất kỳ ai trong vòng hai tiếng 
đồng hồ. Ghi nhận bất cứ cảm giác khó chịu nào khởi lên. 
Ghi chú cân thận những sự chọn lựa của bạn. 

- Đồi từ ngân hàng một cộc tiền mệnh giá nhỏ mới tỉnh. 
Giữ cọc tiền ấy trong túi và luôn đem theo bên mình. Kiềm 
chế không xài tiền ấy trong vòng bảy ngày. Ghi nhận bất cứ 
cảm giác nào xuất hiện mỗi lần bạn nhìn đến cọc tiền mới Ấy. 


Quán tưởng về sự dồi dào. Khi định nghĩa giàu sang là sở 
hữu những gì mà chúng ta quý giá nhất một cách đồi dảo, là 
chúng ta chuyền trọng tâm từ tiền đến cuộc sống. Dành chút 
thời gian để ghi xuống từ một đến ba phương diện của cuộc 
sống mà bạn cho là quý giá nhất và rồi khởi động chiến dịch 
cảm tạ những người đã giúp bạn trong các lãnh vực đó. 


QUÁN-TƯỞNG-TRONG-HÀNH-ĐỘNG VỀ TÀI SẢN s 25] 


Nếu “tình bằng hữu và gia đình” được đặt cao trên danh 
sách của bạn, thì hãy đặt một bữa tiệc và mời tất cả bạn 
bè, thân quyến đến chung vui. Nếu “được hiện hữu” xuất 
hiện trên danh sách, hãy thăm viêng mẹ cha và cảm ơn họ 
đã mang bạn đến cuộc đời này. Nếu “tâm linh” được đặt 
cao trên danh sách, hãy đặc biệt đến thăm vị thầy tâm linh 
của bạn và bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Hoặc viếng thăm một 
nơi chốn thiêng liêng đáng kính ngưỡng nhất và thành tâm 
cúng dường. Nếu “trí tuệ” nằm trong danh sách, hãy gửi thư 
đến các vị thầy hoặc tác giả mà bạn ngưỡng mộ. Nếu “nghệ 
thuật” nằm trên danh sách, hãy ủng hộ “nghệ sĩ đang gặp khó 
khăn” với những lời khích lệ hoặc thiết thực hỗ trợ họ. 


LOẶO 


NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG 
ĐỂ TRAU DỒI LI (ĐẠO LÝ) 


Việc trau dồi đạo lý (1i) bắt đầu bằng việc tin rằng tâm và 
trí ta “tánh bốn thiện”. Khi ta không có tâm oán hận, tham, 
và sợ hãi, tự nhiên chúng ta biết hành động như thế nào cho 
phủ hợp và thiện lành. Tuy nhiên tánh thiện lành bẩm sinh đó 
phải được trân quý và phát huy; không được coi thường điều 
đó. Những điều quán tưởng dưới đây được thiết lập đề giúp 
ta trau đổi li (đạo lý) và tăng cường cảm giác thiện lành bẩm 
sinh trong công viỆc. 


QUÁN TƯỞNG VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ SỢ HÃI 


Trở ngại lớn nhất trong việc trau đồi đạo lý (1i) là tâm sợ 
hãi. Sợ mắt việc, sợ mất mặt hay bị coi thường, sợ sự không 
chắc chắn và sợ xung đột — bao nỗi lo sợ trong công việc che 
mờ bản tánh hành xử một cách thiện lành của ta. Thay vào 
đó chúng ta lo lắng, đồ lỗi cho người để bảo vệ bản thân. 
Do đó, nhận chân được sự sợ hãi ở nơi làm việc là nhiệm vụ 
chính yếu để có thê hiểu đạo lý (li) ở nơi làm việc có thê bị 
xâm phạm như thế nào. Thí dụ, người thư ký do sợ một ông 
chủ hay la hét đã học không nên chân thật; người phân tích 
hệ thống vội vã để theo kịp một thời hạn quá khắt khe học 
không nên tin tưởng ở ban quản lý; viên kế toán được dặn 
“cứ thông qua” một việc tăng lương rõ ràng là không đúng, 
học không có tánh chân thật. Khi có thể nhận chân và quán 
chiếu về những vụ việc này trong công việc, quyết định phải 


254 ‹ TỈNH THỨC TRONG CÔNG VIỆC 


thành thật với bản thân và trau đồi đạo lý (1i) có thê phát triển 
trong ta. 


QUÁN TƯỞNG VỀ VIỆC CHÚNG TA BẺ CONG SỰ THẬT NHƯ 
THẾ NÀO? 

Đã bao lần chúng ta bẻ cong, tô vẽ hay che đậy sự thật? 
Thí dụ ta nói, “Tôi đợi anh nửa tiếng rồi đấy", trong khi 
thực ra chỉ khoảng hai mươi phút. Hay, “ Với dự án đó, tôi đã 
tiết kiệm cho công ty khoảng năm trăm ngàn đô-la”, dầu ta 
biết con số tiết kiệm thực sự chăng nhiều như thế. Hay, “7ói¡ 
đã chuyển ngân phiếu cho ông từ hôm thứ năm”, dẫu ta biết 
rằng đến trưa thứ sáu chuyện đó mới xảy ra. Ý thức được 
việc chúng ta bóp méo sự thật như thế nào để bảo vệ bản 
thân hay đề chuyện mình nói có lý là những thí dụ hoàn hảo 
về việc chúng ta có thê băng hoại đạo lý (1i) như thế nào. Khi 
chúng ta nhận chân được những sự “nói láo trắng trợn” của 
mình, chúng ta cũng chú tâm tỉnh giác đến sự lúng túng và 
bức rức nơi thân đi kèm theo các hành vi xấu xí đó. Do đó, ta 
có thê kiềm chế sự dối trá để thay vào đó bằng tâm chân thật, 
dựa trên lòng tự tin cơ bản đầy tốt đẹp và bộc trực. 

QUÁN TƯỞNG VỀ TÍNH CHÂN THẬT CỦA NGƯỜI 

Ở nơi làm việc lúc nào cũng có những người khiến ta 
ngưỡng mộ. Thí dụ, vị quản lý, người luôn đứng ra lãnh trách 
nhiệm đối với những vấn đề mà người khác thản nhiên lảng 
tránh; người khách hàng đã trả lại tiền mà cô thâu ngân thối 
dư; vị chính trị gia đã không lấp liếm những thông tin không 
được tốt đẹp. L¡ (đạo lý) đã hiển lộ hàng triệu lần mỗi ngày 
bởi hàng triệu người trên thế giới. Khi nhận thức được những 
hành động chân thật đó và biết trân trọng sức mạnh tinh thần 
và tính lương thiện tốt đẹp mà người biểu hiện, chúng ta làm 
sống lại l¡ (đạo lý) trong ta. 


NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG ĐỂ TRAO DỒI LI (ĐẠO LÍ) s 255 


XEM XÉT VÀ QUÁN TƯỞNG VỀ NHỮNG QUY LUẬT ĐẠO ĐỨC 
TRONG CÔNG VIỆC 


Hầu hết các công ty đều có quy luật đạo đức cho tất cả 
các nhân viên. Dầu không có quy luật nào có thê thay thế 
li (đạo lý), việc quán xét những ưu và khuyết điểm trong 
các quy luật đạo đức của công ty có thể giúp ta biết làm thế 
nào để vung trồng li (đạo lý) tốt hơn ở nơi làm viỆC. Hãy 
kiếm một bản điều luật, cân thận đọc, và quán chiếu về mục 
đích, nội dung của nó. Có phải chúng đầy những từ ngữ sáo 
rỗng của luật lệ hay chúng thúc đầy sự lương thiện, tốt lành? 
Nhân viên trong công ty có thực sự tuân g1ữ các quy luật này 
hay chúng sáo mòn đến độ không còn ai đề ý đến? Nếu sự 
thật là thế, thì điều gì đã khiến công ty không áp dụng các 
quy luật này đối với ban quản lý và nhân viên của công ty? 
Bạn có thê thay đổi các quy luật này như thế nào? 


PHÁT TRIỂN NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 


Hãy viết xuống mười điều quan trọng nhất đối với bạn về 
hành vi đạo đức ở nơi làm việc. Dưới đây là một quy tắc đạo 
đức mà tôi thích nhất của một doanh nhân vô danh ở cuối thế 
kỷ thứ mƯỜi chín: “Khi đã hứa, hãy giữ lời, dâu đó là trong 
Cuộc sống riêng tư hay trong giao tiếp với người. Nếu bắt 
buộc phải làm trái lời hứa, phải thân hành đến hay viết thư 
xin lỗi ngay”. Quy tắc đạo đức của riêng tôi “Trước khi 
quyết định hãy xét đến quan điểm của người”. Hãy giữ một 
bản quy tắc đạo đức cá nhân của bạn trong túi xách hay bóp, 
hoặc ghi xuống lịch như một cách để nhắc nhở bạn cần vung 
trồng những gì ở nơi làm việc. 


xk 


